TUYẾN TẬP PHÁP ĐÀM VỚI 
ACHAAN SUUJIN BORIHAIRNHM⁄ANAKET 


Tập II 


Vietnam Dhamma Home 


PHÁP ĐÀM VỚI 


Achaan Sujin 


Tuyển tập các buổi Pháp đàm 
(tại Việt Nam từ năm 2013 - 2016) 


TẬP II 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


4 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Mục lục 


Chương VII : 
Lộ trình tâm 


Chương VII: 
Giới - Thập thiện 
Chương IX 


Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 
và Văn tuệ - Tư tuệ - Tu tuệ 


Chương X 
Thiền và Thực hành 


163 


Z4 


Chương VII: Lộ trình tâm 5 


Chương VI: 
Lộ trình tâm 


Pháp đàm tại Huế, chiều ngày 25/05/2014 với 
HỘI VỊ Sự 


Vị sư: Sau khi cảnh sắc diệt đi, tâm biết được 
tướng - nimitta của sắc đó. Lộ trình tâm sau đó suy nghĩ 
về tướng đó. Trong lộ trình có tâm suy nghĩ đó, chánh 
niệm có đồng thời biết hiện tại có cái tâm suy nghĩ về 
khái niệm không? Như vậy tại một thời điểm, tâm suy 
nghĩ đối tượng là khái niệm, còn chánh niệm thì hay 


biết có tâm suy nghĩ là đối tượng chân để? 


Sarah: Khi ta suy nghĩ về đối tượng là khái niệm, 
ngay sau đó có thể có chánh niệm về suy nghĩ ấy. Khi 
đó, suy nghĩ, thực chất là nimitta của suy nghĩ (vì 
suy nghĩ đã diệt đi rồi), là đối tượng của chánh niệm. 
Nimitta này là bản sao giống hệt bản gốc, tức là trung 
thành với đặc điểm của suy nghĩ đã diệt đi. Mỗi khoảnh 
khắc tâm chỉ kinh nghiệm một đối tượng, vì vậy, nếu 


6 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


chánh niệm ghi nhận đối tượng là khái niệm thì lúc đó 
không có kinh nghiệm về chân đế. 


V† sự: Bởi vì trong cuôn sách đã dùng chữ “đông 
thời”... 


Sarah: Gọi là “đồng thời”bởi vì nimitta có cùng 
một đặc điểm với thực tại vừa diệt đi. Chăng hạn, đối 
tượng thị giác sinh khởi và diệt đi, nhưng nimitta của 
đối tượng thị giác đó là đối tượng hiện tại, và đặc điểm 
của nó vẫn giống hệt đặc điểm của đối tượng thị giác 
đã diệt đi. Kê cả khi có mức độ cao của hiểu biết, chăng 
hạn ở khoảnh khắc của tuệ minh sát, nó vẫn lây đối 
tượng là nimitta của thực tại mà nó kinh nghiệm. Nhưng 
nó được gọi là đối tượng hiện tại bởi vì nó có đặc điểm 
giống hệt như thực tại. 


Sarah: Đề cái thấy có thê kinh nghiệm đối tượng, 
trước đó đã phải có nhãn căn và đối tượng thị giác sinh 
khởi để nhãn thức có thể sinh khởi sau đó. Tâm nhãn 
thức sinh khởi cùng với bảy tâm sở biến hành kinh 
nghiệm thực tại đó. Đối tượng thị giác có tuổi thọ dài 
hơn 17 lần tuổi thọ của tâm. Trong lộ trình của nhãn 
môn, trước hết có các tâm hộ kiếp, sau đó có ngũ môn 
hướng tâm, là tâm lộ đầu tiên trong lộ trình này thực 
sự kinh nghiệm đối tượng thị giác đó. Nhưng ngũ môn 
hướng tâm - ở đây cụ thê là nhãn môn hướng tâm, thì 


Chương VII: Lộ trình tâm 7 


không /háy đối tượng đó, mà chỉ làm công việc hướng 
vào đối tượng đó. Nó chỉ đảm nhận nhiệm vụ làm cho 
nhãn thức sinh khởi để thấy đối tượng đó. Nhãn môn 
hướng tâm không phải là tâm thiện hay bất thiện mà 
là tâm duy tác. Nó làm nhiệm vụ của nó mà thôi. Nhãn 
thức và các tâm sở đồng sinh /háy đối tượng. Sau đó 
nó được tiếp nỗi bởi hai tâm kế tiếp là tiếp nhận tâm 
và suy đạt tâm. Ba tâm vừa kế là các tâm quả. Tâm sau 
đó - xác định tâm - là tâm duy tác. Nó cần thiết để nối 
các tâm quả với luồng tốc hành tâm sẽ sinh khởi ngay 
sau đó. Tiếp sau đó có bảy đồng lực tâm sẽ sinh khởi và 
kinh nghiệm cùng đối tượng đó. Sau đó, có thêm một 
hoặc hai tâm trong cùng lộ trình được gọi là các tâm 
mớt. Chỉ khi đó thì đối tượng thị giác mới diệt đi. Rồi 
lại có một vài tâm hộ kiếp, chúng ta biết rằng các tâm 
hộ kiếp không kinh nghiệm đối tượng qua sáu căn. Đối 
tượng của những tâm hộ kiếp, trong đó có tử thức và 
thức tái tục, hoàn toàn không được nhận biết bởi những 
người bình thường như chúng ta. Tâm hộ kiếp được 
tiếp nối bởi lộ trình tâm qua ý môn. Và đối tượng của 
lộ trình tâm qua ý môn đầu tiên là một với đối tượng thị 
giácvừa diệt đi. Như đã nói, đối tượng thị giác đó vừa 
diệt đi hoàn toàn rồi. Nhưng nimitta được kinh nghiệm 
tiếp theo thì giống hệt đối tượng vừa mới diệt đi, vì thế 
nó được coi như là kinh nghiệm đối tượng trong hiện 


§ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


tại. Tiếp theo lộ trình đó, bắt đầu có những suy nghĩ về 
hình và dạng, và rồi có ý niệm về con người hay cảnh 
vật ở trong các lộ trình tâm tiếp theo. Theo nghĩa như 
vậy, chánh niệm về đối tượng thị giác có thê sinh khởi 
ở trong cả lộ trình ý môn và trong lộ trình ngũ môn. 
Không cần thiết phải tìm ra một cách chính xác là nó 


năm ở chố nào. 


Vị sự: Nói về kinh nghiệm sắc trong các lộ trình 
ngũ môn. Ví dụ cảnh sắc được kinh nghiệm thông qua 
nhãn môn và nhãn môn chính là sắc nhãn căn. Nhưng 
trong lộ trình ý, thì ý môn lại là tâm hộ kiếp đứt dòng, 
chứ không phải là sắc ý vật. Tại sao có sự khác nhau 
như vậy? 


Sarah: Bản thân tôi cũng thấy đây là một điểm khó. 
Như sư đã nói, chúng ta biết nhãn căn là cửa/môn cho lộ 
trình nhãn môn kinh nghiệm đối tượng thị giác, tâm hộ 
kiếp dứt dòng là môn cho lộ trình ý môn kinh nghiệm 
các đối tượng sau đó. Vì nếu không có tâm hộ kiếp dứt 
dòng thì sẽ không thê có ý môn hướng tâm sinh khởi để 
hướng đến đối tượng, nên cái gọi là hộ kiếp đứt dòng 
này được coI là cận nhán của Ÿ môn hướng tâm sinh 
khởi sau đó. Chính vì nó là cận nhân nên nó được col là 
môn cho lộ trình qua ý môn. Cũng như vậy, đối với lộ 
trình của nhãn môn, nếu không có nhãn căn sinh khởi 


Chương VÌI: Lộ trình tâm 9 


thì sẽ không thể có sự kinh nghiệm đối tượng qua mắt, 
như vậy nó cũng là cận nhân. Như chúng ta được biết, 
trong các cõi có ngũ uần, tất cả các tâm, ngoại trừ ngũ 
song thức, đều nương vào sắc ý vật. Nhưng trong cõi 
Phạm thiên Vô sắc giới, tâm có thê sinh khởi mà không 
cần tới sắc - kế cả sắc ý vật. Như vậy cái gọi là sắc ý 
vật không hoàn toàn tuyệt đối cần thiết, còn tâm hộ kiếp 
dứt dòng lại hoàn toàn thiết yếu để kinh nghiệm tâm 
tiếp theo, vì vậy nó được gọi là môn. 


Achaan Sujin: Không cần thiết phải quá bận tâm 
đến những lộ trình tâm mà như vừa rồi đã mô tả. Việc 
chúng ta tìm hiểu các lộ trình tâm như vậy trong Vi 
diệu pháp có mục đích là để thấy rõ hơn tính chất vô 
ngã của các pháp. Ở khoảnh khắc cái thấy kinh nghiệm 
đối tượng thị giác và cái nghe nghe âm thanh, không 
cần phải nghĩ đến những lộ trình. Nhờ việc học, chúng 
ta biết rằng những lộ trình này rất ngắn ngủi, và giữa 
chúng có xen kẽ các tâm hộ kiếp. Vậy cuộc sống thực 
chất là một dòng tâm hộ kiếp được xen kẽ đôi lúc bởi 
những khoảnh khắc kinh nghiệm mà ta gọi là lộ trình. 
Rất ngắn ngủi: cứ một lộ trình lại được tiếp nối bởi 
các tâm hộ kiếp và tiếp tục. Đọc những thông tin ấy 
cũng để hiểu răng các tâm sinh khởi trong lộ trình đó 
không hè trường tồn. Nếu không biết kỹ thì ta sẽ tưởng 


răng chúng tôn tại lâu dài. Do niêm tin vào sự thật vê 


10 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


sự sinh diệt của các thực tại ngay hiện giờ, ta sẽ thấy 
rằng không ai có thể làm gì hết. Như vậy, hành uân 
(sankhara khandha) tiếp tục được phát triển, nhưng ta 
sẽ không biết chính xác khi nào chánh niệm thực sự sẽ 
sinh khởi. 

Liệu có ai có thể biết trước, tính trước được khi nảo 
chánh niệm sẽ sinh khởi không? Giống như cái nghe, 
ta không biết trước được khi nào nó sẽ sinh khởi. Các 
pháp đều như vậy, đều do duyên, và chánh niệm cũng 
là một pháp do duyên. Khoảnh khắc chánh niệm sinh 
khởi phải rất khác so với khoảnh khắc không có chánh 
niệm. Điều ấy chỉ có thể được biết khi chánh niệm sinh 
khởi. Như vậy không thể có chánh niệm ở khoảnh khắc 
có ý nghĩ: “bây giờ tôi sẽ áp dụng chánh niệm”, bởi vì 
ở khoảnh khắc suy nghĩ như vậy thì có sự dính mắc, 
không có sự xả ly. Tất cả những gì được thực hiện do 
dính mắc thì không phải là những gì Đức Phật dạy. Mỗi 
lời dạy của Ngài đều làm duyên cho sự xả ly. Chẳng 
hạn, về từ “pháp”(dhamma), ta có thể suy xét rằng tất 
cả những øì đang xuất hiện hiện giờ chỉ là pháp, và từng 
pháp sinh khởi do các duyên riêng của nó. Mỗi pháp 
(thực tại) đó đều không thuộc về ai cả. Chúng không 
sinh khởi do ý chí của chúng ta, và không tồn tại lâu 
như những gì chúng ta mong đợi. Trí tuệ cũng có thể 
hiểu rằng, ngay cái thấy lúc này đây cũng rất ngắn ngủi. 


Chương VII: Lộ trình tâm 11 


Cái thấy chỉ sinh khởi đề thấy và rồi lại diệt đi, ngay lập 
tức. Ta có thê thấy rằng vô minh hiện giờ không hiểu 
được các thực tại như Đức Phật đã dạy. 


Nếu không có Giáo lý của Đức Phật thì không thể 
có sự xả ly khỏi dính mắc về mọi thứ xuất hiện hiện giờ. 
Nếu hiện giờ không có tham hoặc bất thiện pháp nào thì 
không cần thiết phải phát triển trí tuệ. Nhưng thực tế là, 
có một sự tích lũy rất sâu dày của phiền não. Chính vì 
thế, ta biết rằng không thể nào nhanh chóng diệt được 
vô minh. Những khoảnh khắc nhỏ nhoi của hiểu biết 
đang tận diệt vô minh, nhưng rất từ từ mà thôi. Sự tận 
diệt như vậy là con đường đúng, và nó có thể bắt đầu 
được phát triển. Nó diễn ra ở khoảnh khắc mà chúng 
ta được nghe giảng về những gì xuất hiện hiện giờ. Sự 
chân thật sẽ biết hiện giờ mức độ trí tuệ hiểu những gì 
xuất hiện đang ở đâu. Không có một cách thức cụ thể 
nào đề khiến hiểu biết về những gì đang xuất hiện sinh 
khởi. Chỉ trí tuệ hiểu đúng lời Giáo lý dạy về những gì 
đang xuất hiện hiện giờ mới làm nhiệm vụ của nó mà 
thôi. Khi không có hiểu biết đúng làm nền tảng mà ta 
cứ cô để có trí tuệ, thì việc đó có thể xảy ra hay không? 
Bằng việc làm việc này hay việc kia, dù là ngồi dưới 
sốc cây Bồ đề đi nữa, thì sẽ không ích lợi. 


12 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Pháp đàm tại Huế, chiều ngày 26/05/2014 


$arah: Vừa rồi quý sư có đặt câu hỏi với tôi: “Hôm 
qua chúng ta nói về sinh và tử. Khoảnh khắc cuối cùng 
của kiếp trước, gọi là tử thức, được tiếp nối ngay bởi 
khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sau, gọi là thức tái tục. 
Và rằng nghiệp cuối cùng trước khi tử thức sinh khởi 
trong lộ trình cuối cùng chính là cái làm duyên cho thức 
tái tục ở kiếp sau, khiến thức tái tục có thể sinh khởi ở 
CỐI người, cõi trời, hay cõi súc sinh,... tùy thuộc vào 
tính chất của nghiệp đó. Ở khoảnh khắc của thức tái tục 
không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Khi đó chỉ 
có thức tái tục là quả của nghiệp. Nhưng cùng lúc đó, 
nghiệp cũng làm duyên cho ba nhóm sắc sinh khởi cùng 
với tâm ấy. Nhóm sắc thứ nhất chính là nhóm sắc ý vật, 
nhóm thứ hai là nhóm sắc tính nam hoặc sắc tính nữ, và 
nhóm thứ ba là nhóm thân căn. Sau khi thức tái tục diệt 
đi, có một số tâm hộ kiếp sinh khởi rồi được tiếp nói bởi 
lộ trình đầu tiên của kiếp sống, luôn luôn là lộ ý, và luôn 
sinh khởi với tâm tham, đối tượng của tâm tham khi đó 
là bữu (bhava) - sự tồn tại. 


Vị sự: Chúng ta biết rằng để tái sinh phải có tanha 
(tham ái), kê cả với các bậc thánh nhân chưa phải là A la 
hán, sự tái sinh của họ trong kiếp kế tiếp vẫn được duyên 
bởi tham hữu (bhava tanha), đối tượng của bhava tanha 
là sắc ý vật. Điều này được xảy ra trong lộ trình nào? 


Chương VÌI: Lộ trình tâm 13 


Sarah: Có ai biết hiện giờ sắc ý vật là gì và ở đâu 
không, mặc dù ta đã đọc về nó ở trong sách? Vì vậy, nó 
không phải là đối tượng dính mắc thông thường. Chỉ 
một vị A la hán mới tận diệt hết tanha. Còn đối với tất 
cả chúng ta, các nghiệp thiện và bất thiện sẽ cho quả, 
bởi gốc rễ của sự tái sinh là vô minh và tham ái vẫn 
chưa được tận diệt. Chừng nào vô minh vẫn chưa được 
tận diệt thì sau các kinh nghiệm ngũ quan sẽ có thiện và 
bắt thiện sinh khởi và chúng sẽ làm vòng luân hồi tiếp 
tục. Mặc dù vô minh và tham ái là thứ làm duyên cho 
việc tạo nghiệp, nhưng không có nghĩa là vô minh và 
tham ái sẽ sinh khởi ở khoảnh khắc lâm chung. Ở thời 
điểm đó có thể có nghiệp thiện cũng như nghiệp bất 
thiện sinh khởi. Nếu là nghiệp thiện, nó sẽ làm duyên 
cho sự tái sinh ở nơi an lành, chắng hạn như cõi người 
hoặc cõi chư thiên. Nếu là nghiệp bất thiện, nó sẽ làm 
duyên cho sự tái sinh ở cõi khổ. 


Mặc dù sắc ý vật là cơ sở cho tâm của tất cả các 
tâm ngoại trừ ngũ song thức, nhưng tôi chưa gặp tài liệu 
nảo nói rằng nó là đối tượng của tham trước khi tử thức 
sinh khởi. 

Jonothan: Tôi muốn thêm một bình luận là mặc 
dù vị thánh thứ ba, bậc A na hàm (Anagamn) đã hoàn 
toàn tận diệt tham dục, chỉ còn sự dính mắc vào hữu và 


14 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


chính tham hữu này là duyên cho sự tái sinh của vị ây 
nhưng tôi không biết rõ các chỉ tiết về thời điểm lâm 
chung và tái sinh của vị ây. 


Sarah: Sáng nay ta đã nghe rằng sắc không thể sinh 
khởi một mình mà phải sinh khởi theo nhóm. Chẳng hạn, 
đối tượng thị giác hiện giờ không thể sinh khởi một mình 
mà phải sinh kèm với nhóm tám sắc bất ly. Ở khoảnh 
khắc đầu tiên của một kiếp sống, sắc do nghiệp sinh làm 
duyên cho thức tái tục nương vào để sinh khởi. Ở cõi 
người, thông thường sắc ý vật sinh khởi trước khi tâm 
sinh khởi. Còn ở khoảnh khắc tái tục, nó sinh cùng lúc 
với tâm. Nhóm thứ hai là nhóm sắc tính nam hoặc sắc 
tính nữ cũng sinh kèm nhóm sắc bất ly. Nhóm cuối cùng 
là nhóm sắc thân căn. Những nhóm sắc nhĩ căn, nhãn căn 
sẽ sinh khởi về sau. Như vậy sắc ý vật ngay từ thời điểm 
đầu tiên của kiếp sống làm nơi cho tâm tương vào để sinh 
khởi. Các nhóm sắc vừa kể trên sinh khởi với các tổ hợp 
sắc và rồi diệt đi không bao giờ quay lại. Quả thật như 
Achaan Sujin đã nói, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, 
và không ai có thê biết được đối tượng xuất hiện ở thời 
khắc cuối cùng sẽ là gì. Nếu ta có hiểu biết đúng về cái 
là thực trong khoảnh khắc này, ta sẽ hiểu rằng đến cuối 
cuộc sông này vẫn là như vậy mà thôi. 


Achaan Sujin: Vậy liệu thức tái tục có kinh nghiệm 
sắc ý vật không? 


Chương VII: Lộ trình tâm 15 


Vị sự: Ta biết rằng thức tái tục chỉ kinh nghiệm 
một trong ba đối tượng: nghiệp, nghiệp tướng (kamma 


nimitta), gati nimita (điềm tướng) 


Achaan Sujin: Tại sao ta lại dùng những từ ấy để 
chỉ các đối tượng đó? Chúng cũng là những đối tượng 
như hiện giờ, nhưng tại sao ta lại dùng những từ đặc 
biệt ấy. 

Chúng ta có thể nghĩ đến bất cứ thứ gì bất cứ lúc 
nào. Nếu cái chết đến bây giờ, thứ mà ta nghĩ đến sẽ là 
đối tượng của thức tái tục trong kiếp sống mới. Nhưng 
vì đó là thời điểm cuối cùng của một kiếp sống nên 
chúng có những tên gọi đặc biệt. 

Đối tượng được kinh nghiệm ở lộ trình tâm cuối 
cùng cũng sẽ là đối tượng của thức tái tục. 


Người hỏi: Tại sao trong tiễn trình tâm của kiếp 
trước, nó là đối tượng của ý, và sau đó, khi là đối tượng 
của thức tái tục thì không thể được kinh nghiệm qua 
sáu căn? 


$arah: Lý do chúng ta không nhận biết được đối 
tượng của thức tái tục là bởi vì đối tượng đó không xuất 
hiện qua các căn. Chỉ trí tuệ như Đức Phật mới biết 
tường tận về đối tượng của thức tái tục và tử thức. Tuy 
nhiên, ta được học rằng những gì được kinh nghiệm 


16 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


trong lộ trình tâm cuôi cùng của kiệp trước cũng sẽ 
được kinh nghiệm bởi thức tái tục, các tâm hộ kiệp, và 
tử thức của kiêp này. 


Một lần nữa tôi muốn nhắc lại là chúng ta nói đến 
tất cả những điều này không phải vì việc biết các thông 
tin chỉ tiết như vậy là thiết yếu, mà là để nhân mạnh đến 
sự thật rằng trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai 
đều không có một tự ngã nào cả. Chỉ là các tâm sinh 
khởi giống như bây giờ và đều là vô ngã. Nếu ta hiểu 
được cái thấy, cái nghe hiện giờ ta sẽ hiểu được rằng 
quá khứ hay tương lai sẽ vẫn vậy. 


Liệu sắc ý vật có là đối tượng của tâm trong đời 
sống hàng ngày không? Có ai biết sắc ý vật hiện giờ 
không? Nếu không biết về sắc này, làm sao nó không 
thể là đối tượng của tâm trong đời sống hàng ngày? 


Nhóm sắc ý vật ở thời điểm của thức tái tục được 
gọi là nhóm thập sắc, bao gồm tám sắc bắt ly, sắc mạng 
căn và chính nó, tổng cộng là một nhóm mười sắc sinh 
khởi cùng nhau. Cũng tương tự như vậy với hai nhóm 
sắc thân căn và sắc tính. Có mười hai loại sắc thô nhưng 
chỉ có bảy loại sắc thường xuyên được kinh nghiệm 
trong cuộc sống hàng ngày, đó là: ba đại trong Tứ đại: 
cứng mềm, nóng lạnh, chuyền động, co giãn, cùng với 
đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị. Sắc ý vật là sắc 


Chương VII: Lộ trình tâm 17 


tế, nó chỉ được kinh nghiệm qua ý môn mà thôi. Sắc ý 
vật chỉ có thể được kinh nghiệm bởi trí tuệ ở một mức 
độ rất cao. Những đối tượng khác, chăng hạn như đối 
tượng thị giác hiện giờ hay âm thanh hiện giờ là những 
đối tượng thông thường, vì vậy khi cái chết tới, một số 
trong chúng có thể là đối tượng của lộ trình tâm cuối 
cùng và là đối tượng cho thức tái tục của kiếp sống 
tiếp. Nhưng sắc ý vật là loại sắc rất vi tế nên nó không 
hề xuất hiện trong cuộc sống đời thường. Nếu bây giờ 
cái chết có tới, nó không thể là đối tượng của tâm kinh 
nghiệm, và không thể là đối tượng của thức tái tục của 
kiếp sống sau. 


Vị sư: Như vậy, trong phần nói vật cảnh sinh duyên, 
sắc ý vật là đối tượng của tâm tham, vì sao sắc vi tế đó 
lại là đối tượng của tâm tham? 

Achaan Sujin: Trong ba nhóm tô hợp sắc sinh khởi 
ở khoảnh khắc đầu tiên của thức tái tục có nhóm sắc ý 
vật, liệu tâm có thể lẫy đối tượng là sắc ý vật mà sinh 
khởi cùng với nó khi đó hay không, có thê kinh nghiệm 
cái là “căn”cho tâm nương vào khi đó hay không? 

Vị sư: Không thể. 

Aechaan Sujin: Đúng thê. 


Sarah: Như chúng ta đã nói, ngoại trừ ngũ song 


thức, tât cả các tâm còn lại đêu nương vào sắc ý vật 


18 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


để làm căn cho nó sinh khởi. Nhưng điều đó không có 


nghĩa là sắc ý vật là đối tượng của tâm. 


Vị sự: Nêu suy xét kỹ một chút thì thấy rằng mọi 
thứ đều tạo ra do nghiệp, không ai có thê tạo ra bất cứ 


cái gì hêt ngoài việc phát triên hiệu biệt vê vô ngã. 


Achaan Sujin: Đó chính là mục đích, mẫu chốt 
của việc nghiên cứu Giáo Pháp - để thấy bản chất vô 
ngã của cuộc sống, và trở nên xả ly hơn từ việc học và 
nghiên cứu về các thực tại. Nó sẽ phát triển từ từ như 
vậy cho đến khi trí tuệ kinh nghiệm thực tại một cách 
trực tiếp, và khi đó sẽ là pháp hành. Như vậy, nếu không 
có pháp học sẽ không thể có pháp hành sinh khởi. Nếu 
không có pháp hành sẽ không thê có pháp thành. Hiện 


giờ sắc ý vật có là đối tượng của tâm không? 
Trả lời: Không 


Achaan Sujin: Hiện giờ sắc ý vật không là đối 
tượng của tâm, nhưng việc tìm hiểu này sẽ cho ta thây 
rằng, sắc ý vật là nơi tâm nương vào cho tất cả các tâm 
ngoại trừ các tâm sinh khởi ở năm căn - tức là ngũ song 
thức. Vậy, ở khoảnh khắc của thức tái tục, loại sắc nào 


làm căn (cơ sở) cho thức tái tục sinh khởi? 


Vị sư: Cũng là sắc ý vật. 


Chương VÌI: Lộ trình tâm 19 


Achaan Sujin: Và sau khi thức tái tục diệt đi, nó 
lại làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi là tâm hộ 
kiếp, và trong suốt cuộc đời, cũng có nhiều khoảnh 
khắc khiến tâm hộ kiếp sinh khởi, và căn cho tâm hộ 


kiếp là gì? 

Tâm trước nhãn thức nương vào căn nào? 

Trả lời: Sắc ý vật 

Achaan Sujin: Sau nhãn thức, tâm tiếp theo sinh 
khởi nương vào tâm nào? 

Vị sư: Sắc ý vật 

Achaan Sujin: Hiện giờ tâm nương vào căn nào 
đề sinh khởi? 

Vị sự: Nếu ở khoảnh khắc của cái thấy, là nhãn căn... 

Aechaan Sujin: Thế còn ở khoảnh khắc của tử thức? 

Vị sư: Cũng là sắc ý vật. 

Achaan Sujin: Đức Phật đã giảng cho chúng ta 
rằng, chỉ có mười tâm không sinh khởi nơi sắc ý vật. 
Như vậy ta có thể thấy được sự khác biệt rất lớn giữa 
ngũ song thức và các loại tâm khác. Ta có thể nghĩ về 


cái ta đã thấy, nhưng nó không phải cùng khoảnh khắc 
với cái thấy. Khi đó không có ngôn từ nào, nhưng rất 


20 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


rõ ràng khi nó kinh nghiệm được cái được thấy. Tương 
tự như vậy với nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Trong tiếng 
Pali có một từ riêng dành cho ngũ song thức là aíI, và 


một từ cho tất cả tâm còn lại là zipaứi. 


Trong giấc mơ, khi đó có là khoảnh khắc của cái 
thấy thực sự không? Đó là loại tâm nào? 


Vị sự: Có thể là tâm thiện hoặc bất thiện. 


Achaan Sujin: Có thê là tâm thiện hoặc bất thiện 
cùng với suy nghĩ. Vì khi đó không có kinh nghiệm 
đối tượng thị giác hay âm thanh, mà chỉ là suy nghĩ về 
những thứ đã được kinh nghiệm. Suy nghĩ sinh khởi 
nương vào căn nào? 


Vị sự: Sắc ý vật 

Aechaan Sujin: Thế còn tâm bắt thiện? 
Vị sự: Sắc ý vật 

Aechaan Sujin: Thế còn tâm thiện? 

Vị sự: Sắc ý vật. 


Achaan Sujin: Còn các tâm quả khác ngoài ngũ 
song thức? 


† sự: Tầt cả các loại tâm còn lại đêu nương vào 


sắc ý vật. 


Chương VII: Lộ trình tâm JÀI| 


Achaan Sujin: Tất cả những tâm còn lại. Và tái 
tục là một trong I4 chức năng của tâm. Nó cũng là tâm 
quả, nhưng nó đảm nhận chức năng tái tục, dù là ở bất 
cứ cõi nào, không có tự ngã nào, không có chúng sinh 
nào, không ai có thể kiểm soát và điều khiển tất cả 
những điều đó. Chắng hạn hiện giờ ở khoảnh khắc này, 
cái thấy sinh khởi nơi nhãn căn, có ai nhận biết được 
không? Mặc dù nhãn căn đang có ở đó, và mọi người 
biết về mặt lý thuyết nhưng không có kinh nghiệm trực 
tiếp. Có ai muốn kinh nghiệm nó không? Bạn có muốn 


tìm phương pháp để kinh nghiệm nó hay không? 
Trả lời: Không ạ. 


Achaan Sujin: Việc có kinh nghiệm được trực tiếp 
hay không sẽ tùy thuộc vào duyên. Nếu như ta cứ có để 
kinh nghiệm điều đó thì có nghĩa là gì? 


Trả lời: Là tham, dính mắc 


Achaan Sujim: Mời ông Jonothan trình bày lộ trình 
qua ý môn trước, bởi vì lộ trình tâm đầu tiên của một 


kiếp sống luôn là lộ trình qua ý môn. 


Jonothan: Nhìn chung, như bạn biết tâm kinh 


nghiệm đôi tượng qua ngũ môn và ý môn. Các tâm lộ 


MW) Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


tức là các tâm sinh khởi trong lộ trình khác với tâm hộ 
kiếp - là những tâm không kinh nghiệm các đối tượng 
của ngũ môn và ý môn. Trong lộ trình, có những tâm 
tiếp nhận đối tượng và có những tâm nghĩ về đối tượng. 
Những tâm nghĩ về đối tượng có thể là thiện hoặc bất 
thiện, chúng đảm nhận chức năng chạy qua đối tượng, 
và các tâm khác trong cùng lộ trình sẽ đảm nhận các 
chức năng khác nhau. Một số tâm là tâm quả, một số 
tâm là tâm duy tác. Đó là mô tả chung về những lộ trình 


tâm qua ý môn. 


Trong trường hợp của lộ trình qua ngũ môn, lộ 
trình này bắt đầu khi một trong các đối tượng của ngũ 
môn in dấu lên môn tương ứng. Và sẽ có ba tâm hộ kiếp 
sinh khởi khi đối tượng tiếp xúc với căn tương ứng. Sau 
đó, ngũ môn hướng tâm sinh khởi và hướng tâm đến 
đối tượng đó. Tiếp theo, sẽ có một chuỗi các tâm kinh 
nghiệm đối tượng ấy, trong đó có các tâm đồng lực (hay 
tốc hành tâm) đảm nhận chức năng chạy qua đối tượng. 
Nếu ta lẫy ví dụ trường hợp của lộ trình qua nhãn môn, 
thì khi nhãn thức kinh nghiệm một đối tượng, khoảnh 
khắc đó là tâm quả. Sau khi lộ trình qua ngũ môn diệt 
đi, cùng đối tượng đó sẽ được kinh nghiệm trong lộ 
trình ý môn. Những vòng lộ trình như vậy sẽ cứ lặp 
đi lặp lại trong suốt cuộc đời của chúng ta qua các căn 


khác nhau. Nhưng vì những lộ trình này diễn ra quá 


Chương VII: Lộ trình tâm 23 


nhanh, cho nên ta có cảm tưởng rằng có rất nhiều đối 
tượng được kinh nghiệm cùng một lúc. Chính vì vậy, 
bản chất của thực tại không xuất hiện nu nó là đối với 
chúng ta hiện giờ. Sự tiếp nối liên tục của những thực 
tại này tạo nên ảo ảnh và che giấu bản chất của những 


thực tại ây. 

Như ta nói từ trước, các tâm hộ kiếp sinh khởi rất 
nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Thực chất là chúng 
(các dòng tâm hộ kiếp) chỉ bị ngắt quãng bởi các lộ 
trình tâm qua ngũ môn và ý môn, và giữa các lộ trình 
của ngũ môn và ý môn cũng có các tâm hộ kiếp. Thông 
tin này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về bản chất của cái 
mà chúng ta gọi là cuộc sống. Điều này cũng giúp cho 
chúng ta nhận thức rõ hơn những điều mà Đức Phật dạy 
chúng ta về các pháp sinh và diệt: cuộc sống mà chúng 
ta coi là liên tục và kéo dài chỉ diễn ra trong mỗi khoảnh 
khắc mà thôi. 

Aechaan Sujin: Ý nghĩa của lộ trình ý môn và ngũ 


môn là gì? 
Trả lời: Không có al cả. 


Achaan Sujimm: Thức tái tục có kinh nghiệm đối 
tượng nào không? 


Trả lời: Có 


24 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Achaan Suj/in: Qua môn nào? 
V† sự: Y môn 


Achaan Sujin: Không phải vậy, tôi sẽ giải thích rõ 
hơn sau đây. Bất kể tâm nào sinh khởi, nó luôn có đối 
tượng, dù là qua một trong sáu môn hay không qua sáu 
môn. Mọi người đều biết có những khoảnh khắc ngủ 
sâu. Liệu khi đó có các tâm sinh và diệt luôn luôn từ 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác hay không? 
Trong lúc ngủ say hoàn toàn thì có ai biết được không? 
Không biết gì cả. Nhưng thực chất, ở những khoảnh 
khắc đó vẫn có các tâm sinh và diệt và kinh nghiệm đối 
tượng cùng là một với đối tượng của thức tái tục - tâm ở 
khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này. Bởi vì nghiệp 
không chỉ làm duyên cho thức tái tục: chỉ một khoảnh 
khắc là quả thôi thì vẫn chưa đủ là quả của nghiệp tạo 
ra kiếp sống này. Nghiệp làm duyên cho nhiều hơn một 
khoảnh khắc của quả. Sau khoảnh khắc của thức tái tục 
được làm duyên bởi nghiệp, nghiệp tiếp tục trổ quả là 
những tâm khác. Bản chất của tâm là mỗi khi nó diệt 
đi, nó làm duyên cho những tâm tiếp theo sinh khởi, 
không có sự gián đoạn giữa các tâm ấy. Trong khi ta 
ngủ say thì có sự gián đoạn nào không? Không có chút 
gián đoạn nào, các tâm sinh khởi tiếp nối nhau. Chúng 
sinh khởi từ khoảnh khắc đầu tiên cho đến khi kết thúc 


Chương VII: Lộ trình tâm 25 


cuộc đời. Một tâm chỉ kinh nghiệm một đối tượng. Ở 
khoảnh khắc của cái thấy này, liệu cái thấy cũng có thê 
nghe không? (Trả lời: không thể). Vậy ta có thể cảm 
nhận được sự sinh và diệt vô cùng nhanh chóng của 
các tâm tiếp nối nhau suốt cả ngày. Đề có thê thấy được 
tính chất vô ngã của tất cả các tâm, tâm sở và sắc, cần 
phải có sự nghiên cứu rất cân mực, một cách tôn kính, 
không đi theo ý niệm riêng của mình, bởi vì chúng ta 
không phải là Đức Phật. Đối tượng của tâm sau khi thức 
tái tục diệt đi là gì? 


Vị sự: Hai tâm đó có cùng một đối tượng. 


Achaan Sujin: Ở những khoảnh khắc của thức 
tái tục, cũng như những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp, 
khoảnh khắc của lúc ngủ say, thế giới này có xuất hiện 
không? Cũng như lúc ngủ say, không có gì xuất hiện 
khi đó, nhưng tâm có ở đó và sinh rồi diệt do duyên. 
Vậy sự khác biệt giữa tâm là thức tái tục và tâm tiếp nối 
thức tái tục là gì? 

V† sự: Nó có chức năng khác nhau, thức tái tục có 
chức năng tái tục, cái kia chỉ là tâm hộ kiếp 


Achaan Sujin: Đúng, sự khác biệt là về chức năng. 
Khi tâm tiếp theo sinh khởi thì không có chức năng tái 
tục nữa. Nghiệp đã tạo ra thức tái tục sẽ tiếp tục làm 


26 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


duyên cho các tâm hộ kiếp cùng kiếp sống đó cả cuộc đời 
ấy. Ở những khoảnh khắc đó thì thế giới không xuất hiện. 
Đêm qua có tâm hộ kiếp không? (Trả lời: có ạ) 


Aechaan Sujin: Ở những khoảnh khắc đó không có 
gì xuất hiện, đúng không? Kê cả ngay bây giờ cũng 
có những tâm hộ kiếp, nhưng chúng không được nhận 
biết. Bất kế là sắc sinh khởi qua căn nào, nó chỉ có thê 
tồn tại trong 17 sát na tâm. Sau khi nó diệt đi thì cái gì 


xảy ra? Cái gì sinh khởi? 
Trả lời: Tâm hộ kiếp 


Achaan Sujim: Vậy cuộc sống này chỉ là một chuỗi 
của các tâm hộ kiếp và xen kẽ chúng có những lộ trình 
ngũ môn, tâm hộ kiếp, rồi lại lộ trình ý môn suy nghĩ, 
rồi tâm hộ kiếp, rồi lại lộ trình qua môn khác, rồi lại tâm 
hộ kiếp, cứ như vậy. Nhưng vì chúng xảy ra rất nhanh 
nên đường như mọi thứ đang xuất hiện cùng một lúc. 
Khi dùng từ /ó ứrn, ta nói đến các tâm không phải là 
tâm hộ kiếp. Thế giới khi đó bắt đầu xuất hiện. Thế giới 
đó chính là đối tượng mà tâm kinh nghiệm. Hãy nói về 
khoảnh khắc sau thức tái tục. Có rất nhiều tâm hộ kiếp 
khác nhau. Chúng ta không nhớ được loại tâm đó, bởi 
vì khi đó ta ở trong bụng mẹ. AI có thể nhớ lại được 
những khoảnh khắc đó? 


Chương VÌI: Lộ trình tâm 27 


Lộ trình đầu tiên của một kiếp sống là lộ trình qua 
ý môn, chưa có thấy nghe, ngửi, nêm, xúc chạm. Những 
gì đã được tích lũy trong tâm có thê làm duyên cho suy 
nghĩ nghĩ về một điều gì đó cụ thể, nó được tích lũy do 
duyên, và cũng chỉ để rơi vào lãng quên mà thôi. 


Tất cả những kinh nghiệm của thiện và bất thiện 
đều được tích lũy. Khi một đứa trẻ cười, ta có thê biết 
được đối tượng của tâm lúc ấy là gì không? Mỗi một 
trường hợp lại rất khác nhau. Chỉ với các tổ hợp sắc bao 
gồm tám sắc bất ly là tứ đại và bốn sắc ý sinh đã tạo 
ra rất nhiều thứ khác nhau, như nhiều loài hoa, nhiều 
loài cây. Nhưng sự đa dạng của tâm và các tâm sở còn 
đáng kinh ngạc hơn thế nữa. Vì vậy mỗi khoảnh khắc 
lại khác nhau, dù bất kế ở thế giới nào, và suy nghĩ cũng 
vậy. AI không có tham? Người nào không còn tham nữa 
thì không còn duyên để tái sinh trở lại. Chính vì vậy, lộ 
trình đầu tiên trong một kiếp sống là lộ trình qua ý môn 
và với tham. Những tâm sinh khởi trong lộ trình ý môn 
có sinh và diệt không? Khi chúng diệt đi, chúng có thể 
làm duyên cho các tâm khác trong các lộ trình khác sinh 
khởi. Có thể có khoảnh khắc nào quay lại hay không? 
Tôi ở đâu, tự ngã ở đâu? Tự ngã chỉ là suy nghĩ với dính 


mặc vào một ý niệm sai lâm, và đó chính là tà kiên. 


Sarah: Ta có thê tìm hiểu về khoảnh khắc đầu tiên 


của một lộ trình. Sau khi các tâm hộ kiếp diệt đi, có 


28 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


ngũ môn hướng tâm hướng về đối tượng để rồi ngũ 
thức sinh khởi. Sau đó có các tâm khác cùng lộ trình, 
có thể là quả, duy tác, thiện hoặc bắt thiện, tiếp tục kinh 
nghiệm đối tượng đó. Khi lộ trình tâm qua ý môn diễn 
ra, không có gì được kinh nghiệm qua ngũ môn. Khi đó 
cửa ngũ môn được coi như đã đóng lại. Không ai có thể 
làm công việc đóng môn này hay môn kia, mọi thứ diễn 
ra do duyên. Sau khi lộ trình của ý môn đầu tiên diệt đi, 
có lộ trình qua các môn tương ứng, rồi lại làm duyên 
cho các tâm hộ kiếp sinh khởi xen kẽ và rồi có duyên 
cho các lộ trình ngũ môn sinh khởi, cứ như vậy, không 
có ai làm gì ở đó hết. 


Achaan Sujin: Bây giờ tôi sẽ nói về từng loại tâm 
một, để chúng ta có thể hiểu hơn. Bây giờ, tất cả mọi 
người đều đã biết về thức tái tục. Đó là tâm quả, là quả 
của nghiệp. Nếu không có nghiệp, không thể có thức tái 
tục. Nó xảy ra chỉ một lần trong một kiếp sống. Sau khi 
thức tái tục diệt đi, sẽ không còn bất cứ thức tái tục nào 
trong kiếp đó nữa. Nhưng nó được tiếp nói bởi cùng loại 
tâm quả, chúng sinh khởi liên tục mà không được nhận 
biết. Khi nói đến lộ trình là chúng ta đang nói đến những 
tâm kinh nghiệm những đối tượng qua sáu căn, khác với 
các tâm hộ kiếp. Chăắng hạn, lúc đang thấy thì không có 
tâm hộ kiếp. Tuy nhiên, tâm thấy và nghe thì không phải 


là những tâm đâu tiên của lộ trình đâu tiên của cuộc đời. 


Chương VII: Lộ trình tâm 29 


Bây giờ chúng ta học về một loại tâm nữa. Chúng 
ta đã nói về thức tái tục và tâm hộ kiếp. Những tâm này 
kinh nghiệm cùng đối tượng. Nếu không có những tâm 
trong lộ trình thì không đối tượng nào khác có thể được 
kinh nghiệm. Việc các đối tượng cụ thể nào được kinh 
nghiệm trong lộ trình là do bởi những duyên khác nhau. 
Nếu không có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn, 
có thê có khoảnh khắc tâm biết được đối tượng không 
phải là đối tượng của tâm hộ kiếp hay không? Hãy nghĩ 
về tâm thấy (nhãn thức) hiện giờ, ngay trước đó có các 
tâm hộ kiếp. Nếu không có nghiệp làm duyên cho nhãn 
căn, làm duyên cho nhãn thức thì sẽ không thể có cái 
thấy hiện giờ. Nhưng khoảnh khắc đầu tiên của một lộ 
trình không phải là khoảnh khắc mà ta gọi là nhãn thức. 
Ở khoảnh khắc đó mới chỉ có sự nhận ra là có một “cái 
gì đó”đã được in dấu lên nhãn căn. Trong trường hợp 
của âm thanh, đó là âm thanh in dấu lên nhĩ căn. Trong 
trường hợp của đối tượng thị giác, đó là đối tượng thị 
giác in dấu lên nhãn căn. Khi đó vẫn chưa có thấy hoặc 
nghe, mà mới chỉ có sự nhận biết là có một cái gì đó. 
Sau khi nó diệt đi, nó sẽ làm duyên cho tâm tiếp theo là 
cái thấy thấy đối tượng thị giác. Trong trường hợp âm 
thanh in dấu lên nhĩ căn, tâm hộ kiếp không thể kinh 
nghiệm được âm thanh, nhưng có một tâm khác bắt 
đầu biết là có một cái gì đó, đó là nhĩ môn hướng tâm. 


30 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Và sau khi tâm này diệt đi, nó sẽ làm duyên cho nhĩ 
thức sinh khởi kinh nghiệm âm thanh. Vậy tâm đầu tiên 
kinh nghiệm đối tượng khác với các tâm hộ kiếp chính 
là ngũ môn hướng tâm. Nó không phải là tâm quả, nó 
được duyên bởi đối tượng in dấu lên căn tương ứng. 
Ngũ môn hướng tâm này chỉ có thể hay biết đối tượng 
qua ngũ môn, tức là đối tượng ngũ dục mà thôi. Nó kinh 
nghiệm đối tượng vẫn còn chưa được nghe hoặc thấy. 


Đức Phật dùng những từ khác nhau cho các thức, 
chăng hạn như nhãn thức thấy hiện giờ, nhĩ thức nghe 
hiện giờ. Tâm sinh khởi trước đó không thể nghe, không 
thê thấy, nó chỉ biết là có một đối tượng ở đó, không có 
ai cả. Và Đức Phật dạy cho chúng ta tất cả những điều 
này đề hiểu rằng đó là vô ngã, không có thực tại hữu vi 
nào là trường tồn. 


Như vậy, nhãn thức không phải là tâm đầu tiên của 
lộ trình nhăn môn, nhãn môn hướng tâm mới chính là 
tâm đầu tiên. Nó là tâm quả, là tâm thiện hay tâm bất 
thiện? Nó không phải là thiện, không phải là bất thiện, 
không phải là quả. Bây giờ chúng ta biết đến loại tâm 
thứ tư - tâm duy tác (kiriya). Thông thường, chúng ta 
chỉ nghe về các tâm là tâm quả, tâm thiện và bất thiện, 
nhưng có một loại tâm khác không phải là thiện, không 
phải là bất thiện cũng không phải là quả. Nó chính là 
tâm đầu tiên trong một lộ trình. Một vị A la hán có loại 


Chương VII: Lộ trình tâm 31 


tâm này không? Một con chó hay một con chim có loại 
tâm này không? Bắt cứ khi nào có cái thấy, trước khi có 
cái thây thì phải có tâm này. Một vị A la hán thì không 
có tâm thiện và bất thiện, bởi vì Ngài không còn có các 
tâm với các nhân tham, sân, si. Vì không có những nhân 
đó nữa, nên bất cứ những gì Ngài làm sau khi giác ngộ 
đều không thể tạo quả. Những nhân tịnh hảo (vô tham, 
vô sân, vô si) có thể sinh kèm tâm thiện, tâm quả, hoặc 
tâm duy tác. Đối với những người không phải là A la 
hán thì chỉ có hai loại duy tác: loại thứ nhất - ngũ môn 
hướng tâm, loại tâm không trực tiếp thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm; loại thứ hai là tâm sinh khởi trước các 
tâm đồng lực (javana) thiện và bắt thiện. 


Vị sự: Sư muôn làm rõ nghĩa của ngữ môn hướng 
tâm và tâm sở manasikara. Bởi vì chúng ta biết là 
manasikara là tác ý hướng đến đối tượng, còn ngũ môn 
hướng tâm chỉ là khai mở cái cửa của một trong ngũ 
môn thôi. Vậy thì cái hướng đến. ..... 


Achaan Sujin: Có ba loại manasikara, chúng khác 
nhau như thế nào? Chúng là gì? 

V† sự: Một loại hiện giờ hướng tới đối tượng, một loại 
hướng đến ngũ môn, một loại hướng đến tốc hành tâm. 


Achaan Sujim: Một loại hướng tâm theo tư cách 


tâm sở, hai loại kia là tâm. Loại thứ nhất là aramana 


&) Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


patipatika manasikara, là tâm sở tác ý hướng đến đối 
tượng. Tôi muốn đưa ra một ví dụ rất đơn giản, ai hướng 
đến cái đồng hồ này? Ai làm ra nó và nó được làm như 
thế nào? Khi chú ý đến một đối tượng nào đó, đó chính là 
tính chất của tâm sở manasikara, tâm sở này sinh khởi với 
mỗi tâm, bất kế mức độ chú ý như thế nào. Nó hướng tới 
đối tượng được kinh nghiệm. Thức tái tục có manasikara 
không? Có, vì nó là một tâm sở, còn hai loại còn lại là 


tâm, chỉ sinh khởi ở một sô thời điêm cụ thê. 


Sarah: Loại thứ nhất làaramana pafipatika 
manasikara, loại tâm sở sinh khởi với mỗi tâm, nó 
có chức năng là hướng tới đối tượng. Loại thứ hai là 
loại chúng ta vừa nói đến, được gọi là vihi patipatika 
manasikara. Vitthi nghĩa là lộ/ lộ trình, và patipatika là 
bàn đạp, nghĩa là nó là bàn đạp cho các tâm tiếp theo 
trong lộ trình có thể sinh khởi. Nếu không có tâm này 
thì các tâm khác trong lộ trình không thể sinh khởi, và 
đó là loại thứ hai. Loại thứ ba, là javana patipaftika 
manasikara, là xác định tâm (vothapana citta), tâm sinh 
khởi ngay trước các tâm thiện và bất thiện trong chuỗi 
đồng lực. Ý nghĩa của nó là tâm là bàn đạp cho các tâm 
thiện và bất thiện sinh khởi tiếp theo. 


Aechaan Sujin: Hôm nay chúng ta đã được nghe về 
bao nhiêu loại tâm? Hôm nay chúng ta không học về 


Chương VII: Lộ trình tâm 33 


các tâm theo số lượng, mà ta học về chức năng của các 
loại tâm. Về sau ta sẽ biết có bao nhiêu tâm đảm nhận 
chức năng này hoặc chức năng kia. Chúng ta đã học 
về thức tái tục, tâm hộ kiếp, ngũ song thức, ngũ môn 
hướng tâm (pañcadväravaJJanacttta), ý môn hướng tâm 
(manodvãravajjanacitta). Bất cứ khi nào có tâm thiện 
hoặc bắtthiện thì ý môn hướng tâm sẽ phải sinh khởi trước 
đó. Các thuật ngữ này trong tiếng Pali lúc đầu rất khó 
nhớ, nhưng khi các bạn hiểu được ý nghĩa thì sẽ đễ nhớ 
hơn, chăng hạn, “pañca”có nghĩa là “năm”, “dvãra”có 
nghĩa là “môn”, như vậy pañcadväravaJJanactta là ngũ 
môn hướng tâm. “Mano”là ý, manodvaravaJJanacitta là 
ý môn hướng tâm. Có rất nhiều cần được biết, nhưng tất 


cả những cái đó đều chính là khoảnh khắc này. 


Nghiên cứu Giáo lý không phải là nghiên cứu 
những gì trong sách mà là những gì đang xuất hiện hiện 
giờ. Chỉ nhớ tên và con số thì không phải là pháp học. 
Phải thực sự hiểu về những gì mà Đức Phật dạy về tinh 
thần vô ngã, khi đó mới có pháp học, và đó là bàn đạp 
cho một mức độ cao hơn là pháp hành. Nó sẽ dẫn tới 
pháp thành và sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề, thông qua 
các tuệ minh sát. Không al có thể thực hành minh sát, 
nhưng vipassanä (minh sát tuệ) sẽ được sinh khởi nhờ 
quá trình nghe và suy xét. 


34 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sáng ngày 05/01/2015 


V† sự 2: Khi xúc chạm, đặc tính cứng mềm xuất 
hiện, lúc đó chưa có ý niệm về con người. Nhưng khi 
đứng trong bóng tối, chạm vào vật gì đó thì có hai tình 
huống xảy ra: chạm vào chúng sanh hữu tình và cảm 
nhận đó là chúng sanh hữu tình, nhưng có lúc chạm vào 
chúng sanh hữu tình thì lại cảm nhận đó là vật vô tr. 
Vậy lúc nhận định sai lầm đó là do sắc thay đôi hay do 


yếu tố tâm? 


Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc kinh nghiệm đặc tính 
cứng, không thể có ý niệm nào, bởi vì ở khoảnh khắc 
đó, cái duy nhất được kinh nghiệm là đặc tính cứng. Ở 
khoảnh khắc đó vẫn chưa có sy nghĩ qua ý môn. Nhưng 
ở ý môn đầu tiên, sau khi lộ trình qua thân môn đã diệt 
đi, sẽ có kinh nghiệm đặc tính của thực tại vừa diệt đi. 
Nếu không có một tuệ giác rất phát triển, liệu ai có thể 
nói được rằng, cái hiện giờ đang được kinh nghiệm 
được kinh nghiệm qua nhãn môn, qua thân môn hoặc 
qua ý môn hay không? Ở khoảnh khắc đặc tính cứng 
được kinh nghiệm, nó không chỉ được kinh nghiệm qua 
thân môn, mà cũng được kinh nghiệm qua ý môn sinh 
khởi ngay sau đó. Ở khoảnh khắc đặc tính cứng được 
kinh nghiệm, không thê có ý niệm nó đang được kinh 


nghiệm qua thân môn hay qua ý môn. Vậy điều quan 


Chương VII: Lộ trình tâm 35 


trọng nhất là hiểu rằng, thực tại được kinh nghiệm đó 
chỉ là một pháp được kinh nghiệm mà thôi, trước khi có 
thể có được sự xả ly khỏi ý niệm về một “cái gì đó”- đối 
tượng được xúc chạm. Khi trí tuệ phát triển cao hơn, nó 
có thê kinh nghiệm trực tiếp cả điều đấy nữa (tính chất 
của pháp thay cho một “cái gì đó”- VDH). 


Bây giờ hãy nói về sắc là nhãn căn - sắc được làm 
duyên bởi nghiệp. Tâm không thê làm duyên cho nhãn 
căn, nhiệt độ cũng không thể làm duyên cho nhãn căn, 
dưỡng chất không thể làm duyên cho nhãn căn sinh 
khởi. Có ai nhìn thấy được nhãn căn hay không? đặc 
tính của nhãn căn không phải là cứng, mềm hay “có thể 


”2 


được thấy , đặc tính của nó là có thể được xúc chạm, 
hay in dấu bởi đối tượng thị giác. Mặc dù nhãn căn rất 
nhỏ, nhưng nó cũng được duyên bởi những sắc đồng 
sinh với nó. Ở khoảnh khắc có xúc chạm với cái gọi là 
mắt, thì cái được xúc chạm không phải là nhãn căn, mà 
chỉ là đặc tính cứng sinh khởi cùng với nhãn căn. Hiểu 
biết ở mức độ lý thuyết có thể làm duyên cho hiểu biết 
trực tiếp, điều đó diễn ra bởi trí tuệ chứ không phải bởi 
một con người nào. Càng phát triển thì trí tuệ sẽ càng 
thấy được đặc tính của vô ngã một cách rõ ràng hơn, 
chắc chăn hơn. Càng chắc chắn bao nhiêu thì sẽ càng 
rời xa ý nghĩ phải làm một cái gì đó, hay cô gắng nắm 
bắt một cái gì đó. 


36 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Cũng như cái £hấy sinh khởi do duyên, chánh niệm 
cũng sinh khởi do duyên. Bất cứ cái gì có thể làm đối 
tượng cho chánh niệm thì là những thứ đã sinh khởi 
rồi. Khi không có duyên để chánh niệm sinh khởi thì 
chánh niệm sẽ không thê được nhận biết. Khi chánh 
niệm thực sự (chánh niệm của Bát Chánh Đạo - VDH) 
sinh khởi, sẽ có hiểu biết đồng sinh với nó. Khi chánh 
niệm thực sự sinh khởi thì hoàn toàn khác với lúc chúng 
ta được bảo, “hãy chánh niệm đi”. Có những lúc ta nghĩ 
rằng mình đang có chánh niệm, nhưng đó không phải là 
chánh niệm thực sự được làm duyên bởi hiểu biết đúng 
đã được phát triển, mà chỉ là cái mà chúng ta đzởng lẫm 
là chánh niệm. Khi không được làm duyên bởi chánh 
kiến, đó sẽ không phải là chánh niệm của Bát Chánh 
Đạo. Hiểu biết đúng về Giáo lý sẽ đưa tới sự buông xả, 
sẽ không còn ý niệm“tôi đang cố gắng "hay “tôi sẽ cố 
gắng”đề biết điều này hay hiểu điều kia. 


$arah: Trước khi có ý niệm rằng đây là cái bàn, có 
rất nhiều lộ trình khác nhau kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm, rồi có suy ngÌĨĩ, rồi kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm rồi lại suy nghĩ. Xen kẽ giữa chúng cũng có các 
lộ trình của các căn môn khác. Bữa trước, chúng ta có 
nói rằng, mặc dù có thê ánh sáng có vẻ yếu ớt, gần như 
là tối, theo ngôn ngữ chế định thì ta nói “Bây giờ nhìn 
không rõ”, nhưng trên phương diện chân đề thì vẫn chỉ 


Chương VII: Lộ trình tâm 37 


có cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác là cái được 
thấy. Nếu bây giờ chúng ta có nhắm mắt lại thì vẫn 
có một chút ánh sáng, và sẽ vẫn có đổi tượng thị giác 
được thấy, tức là vẫn có cái thấy. Khi ở trong một căn 
phòng tối, ta đi lại chạm vào một cái gì đó thì có thể có 
sự nhằm lẫn, nhận ra cái này là cái bàn, hay cái ly, thì 
về bản chất vẫn chỉ là đối tượng thị giác, và cái được 
xúc chạm chỉ là đặc tính cứng - mềm nóng - lạnh. Vẫn 
có /ưởng tiếp nỗi ở mỗi một khoảnh khắc và đánh dấu 
ghi nhận đặc tính của đối tượng. Suy nghĩ đó có thê là 
suy nghĩ đúng, tức là nhận ra đúng đối tượng của nó, 
hoặc nhằm lẫn, ví dụ cái bàn thì nhằm là cái ly. Điều 
đó xảy ra chỉ là do có duyên khiến cho suy nghĩ nghĩ 
theo những cách khác nhau mà thôi. Theo ngôn ngữ 
chế định, ta có thể nói rằng, đây là do nhằm tưởng, hay 
lẫn lộn. Nhưng dưới góc độ của Pháp, bất cứ khoảnh 
khắc của bắt thiện nào đều là khoảnh khắc của điên đảo 
tưởng (sañña - vipallasa). Như vậy, ở cả những khoảnh 
khắc chúng ta gọi đối tượng này là cái ly và cùng chung 
ý kiến đó với tất cả mọi người, nhưng nếu không có 
hiểu biết đúng về nó thì vẫn có điên đảo tưởng. Vì vậy 
chúng ta luôn nhấn mạnh đến việc hiểu đúng về các 
pháp đang xuất hiện hiện giờ, nhưng đó không phải là 
cái mà ta vẫn gọi trong ngôn ngữ thế gian là “suy nghĩ 


một cách đúng đăn”. 


38 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Vị sự 2: Khi sắc được kinh nghiệm qua lộ trình ngũ 
môn, sau đó diệt đi, “tướng”của nó được kinh nghiệm 
ở nơi ý môn. Nimitta [của sắc đã diệt đi trước đó] được 
kinh nghiệm ở một vài lộ ý môn đầu tiên, còn sau đó 
chỉ là những nimitta của khái niệm? Khi chúng ta nói 
về khái niệm trong lộ trình ý môn thì là nói đến nimitta 
của khái niệm? Bà có thê nói chỉ tiết hơn về điều này? 


Sarah: Xét cho cùng thì việc chúng ta sử dụng 
ngôn từ nào không thực sự quá quan trọng. Nhưng đúng 
như sư đã nói, sau khi ngũ môn chấm dứt thì nimitta - 
bản sao của thực tại đã diệt đi đó - được kinh nghiệm 
trong ý môn đầu tiên. Ví dụ, nếu nói về kinh nghiệm 
qua nhãn môn, khi đó đối tượng là đối fượng thị giác. 
Khi lộ trình của nhãn môn chấm dứt và đối tượng của 
nhãn môn diệt đi, lộ trình của ý môn tiếp theo vẫn là lộ 
trình kinh nghiệm đối tượng thị giác vừa điệt đi. Trên 
thực tế, đối tượng thị giác đã thực sự điệt đi khi tâm 
cuối cùng của lộ trình nhãn môn đã chấm dứt, vì vậy 
cái được kinh nghiệm trong lộ trình của ý môn tiếp theo 
không phải là chính đối đượng thị giác đó, nhưng đặc 
tính của nó giống hệt, mà ta có thể gọi đó là bản sao 
hoàn chỉnh của nó, tiếng Pali là nimitta, hay tướng của 
đổi tượng thị giác. 


Về phương diện đối tượng của trí tuệ và chánh 
niệm, do tướng của đối tượng vừa diệt đi này giống hệt 


Chương VII: Lộ trình tâm 39 


như đặc tính của đối tượng vừa diệt đi nên không cần 
phân vân liệu kinh nghiệm ấy xảy ra trong lộ trình của 
nhãn môn hay lộ trình của ý môn. Bởi vì khi đó “cái 
xuất hiện”với tâm chỉ là đặc tính của đổi tượng thị giác 
mà thôi, vì thế xảy ra ở đâu thì cũng không thực sự quan 
trọng. Sau lộ trình của ý môn kinh nghiệm đặc tính của 
đổi tượng thị giác, cô nhiều lộ trình của ý môn khác tiếp 
theo. Và bắt đầu có những ý niệm khác nhau về kích cỡ, 
về hình và dạng của đối tượng thị giác vừa diệt đi. Sau 
đó bắt đầu có ý niệm cụ thê đối tượng thị giác đó là gì. 
Ý niệm đó được hình thành sau khi có rất nhiều lộ trình 
qua nhãn môn và lộ trình qua nhĩ môn nối tiếp nhau, 
biết được rằng “đây là cái bàn”, hay “đây là cái ly”. 
Ý niệm được hình thành trong những lộ trình ý môn 
không phải là thực tại, mà là khái niệm (pannaíi). Khi ta 
nói về đối tượng thị giác hiện giờ thì thực chất là đang 
bàn luận về khái niệm về đổi tượng thị giác. Nhưng khi 
hiểu biết bắt đầu phát triển hơn, nó sẽ dần tiến gần đến 
đặc tính thực sự của đổi tượng thị giác khi nó xuất hiện. 


Jonothan: Như vừa rồi chúng ta đã nói, có ba giai 
đoạn riêng biệt. Ở giai đoạn thứ nhất, đói tượng thị giác 
được kinh nghiệm trực tiếp trong lộ trình nhãn môn. 
Giai đoạn thứ hai, khi đó đổi tượng thị giác đã diệt đi 
rồi, nhưng bản sao của nó vẫn được kinh nghiệm trong 
lộ trình của ý môn tiếp theo. Giai đoạn thứ ba, trong 


40 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


những lộ trình của ý môn sau đó, tâm sy nghĩ về các 
đối tượng đã diệt đi rồi và nó không còn kinh nghiệm 
đặc tính của đối tượng ấy như trong ý môn đầu tiên nữa. 
Khi đó, nó có thê nghĩ tới những khái niệm, như hình 
và dạng v. v. Khi đó không giống như ở giai đoạn thứ 
hai, là giai đoạn mà đặc tính của đổi tượng thị giác vẫn 
được kinh nghiệm. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 06/01/2015 


Người hỏi: Trong T7 sắt na tâm của lộ trình tâm thì 
khi nào nghiệp xuất hiện? Con nghỉ ngờ là nó xuất hiện 


ở đồng lực tâm hoặc ở tâm suy đạt. Xin Bà giải thích ạ. 


Sarah: Tùy thuộc vào loại cefana (tư - tác ý). Như 
chúng ta đã nói, có hai loại cetana và chỉ một loại có 
năng lực tạo nghiệp. Tôi nghĩ bạn đang nói đến loại 
cetana thứ hai. Trong trường hợp đó, những tâm có khả 
năng tạo nghiệp nằm trong luồng đồng lực (luồng tốc 
hành). Khi tính chất thiện hoặc bắt thiện đủ mạnh, nó có 
thể làm duyên cho hành động qua thân, hoặc lời nói qua 
khâu. Khi đó nó có năng lực tạo quả trong tương lai. 
Tâm tiếp nhận và tâm suy đạt là những tâm quả, chúng 
không có năng lực tạo quả trong tương lai nữa. Các tâm 
là tâm duy tác là ngũ môn hướng tâm, xác định tâm 


Chương VII: Lộ trình tâm 4I1 


và ý môn hướng tâm. Chúng không phải là những tâm 
quả, không phải tâm thiện hoặc bất thiện, chúng không 
có năng lực tạo quả trong tương lai. Chỉ các tâm trong 
luồng đồng lực mới có thể có tính chất thiện hoặc bất 
thiện, nhưng chúng chỉ có năng lực tạo quả khi có đủ 
sức mạnh. Chẳng hạn khi ta uống một đồ uống và cảm 
thấy thích thú thì mới chỉ đơn thuần là /#zm mà thôi, 
nó chưa có sức mạnh tạo quả. Tuy nhiên, nếu sự dính 
mắc của chúng ta đủ mạnh đến mức chúng ta có thê lây 
một món đồ không thuộc về mình, khi đó nghiệp xấu 
đã được tạo và sẽ có năng lực trổ quả trong tương lai. 


Người hỏi: Nguyên nhân gì khiến cho có lúc lộ trình 
tâm dừng lại ở sau tâm xác định, lúc thì dừng lại sau tốc 
hành tâm, lúc thì dừng lại sau hai tâm mót? Có phải điều 
đó là phụ thuộc vào năng lực khác nhau của nghiệp? 


$arah: Điều đó không phụ thuộc vào cường độ 
của nghiệp, mà tùy thuộc vào thời điểm sắc sinh khởi. 
Chúng ta đã học rằng sắc có tuổi thọ tương đương với 
17 sát na tâm. Chúng ta tính từ thời điểm ba tâm hộ 
kiếp (quá khứ, hộ kiếp rung động và hộ kiếp dứt dòng) 
trước khi có ngũ môn hướng tâm, khi sắc tác động lên 
căn tương ứng. Trường hợp sắc sinh khởi và in dấu lên 
căn tương ứng cùng thời điểm với tâm hộ kiếp quá khứ, 
sau khi các tâm hộ kiếp diệt đi, chúng được tiếp nối bởi 
ngũ môn hướng tâm, rồi sắc đó sẽ được kinh nghiệm 


42 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


bởi một trong ngũ song thức, rồi sau đó là tiếp nhận 
tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, và bảy tâm trong lộ 
trình của tốc hành tâm và hai tâm mót. Đó chính là mô 
tả lộ trình đầy đủ khi sắc được kinh nghiệm bởi l7 sát 
na tâm. Nhưng giả dụ sắc đó đã sinh khởi trước khi hộ 
kiếp quá khứ sinh khởi hai sát na tâm thì nó sẽ phải diệt 
đi trước khi có hai tâm mót sinh khởi. Như vậy lộ trình 
đó sẽ dừng lại sau bảy tâm tốc hành. Bởi vì nó đã sinh 
khởi trước nên 17 sát na tương ứng với tuổi thọ của nó 
đã hết cùng với thời điểm tâm tốc hành cuối cùng kinh 
nghiệm nó. Vì thế không thể có hai tâm mót sinh khởi 


để kinh nghiệm nó nữa. Đó chỉ là một ví dụ mà thôi. 


Pháp dàm tại Sài Gòn, sảng ngày 01/01/15 

Người hỏi: Câu hỏi thứ hai: Thế giới này được 
kinh nghiệm qua ngũ song thức, tức là 10 tâm. Thế còn 
suy nghĩ, Bà có thể nói rõ hơn về suy nghĩ, tâm nào 
thực hiện chức năng suy nghĩ? 


Achaan Sujin: Thức còn lại, tức là ý thức, chính là 
thức đảm nhận các chức năng của suy nghĩ, mà ta vẫn 
gọi là hoạt động của ý môn. 


$arah: Chúng ta biết rằng sau thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm, có suy nghĩ về đối tượng được kinh 
nghiệm. Khi nói đến suy nghĩ, chúng ta cần phải hiểu 


Chương VII: Lộ trình tâm 43 


rằng, ta đang nói đến cả tâm cùng với những tâm sở 
đồng sinh. Một trong những tâm sở đóng vai trò then 
chốt trong công việc suy nghĩ chính là /đm sở tâm 
(vitakka). Nhờ có sañña - tâm sở tưởng, sinh khởi cùng 
với các tâm mà sau đó có ý niệm về con người và mọi 
thứ suốt cả ngày. Về mặt bản chất, không có một con 
người nào suy nghĩ mà chỉ là tâm cùng với một số tâm 


Sở sinh khởi cùng nhau và làm công việc đó. 


Người hỏi: Khoảnh khắc của suy nghĩ thực sự là 
gì? Những tâm qua ngũ môn như tâm thấy, tâm nghe 
đều đảm nhận một chức năng, vậy tâm sinh khởi để 
đảm nhận chức năng sy ñøh7 là gì? 


Sarah: Như ta đã biết, khi cái thấy sinh khởi, nó 
đảm nhận chức năng thấy đối tượng thị giác. Tại khoảnh 
khắc của suy nghĩ, tâm không đảm nhận chức năng thấy 
mà lúc đó đối tượng của tâm là khái niệm. Sau lộ trình 
nhãn môn sẽ là lộ trình qua ý môn. Các tâm của lộ trình 
ý môn đầu tiên kinh nghiệm tướng của đối tượng của lộ 
trình ngũ môn trước đó. Tiếp theo, có rất nhiều lộ trình 
qua ý môn khác kinh nghiệm đối tượng là hình và dạng. 
Sau đó sẽ là sưy nghĩ về các khái niệm, như cái cốc 
hay cái ly. Nếu không có cái thấy qua nhãn môn trước 
đó, không thể có lộ trình trong đó có “thấy cái ly”. Chỉ 
tại khoảnh khắc của cái thấy thì mới có ánh sáng, còn 


44 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


tại khoảnh khắc của các tâm khác thì luôn luôn kinh 
nghiệm trong bóng tối. Nếu ta thấy thế giới luôn luôn 
sáng thì chứng tỏ không thực sự có cái hiểu về cái thấy. 
Trên thực tế, chỉ ở khoảnh khắc của cái thấy thì thế giới 
mới thực sự trong ánh sáng, và sau đó, cả thế giới chìm 
trong bóng tối. Kê cả khoảnh khắc suy nghĩ về cái được 
thấy cũng không hề có ánh sáng, như vậy ta mới thấy 
được rằng những lời dạy của Giáo lý là vô cùng vi tế. 


Sau lộ trình qua nhãn môn là lộ trình qua ý môn. 
Tâm đảm nhận chức năng suy nghĩ là thực, tâm sở đi 
kèm tâm lúc đó cũng là thực, ví dụ như tâm sở tầm, 
tưởng, thọ hay xúc. Tất cả đều là những thực tại có đặc 
tính riêng. Nhưng đối tượng được nghĩ về lúc đó không 
phải là thực, đó chỉ là một ý niệm, khái niệm - panati. 
Và không thê có cái hiểu trực tiếp về cái là khái niệm, vì 
nó chỉ là cái được nghĩ về. Giống như khi chúng ta ngủ 
mơ thì mọi thứ đều không thực. Tất cả những hình ảnh 
ta thấy trong giấc mơ đều là sự tưởng tượng mà thôi. 
Tương tự, khi chúng ta đang thức thì thứ mà chúng ta 
nghĩ về cũng đều chỉ là khái niệm. Nhưng sự khác biệt 
với khi ta thức là ở chỗ, trong khi thức thì giữa những 
lộ trình qua ý môn có những lộ trình qua ngũ môn như 


nhĩ môn và nhãn môn.... 


Jonothan: Ö trong lộ trình ý môn, tâm suy nghĩ sẽ 
là thiện hoặc bất thiện. Những tâm sinh khởi để thấy, 


Chương VII: Lộ trình tâm 45 


nghe, ngửi, nếm, xúc chạm qua các lộ trình ngũ môn 
là tâm quả chứ không phải là tâm thiện hay bất thiện. 
Còn những tâm nghĩ về những gì đã được kinh nghiệm, 
chăng hạn về đối tượng thị giác kinh nghiệm qua mắt 
hay đmm thanh kinh nghiệm qua tai, là tâm thiện hoặc 
bắt thiện. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, chiều ngày 15/05/2015 


Người hỏi: Thưa Achaan SuJnm, cho con hỏi, tại 
sao chúng ta nói nhiều về lộ trình tâm trong khi chưa 
thể kinh nghiệm về nó. Điều đó sẽ mang lại lợi ích gì? 


Aechaan Sujin: Nếu Đức Phật chỉ nói, “tâm không 
phải là bạn”, như vậy có đủ không? 


Người hỏi: Không ạ 


Achaan Sujim: Ngay cả khi Ngài nói thêm, “cái 
gì sinh ra? chỉ có tâm, tâm sở và sắc sinh ra, được làm 


duyên bởi nghiệp”, như vậy đã đủ chưa? 
Người hỏi: Chưa ạ 


Aechaan Sujin: Nếu Ngài nói rằng, “tất cả các pháp 
sinh rồi diệt, không thường hăng”, như vậy đã đủ chưa? 


Người hỏi: Dạ chưa 


46 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Achaan Sujin: Đó là lý do vì sao chúng ta cần 
học thêm các chỉ tiết: để thấy không có cái ngã nào 
cả. Chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu để niềm tin vào tính 
chất vô ngã của các pháp trở nên kiên cố đến mức độ 
trở thành sacca-ñãna, sau đó các mức độ trí tuệ cao hơn 
có thê được phát triển - không phải bởi ai đó mà bởi 
chính trí tuệ. Hãy có niềm tin vào trí tuệ. Nó có thê hiểu 
dần dần, từng chút một, đến mức độ có thể hiểu được 
sự sinh và diệt của thức tướng ngay trong khoảnh khắc 
nảy. Giáo lý sẽ dần tận diệt vô minh và dính mắc vào ý 
niệm về ngã. Pháp chân đế chỉ có thể xuất hiệnđối với 
trí tuệ cùng chánh niệm đã phát triển. Bất kế vô minh có 
có gắng bằng nhiều cách khác nhau thì nó cũng không 
thể kinh nghiệm bản chất của thực tại. Hãy có niềm tin 
vào trí tuệ. 


Jonothan: Trong thời Đức Phật, có nhiều người 
không cần nghe nhiều chỉ tiết đến vậy. Họ đã tích lũy 
trí tuệ nhiều đến mức chỉ cần nghe một vài từ thôi đã có 
thể khiến cho trí tuệ của họ vượt sang một mức khác. 
Nhưng để đạt được mức độ đó, họ đã phải nghe rất nhiều 
chỉ tiết từ nhiều kiếp trước để có thể hiểu đúng đắn. Với 
chúng ta, những người sinh ra rất xa thời Đức Phật tại 
thế, chắc chắn cần phải nghe rất nhiều và thường xuyên 
về những chỉ tiết này. Vì vậy, quay trở lại với câu hỏi 
trước đó, chúng ta đều mới được nghe về Giáo Pháp và 


Chương VII: Lộ trình tâm 47 


mới hiểu ở mức độ lý thuyết mà thôi, chưa thể ngay lập 
tức hiểu được trực tiếp. Chẳng hạn như, chúng ta được 
nghe giảng rằng, cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác 
mà thôi, nhưng dường như với chúng ta cái được thấy 
luôn là con người và sự vật. Chúng ta được biết rằng chỉ 
âm thanh là cái được kinh nghiệm bởi nhĩ thức, nhưng 
khi ta nghe thì dường như luôn ngay lập tức là giọng nói 
bằng các ngôn ngữ khác nhau rồi. Nhưng như Achaan 
SujJin đã nói, chúng ta cần được nghe về những sư thật 
này một cách thường xuyên, nghe đi nghe lại, và có 
niềm tin rằng, nếu đó là Giáo lý của Đức Phật thì đến 
thời điểm chín muôi, trí tuệ sẽ phát triển đến mức độ 


cao hơn. 


Chúng ta có thể nhớ đến một ví dụ quen thuộc mà 
Đức Phật đã đưa ra là ví dụ về “chiếc cán búa”, đại ý 
rằng khi cầm chiếc cán búa, ta sẽ không thấy nó mòn 
đi trong một, hai ngày, nhưng sau một thời gian dùng 


đủ dài, ta sẽ thấy cán búa đã bị mòn đi, từng chút một. 


Pháp đàm tại Nha Trang, sáng ngày 05%⁄04/2016 
Achaan Sujim: Giải thoát là giải thoát khỏi vô 
minh. Trong Kinh điển có nói rằng, dù có phát triển Tứ 


vô lượng tâm bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể so 


48 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


sánh với một khoảnh khắc của hiểu biết về vô thường. 
Nhiều vị thầy có thể dạy chúng ta cách để phát triển 
tâm từ, nhưng không hiểu rằng tâm từ không phải là tự 
ngã. Đó là sự khác biệt lớn lao giữa Đức Phật và những 
người không phải là Đức Phật. Như vậy, ta biết rằng ai 
là người dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi vô minh. Dù ở 
trong thế giới này hay bất kế thế giới nảo, chỉ có một 
người duy nhất làm việc ấy. Vì vậy, chúng ta không chỉ 
đơn thuần nghe những gì Đức Phật dạy, mà cần phải 
tìm hiểu, nghiên cứu kĩ lưỡng. Chẳng hạn chúng ta đã 
nói rất nhiều về thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và 
suy nghĩ. Hiện giờ có hiểu biết về những thực tại đang 
thấy, đang suy nghĩ ở khoảnh khắc này hay không? Vẫn 
chưa thê, bởi vì trí tuệ phải phát triển một cách từ từ, 
từng chút một. Nếu chúng ta không được nghe về từ 
“pháp”ngày hôm nay, thì không ai nghĩ gì về nó. Nếu 
như chúng ta không nói về cái thấy hiện giờ thì ta lại 
nghĩ về những thứ khác. Bởi vì có rất nhiều duyên để 
chúng ta không nghĩ về các thực tại. Có bao giờ ta có ý 
nghĩ rằng, nếu không có những thực tại nhận biết, kinh 
nghiệm và những thực tại không nhận biết, kinh nghiệm 
øì cả, sẽ không có bất cứ ai trong căn phòng này. 


Sáng nay ta thức dậy. Nó là pháp nào trong các 
pháp mà ta đã được nghe? Cái gì ngủ và cái gì thức? 
Không có con người nào từ khoảnh khắc này sang 


Chương VII: Lộ trình tâm 49 


khoảnh khắc khác. Chính vì vậy, chúng ta cần phải 
nghe đi nghe lại và hiểu từng thực tại, một cách đơn 
giản hơn. Theo nghĩa tối hậu thì không có gì khác ngoài 
các pháp chân đế. Khi chúng ta nói về các pháp chân 
đế, mỗi pháp có một đặc tính riêng và đặc tính ấy không 
thê thay đổi. Cái thấy hiện giờ là cái có khả năng thấy 
bắt cứ đối tượng thị giác nào, bất kể ở nơi nào và là cái 
gì. Nhưng hiện giờ khi thấy thì đường như đã thấy rất 
nhiều thứ khác nhau. Khi vẫn còn thấy như vậy, chứng 
tỏ rằng chưa có hiểu biết. Bởi vì cần có sự phân biệt 
được rất rõ giữa thực tại kinh nghiệm và thực tại không 
kinh nghiệm. Nếu không vẫn chỉ là ý niệm “tôi”đang 
thấy một cái gì đó suốt cả ngày. Nhưng thực chất từ 
sáng tới tối không có một con người nào cả, chỉ có các 
pháp khác nhau mà thôi. Nếu Đức Phật không giác ngộ 
thì ai có thể nói với chúng ta về sự thật Ấy, rằng cái thấy 
thấy và rồi diệt đi ngay lập tức. 


Ngày hôm qua chúng ta đã nói về khoảnh khắc đầu 
tiên của kiếp sống là khoảnh khắc của thức tái tục. Ai 
tái sinh và a1 là thức tái tục? Thức tái tục chỉ là thức tái 
tục. Nó có khả năng kinh nghiệm đối tượng của nó và 
nó có chức năng sinh ra để bắt đầu một kiếp sống. Ai 
biết được rằng sau khoảnh khắc của thức tái tục đó thì 
cuộc sống sẽ tiếp diễn, như cuộc sông đang tiếp diễn 
hiện giờ. Không ai biết được sự thật ấy. Không ai biết 


50 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


được khoảnh khắc tiếp theo chúng ta sẽ thấy gì. Lúc thì 
có một người bước vào căn phòng này, và lúc khác lại 
có một người bước ra. Liệu chúng ta có thể biết trước 
được rằng, ở khoảnh khắc ấy sẽ có một người bước vào 
và một người khác lại bước ra hay không? Mỗi khoảnh 
khắc đều sinh khởi do duyên. 


Sau khoảnh khắc của thức tái tục lại là một khoảnh 
khắc khác của một tâm hộ kiếp, cũng là tâm quả và nó 
là quả của cùng nghiệp đã sản sinh ra thức tái tục. Khi 
đó vẫn chưa phải là sự chấm đứt của một kiếp sống mới, 
và mỗi khoảnh khắc hộ kiếp của kiếp sống đó lại được 
làm duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ. Tâm hộ 
kiếp sinh khởi sau tâm tái tục thì không phải là thức tái 
tục, bởi vì nó là khoảnh khắc sau đó. Nghiệp khiến cho 
những tâm ấy sinh rồi diệt và rồi lại sinh và diệt, khi ấy 
vẫn chưa có con người nào cả. Nhưng khi đến thời điểm 
đủ duyên thì sẽ cho không có các tâm hộ kiếp ấy sinh 
khởi, mà là những tâm khác. Tâm đầu tiên sinh khởi sau 
những tâm hộ kiếp đó là một lộ trình qua ý môn. 


Tất cả chỉ có sáu cửa giác quan thôi, không có nhiều 
hơn thế. Dù là ở trong bất cứ cuộc đời nào, ở trong cõi 
nảo đi nữa thì vẫn chỉ có sáu giác quan mà thôi. Chăng 
hạn mắt - nhãn căn sẽ là nơi để cho nhãn thức - cái thấy 
nương vào đề kinh nghiệm đối tượng thị giác. Bản thân 


Chương VII: Lộ trình tâm 5] 


mắt không tự thấy được. Vì nó là quả của nghiệp nên 
một số người có mắt, một số người thì không có mắt. 
Với những người có mắt thì rất có thể một ngày nào đó 
họ không còn có mắt nữa. Tất cả những điều ấy không 
diễn ra do ý chí của ai cả mà do nghiệp. Vì vậy ta có thể 
nói rằng một nửa cuộc đời là do nghiệp làm duyên và 


một nửa khác thì do những tích lũy làm duyên. 


Chúng ta đã biết rằng có sáu cửa giác quan, đó là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có ai không biết về mắt, 
tai, mũi, lưỡi và thân hay không? Ai cũng biết, nhưng là 
biết với những ý niệm “mắt của tôi”, “tai của tôi”, “mũi 
của tôi”, “thân của tôi”, “lưỡi của tôi”, và không hiểu 
gì về những thực tại ấy. Chính vì không hiểu bản chất 
của chúng nên dính mắc cho đó là “của tôi”. Vì vậy, 
khi nghe những lời dạy của Đức Phật, ta không chỉ đơn 
thuần nghe, mà cần phải suy xét về những gì được nghe 
thì mới có thể hiểu được bản chất của những pháp ấy: 
mắt thì không phải là mắt của tôi, thân thì không phải 


là thân của tôi, v. v. 


Có ai biết rằng, lộ trình nhận thức đầu tiên của một 
kiếp sống luôn luôn bắt đầu với lộ trình của ý môn, dù 
là ở bất cứ cõi nào. Có rất nhiều tích lũy khác nhau, 
có những tích lũy thiện và cũng có những tích lũy bất 
thiện, nhưng cái gì làm duyên cho suy nghĩ ở lộ trình ý 


52 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


môn đầu tiên trong một kiếp sông? Khi nói đến ý môn, 
ta cần phải hiểu ý môn là gì. Có sáu cửa giác quan khác 
nhau. Tâm hộ kiếp cuối cùng giữa các lộ trình chính là 
cửa (môn) để cho ý thức sinh khởi, bởi vì sau khi tâm 
đó diệt đi, nó sẽ làm duyên cho các tâm khác không 
phải là tâm hộ kiếp sinh khởi. 

Sau khi tâm hộ kiếp diệt đi, sẽ không thể có thiện 
hay bất thiện sinh khởi ngay lập tức, mà cần phải có 
một tâm khác trước đó. Tâm ấy không phải là thiện, 
cũng không phải là bất thiện, cũng không phải là tâm 
hộ kiếp, hay tâm quả, vậy tâm này là tâm gì? Chúng ta 
biết rằng tâm hộ kiếp là tâm quả, tâm thiện là tâm thiện, 
và tâm bắt thiện là tâm bất thiện, chúng là những tâm 
thuộc về những chủng loại (jati) khác nhau, vậy loại 
tâm khác đó thuộc chủng loại gì đây? Chúng ta vẫn 
chưa nói nhiều về thực tại này, nhưng bây giờ chúng ta 
biết rằng khi tâm không phải là tâm quả, tâm thiện, hay 
tâm bắt thiện thì nó sẽ phải là tâm duy tác - kiryacitta. 


Chúng ta biết rằng trong cuộc sống của chúng ta, có 
những khoảnh khắc tâm là quả. Những tâm tái tục, tâm 
hộ kiếp là tâm quả. Tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm 
nếm, tâm xúc chạm cũng là những tâm quả, vậy những 
tâm còn lại sẽ phải là tâm thiện hoặc tâm bất thiện hoặc 
tâm duy tác. Liệu tham có thể sinh khởi cùng tâm duy 


Chương VII: Lộ trình tâm 53 


tác hay không? Sân và si có thể sinh khởi với tâm duy 
tác hay không? Chúng ta biết rằng tham, sân chỉ sinh 
khởi với những tâm bắt thiện. Chúng cũng không sinh 
khởi với tâm quả và tâm duy tác. Chính vì vậy tham và 
sân không thê sinh khởi cùng với tâm duy tác. 

Có vô số tâm sinh khởi từ vô lượng kiếp đến giờ, 
từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và cứ thế 
không thê nào đếm được. Chỉ có Đức Phật - đắng Thế 
Tôn là người xuyên thấu được bản chất của các pháp 
và đã phân loại những loại tâm này thành những chủng 
loại khác nhau. Chúng ta biết rằng tâm thường được 
chia thành §9 loại, nhưng không phải ai cũng có cả 89 
loại tâm. Bởi có những tâm thuộc về những cõi khác và 
cũng có những tâm cụ thê chỉ sinh khởi ở những thời 
điểm cụ thể. Khi chúng ta được nghe về những tâm này, 
chúng ta có thể thấy được mức độ trí tuệ lớn lao của 
Đức Phật. 


Chúng ta hãy quay về với khoảnh khắc tâm hộ kiếp 
diệt đi và bắt đầu với lộ trình tâm đầu tiên của kiếp sống. 
Do tích lũy, tâm duy tác này sẽ hướng về một đối tượng. 
Ý môn đầu tiên này luôn luôn sinh khởi cùng với tham, 
bất kế ở cõi nào đi chăng nữa. Đây là điều vượt qua tầm 
kiểm soát của bất kỳ ai. Không aI có được thiện pháp ở 
trong lộ trình ý môn đầu tiên sau khi các tâm hộ kiếp đã 


54 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


diệt đi. Một vị A la hán có còn tâm bắt thiện không? Ý 
nghĩa của bậc A la hán là gì? Một vị A la hán là một vị 
đã đoạn tận lậu hoặc, đoạn tận các phiền não, cho nên 
sau khi trở thành vị A la hán thì sẽ không còn có tâm bắt 
thiện nữa. Vậy khi ta nói đến các tâm duy tác sinh khởi 
cùng các tâm sở tịnh hảo là nói đến tâm duy tác của vị A 
la hán. Nhưng với những người chưa phải bậc A la hán, 
sẽ chỉ có hai loại tâm duy tác mà thôi, nhưng những tâm 
này thì khác với tâm duy tác của vị A la hán. 


Vì chúng ta đã bắt đầu nói về khoảnh khắc đầu tiên 
của kiếp sống cho đến ngày hôm nay. Chúng ta có thể 
nói về hai loại tâm: loại /âm thuộc lộ trình (vithicitfa - 


tâm lô) và những tâm không thuộc lộ trình. 


Hiện giờ ở khoảnh khắc này, có những tâm là tâm 
lộ và những tâm không phải tâm lộ. Mọi người có thể 
cho rằng lúc nào cũng có tâm lộ vì đường như các giác 
quan luôn luôn tiếp nhận cảnh ở khoảnh khắc này, 
nhưng thực chất vẫn có những tâm xen kẽ giữa các giác 
quan không phải là tâm lộ. Chẳng hạn, cái thấy là tâm 
lộ, cái nghe là tâm lộ, chúng phụ thuộc vào các căn 
môn để có thê kinh nghiệm đối tượng. Và xen kẽ giữa 
những tâm kinh nghiệm đối tượng qua các căn môn có 
những tâm hộ kiếp. Đức Phật đã giác ngộ về điều này 
và nhờ Giáo lý của Ngài mà chúng ta biết được rằng, 
xen kẽ giữa những lộ trình qua các giác quan có những 


Chương VII: Lộ trình tâm 55 


khoảnh khắc tâm không kinh nghiệm các đối tượng Ấy, 
và để thấy rằng nếu chúng ta không hiểu được rõ các 
thực tại đang diễn tiến ở khoảnh khắc này thì sẽ không 
thê nào giải thoát được khỏi vô minh và các phiền não. 
Vậy nếu ai đó nói rằng chúng ta không cần học Giáo lý 
mà chỉ cần thực hành thôi, thì điều đó liệu có đúng hay 
không? Điều đó chắc chắn không phải Giáo lý của Đức 
Phật. Nếu không có hiểu biết ở mức độ tư duy, liệu có 
thê có cái hiểu trực tiếp về những gì đang xuất hiện hiện 
giờ? Đề hiểu rằng hiện giờ không có một tự ngã, không 
có một thực thể nào trong những gì được kinh nghiệm. 


Vị sự: Thưa Achaan Sujin, lúc nãy Bà có nói về các 
tâm nằm trong lộ trình, có những tâm trước ngũ song 
thức, có hai chức năng là khai ngũ (ngũ môn hướng tâm) 
và khai ý (ý môn hướng tâm). Như vậy thì hai tâm này 
có nằm trong lộ trình không? 


Sarah: Những tâm đó là tâm duy tác và cũng là 
tâm lộ, bởi chúng cũng kinh nghiệm cùng đối tượng 
qua các căn môn đó. Những tâm duy nhất không phải 
tâm lộ là các tâm hộ kiếp. 

Vị sự: Khi Bà giải thích về lộ trình tâm, Bà thường 
nói rằng sau cái thấy hoặc cái nghe, dòng tâm được tiếp 
nối ngay lập tức bởi lộ trình của suy nghĩ về cái vừa 


56 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


được thấy và được nghe. Nhưng vài nguồn tài liệu khác 
có nói, sau lộ trình của cái thấy và cái nghe, sẽ có nhiều 
lộ trình suy nghĩ tiếp nối, đó là những suy nghĩ về hình 
và dạng, rồi mới tới lộ trình suy nghĩ thực sự. Như vậy 
là phải có rất nhiều lộ trình ở giữa? 

$arah: Mỗi lộ trình ngũ môn đều được tiếp nối bởi 
lộ trình của ý môn. Đúng như là sư đã nói, ngay sau lộ 
trình của nhãn môn thì sẽ chưa có ý niệm ngay lập tức 
về bông hoa, về cái bàn, hay con người. Trong lộ trình ý 
môn đầu tiên tiếp nối lộ trình của nhãn môn, đối tượng 
của nó có đặc tính giống hệt như trong lộ trình của nhãn 
môn, và rồi cũng có những lộ trình khác ở trong đó bắt 
đầu có những ý niệm về hình và dạng trước khi có ý 
niệm thực sự về bông hoa. Rồi sau đó mới có suy nghĩ 
về màu, về sắc, hay về âm thanh. Và mãi về sau mới có 
ý niệm về bông hoa hay cái gì đó ở đó. Khi chúng ta nói 
rằng ngay sau cái thấy có suy nghĩ về cái được thấy, thì 
đó chỉ là cách nói tắt mà thôi. Bởi vì các lộ trình diễn ra 
rất nhanh nên trong thực tế, điều đó xảy ra gần như ngay 
lập tức. Trên thực tế, như ta thấy, ý niệm về một cái gì 
đó dường như có ngay rồi, nhưng nếu xét về mặt chỉ tiết, 
quả thực phải có rất nhiều lộ trình của ý môn khác nhau, 
nhưng những lộ trình này không được nhận biết. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 57 


Chương VIII: 
Giới - Thập thiện 


Pháp đàm tại Hội An, chiều ngày 18/05/2014 


Người hỏi: Con xin hỏi câu hỏi thứ hai. Đề hiểu 
Pháp, chúng ta phải hiểu từ việc thiện của mình, nghĩa 
là mình làm việc thiện thì mới có thể hiểu được Pháp. 
Vậy, để phát triển tâm thiện và phân biệt thiện và bất 
thiện phải như thế nào ạ? 


Achaan Sujin: Thiện có phải là một pháp không? 
Người hỏi: Dạ, phải ạ 

Achaan Sujin: Hiện giờ có thiện hay không? 
Người hỏi: Dạ, có. 


Achaan Sujin: Vậy thiện không phải là bạn, đúng 
không? Thiện chỉ là một thực tại có tính chất thiện. 


Người hỏi: Dạ. 


Achaan Sujin: Hiện giờ có bắt thiện không? 


58 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Dạ, không chắc. 


Aechaan Sujin: Khi không có cái hiểu thì khi đó 
có bất thiện, akusala. Từ sáng đến giờ có gì nhiều hơn? 
Thiện hay bắt thiện? 


Người hỏi: Dạ, thiện nhiều hơn. 


Achaan Sujin: Ai nghĩ rằng từ sáng đến giờ mình 
có nhiều thiện pháp hơn bất thiện pháp, xin mời giơ tay! 
Bạn nghĩ là từ sáng đến giờ không có bất thiện đúng 
không? Hay là bạn không chắc chắn bắt thiện là gì? 

Người hỏi: Dạ, chắc là vậy ạ. 

Achaan Sujin: Tất cả những pháp như không hiểu 
(vô minh), dính mắc, tà kiến, hay tham, sân, sỉ đều là 
bất thiện. Thiện cósinh khởi cùng khoảnh khắc của cái 
thấy không? Liệu cái thấy có thể là thiện không? 

Người hỏi: Dạ, không. 

Achaan Sujin: Cái thấy sinh và diệt, và tiếp theo 
cái thấy là gì? 

Người hỏi: Dạ, suy nghĩ. 

Achaan Sujin: Có sự dính mắc với cái thấy vàcái 
được thấy. Sau khi có âm thanh, có cái nghe rồi lại có 
sự đính mắc với âm thanh và cái nghe. Nếu không có 
khoảnh khắc hiểu đúng về thực tại thì còn lại sẽ là gì? 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 59 


Người hỏi: Còn lại là bất thiện. 
Achaan Sujin: Thiện có phải là nghiệp không? 
Người hỏi: Dạ, phải. 


Achaan Sujin: Có thê nói một cách chỉ tiết, chính 
xác hơn là sự dính mắc hay tham đối với cái thấy hay 
đối tượng của cái thấychưa phải là nghiệp, nhưng 
nó là duyên để sinh khởi những nghiệp sẽ được tạo 
về sau. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rất rõ 
những mức độ khác nhau của bắt thiện. Ở khoảnh 
khắc của hiểu biết đúng, khoảnh khắc đó có phải là 
nghiệp thiện không? 


Người hỏi: Dạ, phải. 
Achaan Sujïn: Như vậy, bạn sẽ bắt đầu hiểu được 


hơn khoảnh khắc nào là thiện pháp và khoảnh khắc nào 
là bất thiện pháp. 


Người hỏi: Nhân đây, con cũng muôn hỏi thêm 
một vân đê nữa. Con hay có suy nghĩmuôn làm được 
nhiêu việc thiện, vậy tâm mong muôn làm nhiêu việc 


thiện đó cũng gọi là tâm tham? 
Aechaan Sujin: Có những lúc ta nghĩ đến việc giúp 


đỡ người khác nhưng có phải lúc nào ta cũng làm việc 


đó không hay chỉ nghĩ đến việc làm đó thôi? 


60 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Dạ, nghĩ. 


Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc có suy nghĩ đến 
việc làm điều tốt giúp đỡ người khác thì khoảnh khắc 
đó có tâm thiện nhưng vì khi đó chưa có hành động qua 
thân và khẩu nên chưa gọi là nghiệp. 


Người hỏi: Nhưng nó có được gọi là tâm tham không? 


Achaan Sujin: Ai có thê nói gì về khoảnh khắc đó? 
Nó tùy thuộcvào tác ý khi đó. Chẳng hạn, ở khoảnh khắc 
định bố thí, tâm khi đó muốn bố thí vì không dính mắc 
với món đồ mà ta có thể bố thí, hay chỉ vì bản thân mình 
mà thôi? Nếu ta muốn có được một cái øì đó nhờ việccho 
đi, khi ấy có gọi là thiện pháp hay không? Hay khi ta lựa 
chọn việc bố thí với những người mình thân thích như 
bạn bè, người thân, hay đối với thú nuôi trong nhà? 


Người hỏi: Theo con, việc lựa chọn đối tượng là 
không nên. 

Achaan Sujin: Nhưng liệu ở khoảnh khắc đóbạn 
có thê ngăn có sự dính mắc với người thân hay những 
con thú nuôi trong nhà hay không? 

Người hỏi: Hình như là không. 

Achaan Sujin: ThÊ còn giữa mẹ với con thì sao? 
Khi một người mẹ nuôi con, chăm sóc con cái với sự yêu 


thương, săn sóc, đó có phải với tâm từ, thiện hay không? 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 61 


Người hói: Dạ, có 


Achaan Sujin: Có chắc không? Bởi vì từ, metta, 


không thể làm duyên cho dính mắc và buồn đau. 


Người hỏi: Con nghĩ tùy thuộc vào tâm, tâm mỗi 


người khác nhau. 


Achaan Sujin: Cái gì biết được sự khác biệt giữa 


thiện và bất thiện? 
Người hỏi: Chỉ có sự hiểu biết thôi ạ. 


Achaan Sujin: Đúng rồi. Nêu không hiểu rõ, 
nó sẽ trở thành sự mong cầu mà thôi. Hiện giờ có 
tham không? 


Người hỏi: Dạ, có 
Achaan SŠujin: Hiện giờ tham dính mặc với cái gì? 
Người hỏi: Dạ, muốn có sự hiểu biết. 


Aechaan Sujin: Bạn nghĩ rằng mình có thể hiểu biết 


mà không có sự lắng nghe và suy xét hay không? 
Người hồi: Dạ, không thê. 


Achaan Sujin: Bạn thực sự muốn hiểu biết từ bên 


trong hay chỉ nghĩ đến việc có hiểu biết mà thôi? 


62 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Nó không sâu nhưng nó cũng có, không 
sâu là mình phải chắc chăn có hiệu biệt đó nhưng phải 
có hiệu biệt đê phát triên cái tâm của mình. 


Achaan Sujin: Những gì hiện đang không xuất 
hiện có thê là đối tượng của sự nhận biết hay không? 


Người hỏi: Không phải đối tượng thìkhông thể 
nhận biết được. 


Achaan Sujin: Trí tuệ có thể hiểu bất cứ cái gì 
xuất hiện. Có cái thấy, liệu cái thấy có nên là đối tượng 
của hiểu biết không? Hiện giờ đang có cái nghe, liệu có 
nên có hiểu biết về cái nghe không? Vậy bất cứ cái gì 
xuất hiện nên là đối tượng của hiểu biết, đúng không? 


Người hỏi: Dạ. 


Achaan Sujin: Chính vì lý do đó mà chúng ta nói 
về những thứ xuất hiện hiện giờ, vì nó có thể làm duyên 
cho hiểu biết. Nếu bạn có hiểu biết về nghiệp ở ngay 
khoảnh khắc này thì đó là nghiệp thiện. Đây là hiểu 
biết về mặt tư duy về thế nào là nghiệp thiện ngay tại 
khoảnh khắc này, và đó là một mức độ của trí tuệ. Tuy 
nhiên, mức độ của hiểu biết đó không phải mức độ của 
hiểu biết trực tiếp về đặc tính của tâm thiện. Trước khi 
có được trí tuệ trực tiếp xuyên thấu bản chất thực sự của 
thực tại, cần rất nhiều hiểu biết được tích lũy từ việc 


nghe và suy xét. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 63 


Sarah: Bạn đã nói rằng trong lúc nghe Pháp buôi 
sáng, có lúc bạn chú ý đến bàiPháp, có lúc lại chú ý đến 
chuyện khác, điều này chứng tỏ có sự bận tâm, mong 
muốn sự việc xảy ra khác đi. Nhưng khi bận tâm “giá 
như mình không bị lơ đễnh đến vậy”, ngay lúc đó có 
thể có hiểu biếtvề bản chất của thực tại ởkhoảnh khắc 
đó. Việc không có sự chú tâm hoàn toàn vào những gì 
được nghe xảy ra rất tự nhiên và thông thường, như 
Achaan Sujin đã nói, nó chỉ là pháp mà thôi. Phát triển 
hiểu biết cũng là quá trìnhvun bồi sự xả ly đối với bất 
cứ cái gì xuất hiện, dù ta có thích hay không thích nó. 
Chẳng hạn, hiện giờ có thể có sự nghi hoặc, phân vân, 
không rõ,.... Một đặc tính nào đó ngay hiện giờ để có 
thê được biết, được hiểu, nhưng ngay ở khoảnh khắc 
muốn hay biết, muốn chú ý hay muốn một cái gì khác 
với cái đang là, ta đã đi xa khỏi con đường Chánh Đạo. 
Vì khi đó đang có ý niệm về một cái tôi muốn sự việc 


khác đi, muôn có chánh niệm, muôn có sự tập trung. 


Các pháp là vô ngã, chính vì vậy, chúng ta không 
thê khiến các pháp sinh khởi theo một cách cụ thể mà 
mình mong muốn. Hiện giờ đang có cái thấy, khi cái 
thấy sinh khởi, nó là quả của nghiệp. Thông thường, 
sau khi cái thấy sinh khởi, nó sẽ được tiếp nối bởi sự 
dính mắc vào đối tượng được thấy, và nó là bất thiện. 
Tùy thuộc vào tích lũy mà cái sinh khởi tiếp nối sau cái 


64 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thấy sẽ là thiện hay bất thiện. Do vậy, cũng có thể có 
hiểu biết sinh khởi biết rằng pháp đang xuất hiện chỉ là 
pháp mà thôi và không có sự có gắng đề thay đổi điều 
đó, không có gắng để có sự tập trung hơn. Càng có hiểu 
biết sẽ càng bớt bận tâm đến việc đó là thiện hay bất 
thiện, bởi vì sự bận tâm đến việc thay đôi cái đang là 
sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại thay cho phát triển thêm 
thiện pháp. 


Người hỏi: Tôi muôn hỏi rõ thêm một chút về vấn đề 
này. Khi bận tâm đến thiện bất thiện thì sự bận tâm đó là 
do lo lắng, nó là bất thiện pháp. Nhưng ngược lại, nếu có 
hiểu biết về hiểm họa của bắt thiện thì khi đó nó là thiện 


pháp chứ không phải bất thiện pháp có đúng không? 


$arah: Suy nghĩ bận tâm đến việc “khi nghe Pháp 
không có sự chú ý là thiện hay bất thiện, và nếu là bất 
thiện thì nó không tốt và mong muốn nó khác đi”là suy 
nghĩ mang tính chất bắt thiện, vì nó là sản phẩm của sự 
mong cầu. Ngược lại, nếu có hiểu biết về bản tính bất 
thiện của pháp có mong muốn, chẳng hạn, khi mình 
muốn mọi việc khác đi, ngay khi đó nếu có hiểu biết về 
tính chất bắt thiện, biết rằng điều đó không mang lại lợi 
ích thì khi đó nó lại là thiện vìnó mang lại lợi ích. 


Jonothan: Và đương nhiên cũng phải nhấn mạnh 
thêm rằng, biết được một suy nghĩ thế này là thiện hay 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 65 


bắt thiện là một điều vi tế, do vậy, không dễ dàngđề đưa 
ra định nghĩa thế này là thiện và thế kia là bất thiện. Nó 
là một thực tại cần phải được hiểu vì nó rất vi tế. Thông 
thường do sự tích lũy, chúng ta có nhiều tham với việc 
muốn có suy nghĩ là thiện, đó là một tích lũy. Thiện 
pháp chỉ có thể sinh khởi nhờ hiểu biết thực sự mà thôi. 


$arah: Và chúng ta cũng biết rằng tham là một 
thực tại có rất nhiều quyền năng nên nó được gọi là ông 
chủ lớn (Big boss). Chúng ta có thể nghĩ rằng, việc tôi 
đang nghe Pháp một cách tập trung như thế này là thiện, 
nhưng không nhất thiết là vậy, vì chỉ có trí tuệ sinh khởi 
mới có thê biết được đặc tính của tâm khi ấy là thiện 
hay bắt thiện. Nhiều người có thể nghĩ rằng, mình chỉ 
nên đề ý đến một số loại suy nghĩ trong ngày, hay một 
số hành động nào đó cụ thể. Tuy nhiên, việc lựa chọn 
một số những hành động nào đó đề hay biết bị thúc đây 
bởi tham, thông thường là như vậy. Càng nghe Pháp, 
chúng ta sẽ càng thấy sự tỉnh tế và thâm sâu của Giáo 
lý, cho nên càng khó đề có thê nói rằng cứ như thế này 
là thiện và cứ như thế kia là bất thiện, vì thiện hay bất 


thiện là phẩm chất của tâm. 

Achaan Sujin: Bạn có nghĩ rằng mình có thê hiểu 
được thiện mà không hiểu về cái xuất hiện hiện giờ hay 
không? Hiện giờ có thể có thiện pháp nhưng chúng ta 


66 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


không hiểu về nó, chứng tỏ bạn đã nghe thấy những cái 
tên khác nhau về thực tại nhưng không biết về chúng 
khi chúng có mặt. Một ví dụ, có cái thấy hiện giờ đang 
xuất hiện, nhưng lại không có hiểu biết về cái thấy chỉ 
là một thực tại thấy. Chúng ta đang học để phân biệt 
giữa trí tuệ ở mức độ lý thuyết và trí tuệ ở mức độ thực 
hành, pháp hành và pháp học. Tuệ giác không thường 
xuyên sinh khởi, nó phát triển rất từ từ. Hiểu biết về mặt 
lý thuyết sẽ là nền tàng cho hiểu biết trực tiếp về cái 


xuất hiện hiện giờ. 
Hiện giờ có tính cứng hay không? 
Người hỏi: Dạ, có. 


Achaan Sujm: Bạn có hiểu đó chỉ là một thực tại 
sinh khởi do duyên và nó chỉ có đặc tính cứng hay không? 


Người hỏi: Dạ, vần còn mơ hô ạ. 


Achaan Sujin: Tính chất cứngcũng là một pháp, 
giống như tâm từ, hay một pháp thiện, một pháp bất 
thiện,... Tất cả đều là những thực tại khác nhau. Hiện giờ 
tính cứng đang xuất hiện, đối tượng thị giác đang xuất 
hiện, âm thanh đang xuất hiện, nhưng chúng ta không 
hiểu được những thực tại đó chỉ là pháp mà thôi, không 
phải là ta, không phải là một cái gì đó. Vậy, làm sao có 
thê hiểu được thiện hay bắt thiện chỉ là pháp, không phải 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 67 


là ta? Ở khoảnh khắc đặc tính cứng xuất hiện, phải có một 
thực tại kinh nghiệmtính cứng đó, nếu không sẽ không 
thể biết được đang có nó, đúng không? Liệu ở khoảnh 
khắc có sự kinh nghiệm tính cứng đó, có hiểu biết rằng 
cái được kinh nghiệm chỉ là tính cứng, nó có đặc tính là 
cứng, không phải là một “cái gì đó”hay không? 


Người hỏi: Những lúc hiểu được nó là tính cứng 
hay những lúc hiểu khoảnh khắc thấy, nghe đường như 
rất ít, chỉ có lúc được nghe Pháp thì mới chú ý còn trong 
sinh hoạt hàng ngày thì mình không phát triển được 
hiểu biết về vấn đề đó. 

Achaan Sujin: Ngay lúc này đây, đang có sự xúc 
chạm, và khi đó tính cứng là đối tượng của sự hay biết 
đúng không? Kế cả khi có sự hay biết về tính cứng đó, 
có sinh khởi hiểu biết rằng tính cứng đó chỉ là một pháp, 
không phải là một cái gì đây hay không? 


Người hỏi: Dạ, chỉ biết cảm nhận là pháp, chứ chưa 
tìm thấy pháp ở trong đó. Tức là, chỉ là suy nghĩ biết về 
mặt lý thuyết thôi chứ chưa thực sự hiểu được nó. 


Achaan Sujin: Trí tuệ đang bắt đầu phát triển để 
hiểu rằng tất cả những gì đang được kinh nghiệm hiện 
giờ chỉ là những thực tại khác nhau. Như vậy, ta có thể 
nhận ra nêu không có việc nghe Pháp thì sẽ không thể 


68 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


hiểu được những gì là thực trong cuộc sống. Không 
phải chỉ riêng chủ đề về nghiệp, về thiện hay bắt thiện, 
tất cả đều cần có Giáo lý soi sáng. Giáo lý dạy chúng 
rằng tất cả những gì sinh khởi, xuất hiện đều có một đặc 
tính riêng của nó, và những gì sinh khởi đều sinh khởi 
do duyên tương ứng chứ không phải ai đó khiến cho nó 
sinh khởi, và không ai có thể kiểm soát cácpháp đó. Ta 
bắt đầu hiểu rằng tính cứng hiện giờ, cái thấy hiện giờ, 
cái nghe hiện giờ đều là những thực tại không trường 
tồn, kéo dài. Hiểu biết đó sẽ làm duyên cho sự xả ly với 
những thứ mà bản chất vốn vô thường. Và hiểu biết đó, 
nếu càng sâu sắcsẽ càng làm duyên cho sự xả ly nhiều 
hơn, vì khi đó sẽ không có sự dính mắc với thiện là 
“thiện của tôi”, không có sự dính mắc với cái thấy là 
“tôi thấy”, không có sự dính mắc với cái nghe là “tôi 
nghe”. Tất cả những thực tại mà ta mô tả đó, khi đến 
thời điểm chín muôi, đều có thê trở thành đối tượng của 
trí tuệ nhưng thời điểm đó sẽ tựtới. 


Người dịch: Khi chúng ta nghe giảng về các thực 
tại khác nhau, có thể có những lúc có suy nghĩ rằng 
những điều này cứ nghe đi nghe lại mãi, nhưng ngay ở 
khoảnh khắc đó, chính suy nghĩ đó có thê trở thành đối 
tượng của sự hiểu biết, chứ không phải chỉ cái nghe hay 
cái thấy. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 69 


Achaan Sujin: Ta có thể thấy rằng, việc hiểu 
những thực tại nào và ở thời điểm nào được làm duyên 
bởi những hiểu biết đã được tích lũy trước đó do được 
nghe nói về những thực tại đó. 


Vị sự: Việc trao đối Giáo Pháp giúp cho nhiều 
người hiểu thêm khoảnh khắc hiện tại này. Chẳng hạn 
như có cái biết xảy ra và nó biết một đối tượng, và chính 
nhờ việc trao đổi đó mà giúp nhắc nhở mọi người có 
thêm hiểu biết về vẫn đề đó. Vậy, việc trao đôi với mọi 
người về thiện và bất thiện có cần thiết hay không hay 


nó chỉ đơn thuân là do tâm mong muôn và dính mặc? 


Achaan Sujin: Thiện đó là tôi hay là không phải 
là tôi? 


Vị sư: Phần lớn việc mình hỏi Pháp là có sự mong 
muốn đề hiểu thêmvề vấn đè, và rất khó tránh khỏi sự 
mong muốn, điều đó rất tự nhiên. Chính nhờ sự trao 
đổi của Achaan Sujin giúp cho việc hiểu về nó chân 
chánh hơn. Vậy có cần thiết phải đặt ra những câu hỏi 
để hiểu được đặc tính của thiện và bất thiện không với 


một người mà họ muôn hiệu thêm về thiện và bât thiện? 


Aechaan Sujin: Hiều được thiện và bắt thiện chỉ là 
vô ngã, không phải là ta là điều tối thượng, nếu không 


có hiệu biệt đó đi kèm thì sẽ luôn là “thiện của tôi và 


70 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


“bất thiện của tôi”. Khi đó sẽ không có hiểu biết đi kèm 
rằng, dù là thiện hay bất thiện, chúng chỉ là các pháp, 
không phải là một con người nào đó. Sự thật là các thực 
tại không thuộc về một con người nào, nhưng do vô 
minh, ta sẽ dính mắc với tất cả những gì xuất hiện và 
cho nó là “tôi”, “bản thân tôi”. Chỉ ra điều đó chính là 
sự khác biệt lớn lao giữaĐức Phật, bậc Toàn Giác với 
những người khác. Chừng nào vẫn có sự dính mắc vào 
các thực tại là tôi và của tôi, không hiểu về chúng như 
chúng thực là thì vẫn không thể hiểu phiền não. Chúng 
ta không thể nào làm ngưng lại sự sinh khởi của các 
thực tại theo duyên riêng của chúng, nhưng bắt cứ lúc 
nào cũng có thể hiểu về chúng như chúng là. Ngoài Đức 
Phật, ai có thể biết được rằng thiện hay bất thiện cũng 
không phải là tôi đây? Chỉ có bậc Giác Ngộ, người đã 
thuyết pháp trong 45 năm mớigiúp ta có được hiểu biết 
đúng đắn về các thực tại là vô ngã. Như vậy, tất cả các 
lời dạy của Đức Phật sẽ mang tới hiểu biết về vô ngã. 


Người dịch: Thưa Achaan Sujnm, tuy nhiên, các 
thiện pháp cũng rất cần thiết cho sự hiểu biết. 


Achaan Sujin: Nhưng luôn phải nhớ rằng thiện 
pháp cũng không phải là ta. Chừng nào những thiện 
pháp vẫn được coi là tôi và của tôi thì nó còn tiếp tục 
hỗ trợ cho ý niệm về ngã, chứ không làm duyên cho cái 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 7] 


hiểu về vô ngã. Cũng có những loại thiện pháp rất cao 
như các tầng thiền vô sắc giới, nhưng kể cả thiện pháp 
ở mức độ cao đến vậy vẫn không hiểu được các thực tại 
hiện giờ chỉ là thực tại, không phải là một tự ngã, không 
phải là cái gì đó hay ai đó. 


Vị sự: Vậy ý Achaan Sujin muốn nói là vấn đề 
không phải là thiện hay bắt thiện mà vấn đề là phải hiểu 
được pháp sinh khởi? 


Achaan Sujin: Đức Phật đã dạy về các thực tại và 
các thực tại thì không phải là ai đó. 


V† sự: Sư cũng nhớ là Achaan SuJin đã nói nêu chỉ 
nói vê các thực tại mà không hiêu vê các đặc tính của 


nó, như vậy cũng không phải là đủ. 


Achaan Sujin: Mặc dù đúng là như vậy nhưng sẽ 
vẫn còn cái hiểm họa của cái ý niệm là tôi biết, tôi kinh 
nghiệm đặc tính đó. 

Vị sư: Trong việc tìm hiểu đó không thể thoát khỏi 
sự mong muốn nhưng ý Sư muốn nói là, khi trao đôi vấn 
đề sẽcó khoảnh khắc thiện và bắt thiện sinh khởi nhưng 
không được biết. Chính nhờ việc trao đổi của Achaan 
Sujinlàm duyên cho việc hiểu được khoảnh khắc đó là 


của bất thiện hay của thiện mà trước đó không hè biết. 


72 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


$arah: Hôm qua chúng ta đã thảo luận rất nhiều về 
các thực tại như cái thấy và đối tượng thị giác. Cái thấy 
là thực tại kinh nghiệm và đối tượng thị giác là cái được 
thấy, là một thực tại không kinh nghiệm gì cả. Và chúng 
ta cũng nói đến tầm quan trọng của việc suy xét rằng 
cái thấy chỉ là một đặc tính thấy và cái được thấy chỉ là 
một pháp có đặc tính được thấy, và rằng nếu không có 
sự suy xét về điều đó thì sẽ luôn có ý niệm “tôi”thấy và 


thấy “một cái gì đó. 


Hiểu Pháp cũng có nghĩa là hiểu về các thực tại 
kinh nghiệm một cái gì đó và thực tại không kinh 
nghiệm gì cả. Nếu chúng ta không nói nhiều về các 
thực tại như cái thấy, cái nghe, v. v. , để hiểu răng chúng 
là vô ngã, mà chỉ nói về thiện hay bất thiện thì rất đễ có 
ý niệm về thiện, bất thiện là tôi. Chúng ta có thê thấy 
rằng rấtnhàm chán và khó hiểu khi nói mãi về các thực 
tại như thấy và nghe, đối tượng thị giác và âm thanh, v. 
v. , nhưng nếu không có hiểu biết kỹ lưỡng về những 
thực tại này, hiểu được sự khác biệt về đặc tính của cái 
kinh nghiệm và đặc tính của cái không kinh nghiệm thì 
sẽ không thể nào hiểu biết sâu hơn. Nếu có nền tảng là 
hiểu biết đúng về các thực tạilà vô ngã thì khi chúng ta 
suy xét về các thực tại như thiện hay bất thiện, chánh 
niệm, tâm từ, v. v, có thể sẽ có kèm theo hiểu biết rằng 


đó chỉ là các pháp mà thôi, không phải là một ai đó. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 73 


Nếu không chúng ta sẽ luôn có ý niệm “tôi muốn có 
tâm từ ”khi được nghe rằng tâm từ là một phẩm chất tốt 
đẹp, hay là người này có tâm từ, người kia có tâm từ, v. 
v. , nhưng không có hiểu biết rằng chỉ là các pháp sinh 
khởi chứ không phải một người nào đó. Metta, từ tâm, 
là một pháp thiện, nó sinh khởi khi có sự thân thiện hay 
mong muốn giúp đỡ người khác, nhưng kể cả những 
khoảnh khắc đó cũng cần được hiểu rằng đó không phải 
là “tôi”, không phải là ai cả. Như vậy, những khoảnh 
khắc của thiện hoặc bắt thiện, tham, sân hay từ cần phải 


được đi kèm vớihiêu biệt vê vô ngã thì mới trọn vẹn. 


Achaan Sujin: Sự thật có dễ hiểu không? Chân 
lý tối hậu có dễ hiểu không? Nếu không có sự kham 
nhẫn và bên bỉ, liệu có thể có sự hiểu biết về các thực 
tại tối hậu được không? Đề có thêm hiểu biết về từng từ 
của Giáo lý, cần phải có nhiều phâm chất thiện như tín 
(sadha), tàm (hiri), quý (otapa), những phẩm chất này 
thấy được hiểm họa của việc không hiểu những gì xuất 
hiện. Khi cái thấy sinh khởi, nếu có hiểu biết sẽ có tàm - 
là sự xấu hồ đối với việc không hiểu thực tại là cái thấy. 

Chúng ta nói về các thực tại mà không hiểu rõ rằng 
từng thực tại đó chỉ là các pháp có đặc tính khác nhau. 
Khi chúng ta nói đến những pháp chân đề có nghĩa là 


chúng ta nói đên việc không có gì khác ngoài những 


74 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thực tại tối hậu đó. Chắng hạn như hiện giờ đang có 
đối tượng được thấy. Hiện giờ có ai không thấy cảnh 
sắc hay đối tượng thị giác hay không? Ai có thể kinh 
nghiệm được răng đối tượng thị giác đó chỉ là đối tượng 
mà thôi? Vậy cái gì là thực? Con người hay cảnh vật, 
hay tính chất có thể được thấy? Giữa hai cái đó cái gì là 
thực? Và đó chính là Giáo lý của Đức Phật, đó là thực 
tại tuyệt đối không thể thay đổi. Ai có thể ấy được âm 
thanh hay không? Có ai /hấy được mùi không? Thực 
tại tối hậu có nghĩa là không ai có thể thay đổi tính 
chất của nó. Hiểu một cách sâu sắc hơn nữa, ở khoảnh 
khắc của cái thấy, không có con người hay cảnh vật khi 
đó. Ở khoảnh khắc của cái thấy, liệu thực chất có con 
người, con chó, hay các hình ảnh khác nhau trên màn 
hình vô tuyến hay không? Thấy hiện giờ và thấy những 
gì trên tivi không có gì khác biệt: do có những màu sắc 
khác nhau nên chúng làm duyên cho những con người 
và cảnh vật khác nhau. Suy nghĩ về cái vừa được thấy 
không phải là khoảnh khắc cùng với cái thấy, cái thấy 
chỉ thấy trong một khoảnh khắc mà thôi. Sau đó bắt 
đầu có suy nghĩ về cái được thấy. Không có người nào 
thấy, nó chỉ là một thực tại không có sự kiểm soát nào 
cả. Chừng nào vẫn còn những ý niệm cho cái được thấy 
là cái gì đó thì sẽ không hiểu được ý nghĩa của vô ngã. 
Nếu chúng ta không hiểu được những gì đang xuất hiện 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 75 


một cách đúng đắn thì vẫn chỉ là sy nghĩ về đôi tượng 
thị giác, và về cái thấy mà thôi. Khoảnh khắc suy nghĩ 
nghĩ về cái thấy và cái được thấy không phải là khoảnh 
khắc cái thấy sinh khởi. Nếu trí tuệ không hiểu được 
điều này một cách rõ ràng, sẽ không có cách nào tận 


diệt được ý niệm về ngã. 


Chúng ta biết rằng có ba mức độ của hiểu biết 
hay trí tuệ: Pháp học, Pháp hành vàPháp thành. Những 
người đọc Giáo lý mà không suy xét một cách kỹ càng 
cho rằng họ có thể làm một cái gì đó để có thể kinh 
nghiệm một cách trực tiếp các thực tại, nhưng đó không 
phải là hiểu biết đúng, đó là một hiểu biết sai trái. Chính 
vì vậy, Đức Phật đã nói về con đường chánh đạo và con 
đường phi đạo. Mọi người cần phải lắng nghe và suy 
xét để có được trí tuệ. Ai có thể mượn hoặc mua trí tuệ 
từ người khác hay không? Điều đó là không thẻ bởi trí 
tuệ là một thực tại tối hậu, cũng như các thực tại khác, 
không thuộc về ai cả. 


Hãy bắt đầu dù chỉ với một từ øJáp thôi. Khi 
nghe từ pláp, cần phải hiểu rằng nóchỉ đến một thực 
tại không thuộc về ai cả, chỉ là một đặc tính xuất hiện, 
không phải cái gì đó trường tồn, nó không kéo dài. Vậy 
bây giờ là lúc hiểu bất cứ cái gì xuất hiện, nhờ việc nghe 
thêm về Giáo lý. Hãy chỉ nghĩ đến một khoảnh khắc 


76 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thôi, ở khoảnh khắc của cái thấy không gì có thê xuất 
hiện ngoại trừ cái được thấy, và khác với khoảnh khắc 
nghe. Ở khoảnh khắc nghe thì không có đối tượng thị 
giác xuất hiện mà chỉ có âm thanh xuất hiện. Giữa thấy 
và nghe thì có những gì nào? Có rất nhiều thực tại trong 
các lộ trình không hề được biết tới, nhưng được Đức 
Phật dạy một cách rất chỉ tiết để giúp những người học 
Pháp hiểu được bản chất vô ngã của các thực tại hữu vi. 
Ở khoảnh khắc biết về cái được thấy, khi đó là cái thấy 
hay là suy nghĩ? Cũng tương tự như giữa cái thấy và cái 
nghe, dường như chúng sinh khởi cùng một lúc, nhưng 
trên thực tế, khoảnh khắc thấy và khoảnh khắc biết cái 
được thấy là gì là những khoảnh khắc khác nhau. 


Có rất nhiều thực tại nhưng cái gì có thê được thấy? 
Chỉ có một thực tại có thể được thấy và hiện giờ đang 
xuất hiện đây. Cái hiện giờ đang xuất hiện là cái có thể 
được thấy. Còn những khoảnh khắc khác thì sao? Ta có 
nhận ra rằng mình sống trong bóng tối hay không? Ở 
khoảnh khắc nghe, ở khoảnh khắc suy nghĩ, khi đó là 
sáng hay tôi? Vậy cái đang xuất hiện hắn phải khác với 
những cái thực sự có, như là xem màn ảo thuật vậy. Và 
hiện giờ, nếu chưa kinh nghiệm được sự xuất hiện riêng 
rẽ của từng thực tại, nếu chúng vẫn xuất hiện dường 


như cùng một lúc thì vẫn chưa thực sự có hiểu biết. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện Nới 


Có hai khoảnh khắc riêng biệt: khoảnh khắc của 
cái thấy và rồi suy nghĩ về cái được thấy, chỉ có trí tuệ 
mới bắt đầu thấy được sự khác nhau của hai khoảnh 
khắc đó. Trí tuệ sẽ xuất hiện một cách rất tự nhiên chứ 
không phải là cố để phân biệt sự khác nhau của hai 
khoảnh khắc đó. Khi hiểu rõ hơn rằng đó chỉ là vô ngã, 
nó sẽ làm duyên cho hiểu biết thấy được những điều ấy. 
Không cần thiết phải cố làm một cái gì đó với ý niệm 
“tôi sẽ cố”, bởi vì khi có sự mong muốn hay suy nghĩ 
như vậy, nó sẽ che lấp sự thật mà Đức Phật đã dạy cho 
chúng ta, và đó chính là vô minh và dính mắc. 


Các bạn có câu hỏi gì không? Có ai có hoài nghi 
về vô minh hay không? Chúng ta không phải đi tìm vô 
minh ở đâu cả, ngay lúc này đây có vô minh khi không 
có cái hiểu về những gì xuất hiện. Ở khoảnh khắc không 
có hiểu biết thì sẽ có sự dính mắc cùng với vô minh. 


Người hỏi: Trong thập thiện nghiệp, có ba la mật 
bồ thí và ba la mật chia sẻPháp. Vậy thì có sự khác biệt 
nào giữa thiện pháp bố thí và thiện pháp là chia sẻ Pháp 
hay không? 

Achaan Sujin: Tất cả mười thiện pháp có thể được 
chia thành ba nhóm: nhóm bố thí, trì giới và phát triển 


tâm tri. 


78 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Jonothan: Khi bạn nói về chia sẻ pháp, có phải ý 
bạn muốn nói đến chuyên tà kiến thành chánh kiến, hay 


thuyết pháp? 
Người hỏi: Thuyết pháp. 


Jonothan và Sarah: Như Achaan SuJm đã nói, 
mười cơ sở của thiện pháp được chia thành ba nhóm: 
nhóm bố thí bao gồm ba yếu tô đầu tiên trong thập thiện 
nghiệp, liên quan đến mọi hình thức bồ thí như thuyết 
pháp, tùy hÿ phước, nhóm trì giới và phát triển tâm trí. 
Trong trường hợp đó thuyết pháp thuộc về nhóm thứ ba 


là phát triển tâm trí. 


Người hỏi: Khi nói thuyết pháp thuộc về phát triển 
tâm trí thì dường như đối với người nhận nó là phát 
triển tâm trí, nhưng đối với người thuyết pháp thì đó là 
sự bố thí pháp. 


Jonofhan: Mười cơ sở của phước thiện là cách 
phân biệt sự khác nhau của các thiện pháp. Trường hợp 
thuyết Pháp không nói đến phước thiện của người nghe 
mà nói đến phước thiện của người nói. Khi có sự trao 
đổi Pháp, đối với cả người thuyết Pháp và người nghe 
Pháp đều có sự suy xét về những gì được nghe hoặc 
những gì đang nói tới về các thực tại, và như vậy đều có 
thê là duyên cho thiện pháp cùng hiểu biết sinh khởi lúc 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 79 


đó. Vì thế, nó sẽ thuộc về sự phát triển tâm trí với cả hai 
bên, không chỉ với người nói mà thôi. Và đó là với điều 
kiện người nói có sự suy xét với hiểu biết của mình, còn 
nếu người thuyết Pháp chỉ đơn thuần nhắc lại những gì 
được nghe mà không có hiểu biết khi đó thì sẽ không có 


thiện pháp của sự phát triển tâm trí. 


$arah: Dù khi đang thuyết Pháp hay nghe Pháp 
đều có duyên cho hiểu biết phát triển lúc đó, và cùng 
thời điểm đó cũng có sự bố thí vì có sự chia sẻ Pháp, và 
có sự trân quý hay tùy hỷ ở nơi người khác sinh khởi. 
Như vậy, có cả hai loại thiện pháp cùng một lúc, vừa là 
thiện pháp bồ thí và phát triển tâm trí. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 06/01/2015 


Jonothan: Bạn đưa ra một ví dụ về pháp chế định 
đã được Đức Phật nói tới là “ý định làm việc thiện”. 
Tôi không nghĩ rằng Đức Phật đã dạy về “ý định làm 
việc thiện”. Thực chất, “tư chân chánh”mà Đức Phật 
nói tới là một tâm sở sinh khởi với những khoảnh khắc 
của tâm thiện. Ý niệm muốn làm việc thiện không phải 
là một khái niệm có trong Giáo lý và sự phát triển con 
đường Đạo. Điều tôi muốn nói là, nếu một khoảnh khắc 
không phải là thiện thì đương nhiên nó sẽ phải là bất 


80 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thiện, xét về phương diện các tâm sinh khởi trong đồng 
lực (tốc hành tâm). Điều đó có nghĩa là, ở khoảnh khắc 
thiện sinh khởi, tư tâm sở sinh khởi cùng với nó đã là 
thiện, chứ không phải đầu tiên có một ý định thiện rồi 
sau đó mới có thiện sinh khởi. Chính vì vậy, chúng ta 
quay lại với thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ. Chỉ 
có sự phát triển của chánh niệm mới khiến hiểu biết 
về khoảnh khắc nào là thiện và khoảnh khắc nào là bắt 
thiện trở nên rõ ràng. Chúng ta không thể giả định rằng, 
việc có ý định làm một việc tốt nào đó thì khoảnh khắc 
đó đã là thiện, vì đó chỉ là ý niệm mang tính chất chế 
định của chúng ta về việc thiện mà thôi, chứ không phải 
tính chất của thiện pháp ở khoảnh khắc đó. Chúng ta 
nên nhớ rằng Đức Phật thường sử dụng ngôn ngữ chế 
định, nhưng những gì mà Ngài muốn chỉ tới thì là về 
các thực tại. 


$arah: Tôi muốn nhẫn mạnh một điểm rằng vừa 
rồi chúng ta có nói đến tư chân chánh, cần phải hiểu 
đó là nói đến tư tâm sở ở khoảnh khắc của tâm thiện 
chứ không phải là chánh tư của Bát Chánh Đạo, bởi vì 
ý định hay cefana - íz không phải là một chi của Bát 
Chánh Đạo. 


Người dịch: Nếu có ý định bố thí thì ở khoảnh 
khắc đó có thê là thiện pháp hay không? 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện S1 


Jonothan: Nếu có ý định làm thiện thì có thể có 
thiện pháp. Nhưng có ý định làm với mục đích để có 
thêm thiện pháp thì khi đó có thể trở thành bắt thiện. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, chiều ngày 13/05/2015 


Người hỏi: Khi mà thiện pháp hướng tới vô ngã, 
ví dụ trong khi bố thí như cúng dường tới một vị tăng, 
lúc đó người thí chủ phải suy xét về phâm chất tâm của 


người đang thọ thí, hay phải suy xét về vô ngã? 


Jonothan: Trước hết chúng ta cần phải nói rằng: 
dù chúng ta đã có hiểu biết hoặc chúng ta đã được nghe 
Giáo lý của Đức Phật hay chưa, thì các pháp luôn luôn 
là vô ngã. Dù ta bồ thí theo cách nào, hay hiểu biết của 
ta như thế nào, thì các pháp vẫn luôn luôn là vô ngã. 
Các pháp là vô ngã nên chúng không thuộc kiểm soát 
của ai hết. Chúng ta không thể định đặt trước trong lúc 
bồ thí tâm sẽ sinh khởi như thế nào. Ta có thê có ý định 
trước rằng, “bây giờ mình sẽ dâng cúng hoa để có sự 
biết ơn Tam bảo”. Mặc dù có thể chúng ta có ý định như 
vậy, nhưng trên thực tế lúc ta dâng hoa lên bàn thờ Phật, 
có thê sinh khởi sự dính mắc với vẻ đẹp của bông hoa, 
hay hoài nghi, hoặc đủ các loại phiền não hay những 


loại suy nghĩ khác nhau, vì các pháp là vô ngã, không ai 


82 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


có thê kiểm soát được các pháp. Vì vậy, thay cho việc 
nghĩ rằng tôi phải nghĩ như thế nào, tôi phải hướng tâm 
như thế nào, thì quan trọng nhất là hiểu rằng cái gì sinh 
khởi cũng chỉ là pháp mà thôi, chăng hạn khi có suy 
nghĩ hiện diện thì nhận ra rằng suy nghĩ đó chỉ là một 
pháp. Vì vậy hãy phát triển hiểu biết một cách tự nhiên, 
còn ý niệm về ngã thì sẽ luôn luôn làm duyên cho suy 


nghĩ: “tôi sẽ phải làm gì, tôi sẽ phải làm như thế nào”,... 


Chúng ta được đọc trong Giáo lý rằng, chính Tứ 
niệm xứ làm viên mãn mọi thiện pháp. Như vậy chúng 
ta được nhắc nhở rằng, không phải “chúng ta”là người 
có thể làm viên mãn các thiện pháp như bố thí, trì giới, 
mà chính sự phát triển hiểu biết mới có thể dần dần tạo 
nên sự hoàn mãn của các loại thiện pháp một cách tự 
nhiên, nó là hệ quả của sự lớn mạnh của hiểu biết chứ 
không phải do một nỗ lực khiên cưỡng. Khi chúng ta cứ 
có tìm cách đề bố thí một cách đúng đắn hơn thì khi đó 
chúng ta càng xa rời sự bố thí đúng đắn một cách thực 
sự. Chúng ta hãy cứ làm mọi việc tự nhiên như chúng 
ta vẫn thường làm, nhưng đừng quên sự phát triển hiểu 
biết ở những khoảnh khắc có thể nhớ được điều đó. 


Người hỏi: Như vậy chỉ có phát triển Tứ niệm xứ, 
phát triển hiểu biết thì mới đưa tới sự giải thoát? Còn 
sự bồ thí thì chỉ đưa tới nghiệp và quả của nghiệp, có 
phải vậy không? 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 83 


Sarah: Bồ thí là thiện pháp, có thế là thiện pháp 
kèm trí tuệ hoặc thiện pháp không kèm với trí tuệ, vậy 
cái gì tốt hơn? 


Người hỏi: Thiện pháp kèm với trí tuệ thì tốt hơn. 


$arah: Nêu không có hiểu biết thì có cách nào để 
biết được một khoảnh khắc có phải là bố thí hay không? 
Hôm qua chúng ta đã nói rằng, không thể nào phán xét 
từ hành động bên ngoài xem có bồ thí thực sự ở một 
khoảnh khắc cụ thể hay không. Ví dụ chúng ta có thê 
cho ai một cái gì đó nhưng không phải với động cơ 
là sự xả ly. Chẳng hạn ở khoảnh khắc dâng hoa cúng 
Tam bảo, lúc đó chắc chắn có khoảnh khắc của thiện 
pháp bố thí, tuy nhiên nó bị xen kẽ rất nhiều khoảnh 
khắc của dính mắc, hoải nghĩ, tà kiến, vì thế nếu không 
có hiểu biết thì không thể biết được khoảnh khắc nào 
là thiện pháp. Chỉ nhờ hiểu biết thì thiện pháp bồ thí 
mới trở nên trong sạch hơn, không còn bị ô nhiễm bởi 
những loại phiền não khác. Hiện giờ đang có sự chia sẻ 
Pháp, như Đức Phật đã nói, Pháp thí là loại bồ thí cao 
thượng nhất, hay việc tùy hỷ với thiện pháp trong lúc 
nghe Pháp cũng là một hình thái của bố thí cao thượng. 
Nhưng liệu trong hai giờ đồng hồpháp đàm luôn luôn 
có bố thí hay không? Chắc chắn là không rồi. Trong 
lúc tôi đang nói đây, có nhiều khoảnh khắc khác nhau, 


84 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


khoảnh khắc có sự dính mắc, khoảnh khắc chia SẺ, 
khoảnh khắc sân với cảm giác hơi lạnh, v. v. Như vậy 
có rất nhiều khoảnh khắc xen kẽ nhau, chỉ có trí tuệ 
mới biết được cụ thê khoảnh khắc nảo là thiện pháp và 
khoảnh khắc nào không phải là thiện pháp. Rồi khi trả 
lời câu hỏi, có suy nghĩ “không biết mọi người có đồng 
ý với câu trả lời của mình không”. Có rất nhiều suy 
nghĩ khác nhau, và càng phát triển thiện pháp thì chúng 
ta càng thấy rằng thiện pháp sinh khởi vô cùng thưa 
thớt và ít ỏi. Con đường đạo chính là con đường của sự 
chân thật, và qua đó các thiện pháp có thể được thanh 
lọc, như vừa rồi ông Jonothan đã chia sẻ. Nếu không 
chúng ta luôn luôn dính mắc, kể cả vào thiện pháp của 
mình, luôn luôn “tôi”làm thiện pháp và thiện pháp “của 
tôi”. Nếu hiểu ra điều đó thì sẽ bớt đi được một chút bất 
thiện pháp trong ngày. Ai cũng muốn làm người tốt với 
rất nhiều thiện pháp, nhưng đó vẫn là sự dính mắc vào 
bản thân, muốn mình theo một cách nào đó. Chính vì lý 
do đó hiểu biết về vô ngã là vô cùng quý báu, vì khi đó 
sẽ nhận ra rằng sự bó thí không phải là “bố thí của tôi”. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, sáng ngày 14/05/2015 


Người hỏi: Kính thưa Bà, nói về giữ giới thì phải 
có tác ý để giữ giới. Ý nghĩa của câu giữ giới nhưng 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 85 


không có người giữ giới cần hiểu như thế nào? Và khi 
giữ giới thì tác ý như thế nào là đúng pháp? 


Achaan Sujin: Giáo lý của Đức Phật là để giúp 
chúng ta hiểu đúng về thực tại hiện giờ, cho nên khi 
nghe từ “giữ giới”thì câu hỏi đặt ra là “cái gì giữ giới? 
”, có phải là một tự ngã giữ giới hay không? Khi nghe 
đến giữ giới chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu ý nghĩa của 
từ giới - sila, giới có phải là một con người không? Nếu 
chúng ta không biết thì sẽ không có tác dụng gì trong 
việc tìm hiểu Giáo Pháp của Đức Phật, nếu không biết 
giới là gì thì sẽ thật là vô ích. Sẽ luôn luôn có ý niệm 
“tôi giữ giới”, và những ý nghĩ tương tự. Khi không 
hiểu những điều diễn ra trong cuộc sống của mình bản 
chất là gì thì đó không phải là Giáo lý của Đức Phật. 


Trước khi chúng ta có thê bàn luận về bất cứ thứ gì, 
chúng ta cần đặt câu hỏi “đó là gì? ”trước khi nói về nó. 
Nếu không có tâm, tâm sở và sắc thì có thể có giới hay 
không? Như vậy “giới” không phải là một con người có 
ý định làm cái này, hay đi theo cái kia. Nếu chúng ta 
nghĩ như vậy thì đó chính là vô minh. Giáo lý của Đức 
Phật không thê thay đổi bởi vì Ngài là người đã giác 
ngộ về sự thật của tất cả các pháp. Vậy giới - sila có 
nghĩa là gì? Sắc có thê là giới hay không? Tâm có thê là 
giới hay không? Vậy trên thực tế cái gì là giới? Đặc biệt 


86 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


là, hiện giờ có giới hay không? Nếu không thì chúng ta 
sẽ cứ nói về giới mà không hề nhận biết liệu hiện giờ có 
giới hay không? Vậy giới là gì? 


$arah: Khi chúng ta mới tới đây, một số người đã 
chắp tay bày tỏ sự cung kính đối với các vị tỳ kheo, 
với Achaan Sujin, với những người lớn tuổi. Khi có sự 
cung kính một cách chân thành đề tỏ lòng tôn kính thì 
nơi đó có tâm thiện, đó chính là loại thiện pháp thuộc 
về giới. Từ giới - sila có nghĩa là hành vi, ứng xử, có 
thê là hành vi đúng đắn hay hành vi sai trái, thiện giới 
hay ác giới. Nói đến sự cung kính là nói đến thiện giới. 
Ở khoảnh khắc bày tỏ sự cung kính thì ai là người cung 
kính? Và cung kính với cái gì? Từ việc nghiên cứu kỹ 
lưỡng Giáo lý từ mấy ngày nay, chúng ta biết rằng chỉ 
có ba loại thực tại tạo nên cái mà chúng ta gọi là con 
người là tâm, tâm sở và sắc. Một hành vi đúng đắn 
không phải là “tôi hay “ai đó”. Không phải là một “tự 
ngã bày tỏ sự cung kính. Trên thực tế, cái diễn ra là 
tâm thiện làm duyên cho sự sinh khởi một số loại sắc, 
và biểu hiện thành một số hành vi được gọi là “sự cung 
kính”. Có những loại tâm làm duyên cho thân biểu tri, 
khẩu biểu tri. Những sắc này được làm duyên bởi tâm 
và được biểu hiện thành hành vi mà nhìn từ bên ngoài, 
ta thấy rằng ai đó đang bày tỏ sự cung kính. Khi chúng 
ta càng nghiên cứu Giáo lý kỹ lưỡng thì chúng ta càng 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện S7 


biết chắc rằng ở khoảnh khắc này chỉ có các pháp mà 
thôi, không có con người nảo cả. Một số loại tâm thiện 
và bất thiện làm duyên cho những hành vi mang tính 
thiện lành hoặc bắt thiện. 


Ta có thể nói đến giới ở khía cạnh của tâm sở, đồng 
thời cũng là các chi của Bát Chánh Đạo, đó là tâm sở 
tiết chế, làm chức năng xa lìa những lời nói và việc 
làm sai trái. Chẳng hạn có lúc khi đang chuẩn bị nói ra 
những lời nói thô ác, thiếu sự cung kính tôn trọng, ta 
có thê nhớ lại rằng: nói như vậy là nói một cách không 
đúng đắn, và ở khoảnh khắc đó có thể có sự tiết chế 
việc nói ra lời nói không đúng đắn. Khoảnh khắc tiết 
chế đó chính là khoảnh khắc của thiện giới. Nếu sự tiết 
chế ấy được hiểu là chỉ là một thực tại, một pháp thì nó 
sẽ trở thành một chi của Bát Chánh Đạo - chánh ngữ 
hoặc chánh nghiệp. Chúng ta có thê đưa ra nhiều ví dụ 
khác nhau, nhưng chung quy tất cả các ví dụ đó đều có 
thể được phân tích thành các hoạt động của tâm, tâm sở 


và sắc. 


Jonothan: Như vừa rồi cô Sarah giải thích, ở 
khoảnh khắc có sự tiết chế hành vi sai trái thì có thiện 
giới. Tuy nhiên, mức độ của thiện pháp khi đó sẽ còn 
tùy thuộc. Một người có thể giữ giới do nhiều lý do 
khác nhau: vì không muốn người khác thấy mình phạm 


88 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


giới, hoặc có thể do sợ quả của nghiệp sẽ tạo ra trong 
tương lai. Vì thế ta không thể giả định và nói rằng toàn 
bộ quá trình giữ giới như vậy hoàn toàn trong sạch, 
không bị ô nhiễm. Câu hỏi đặt ra có liên quan đến tác 
ý giữ giới. Khoảnh khắc của sự tiết chế là khoảnh khắc 
của sila - giới, chăng hạn khoảnh khắc chuẩn bị đập 
muỗi hay lấy đi một thứ gì đó không thuộc về mình 
nhưng rồi tiết chế. Nhưng khi không có những cơ hội 
như vậy thì sẽ không có sự tiết chế sinh khởi. Nói đến 
giới không phải là nói đến khoảnh khắc có ý định giữ 
giới, bởi vì lúc có ý định đó không phải là khoảnh khắc 
thực sự của giữ giới. Khoảnh khắc có tác ý giữ giới đó 
có phải là thiện pháp hay không thì tùy thuộc vào tâm 
ở khoảnh khắc đó, vào động cơ của việc có ý định giữ 
giới đó, và chỉ cá nhân người đó mới có thê biết được 
khoảnh khắc đó là thiện hay không phải là thiện. 


Người hói: Nếu một người không thể giữ được 
năm giới, ví dụ người đánh cá, thì người đó có đủ tiêu 
chuẩn làm một người Phật tử hay không? 


Achaan Sujin: Trước hết phải hiểu rõ giới là gì. Ta 
đã hiểu về giới một cách đầy đủ chưa đề có thể tìm hiểu 
xem ở khoảnh khắc này, hay trong trường hợp này có 
phải là giới hay không? Nếu không có cái hiểu đúng về 
pháp, về thực tại thì liệu có thể có cái hiểu đúng về giới 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện s9 


hay không? Bởi vì giới là hành vi thê hiện ra bên ngoài 
của tâm và tâm sở ở mỗi thời điểm cụ thể. Chính vì vậy 
trong Tam Tạng Kinh điển có nói đến ba loại giới: thiện 
giới, ác giới, vô ký giới. Chúng ta biết từ “kusala”là 
thiện, “akusala”là bất thiện, thế còn từ “avyakata”là gì? 
Những gì không phải là thiện và bất thiện thì là vô ký. 
Rupa - sắc không phải là thiện, không phải là bất thiện, 
vì vậy nó là pháp vô ký. Niết bàn cũng không phải là 
pháp thiện, cũng không phải là bất thiện, vì vậy niết bàn 
là pháp vô ký. Những tâm quả cũng không phải là tâm 
thiện và bắt thiện, vì thế tâm quả cũng là pháp vô ký. Vì 
vậy người ta sẽ phải dùng đến ba loại giới khác nhau: 
thiện giới, ác giới và giới vô ký để dành cho trường hợp 
các vị A la hán. Hàng ngày, các tâm sinh và diệt một cách 
liên tiếp không ngừng nghỉ. Ở khoảnh khắc mở mắt ra là 
tâm thiện hay bất thiện? Hành xử của tâm sẽ làm duyên 
cho những hành vi qua thân và khẩu khác nhau. 


Thông thường, chúng ta chỉ biết về giới đưới góc 
độ như ngũ giới, bát giới hay 227 giới. Tuy nhiên, ở bất 
cứ khoảnh khắc nào có tâm làm duyên cho một hành vi 
qua thân và khâu mà những tâm đó là thiện, bất thiện, 
hoặc vô ký thì nó sẽ tạo ra loại g1ớI tương ứng. Bắt cứ 
hành động nào qua thân được làm duyên bởi tâm bất 
thiện thì đều là ác giới. Về mặt bản chất thì không có 
người đánh cá, không có Phật tử,... Mỗi lời dạy trong 


90 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Giáo lý Đức Phật đều nhắc nhở chúng ta rằng không có 
một chủ thể hay một tự ngã nào cả. Nếu không biết rõ 
như vậy, làm sao ta có thê nói rằng mình tìm hiểu Giáo 
lý của Đức Phật đây? Chắc chắn Đức Phật không muốn 
mọi người chỉ hỏi thôi, mà muốn mọi người cũng lắng 
nghe và đề cho hiểu biết thâm thấu, trở thành hiểu biết 
riêng nơi tự thân. Khi một ai đó đặt câu hỏi: liệu cái 
này là thiện hay bắt thiện, thì nên chăng người đó nên 
suy xét và có hiểu biết đề tự thân có thể nhận biết được 
đâu là thiện và đâu là bất thiện. Chúng ta học được từ 
Ngài để hiểu rằng, tất cả những gì xuất hiện đều là vô 
ngã. Bây giờ ta có thê học để biết rằng những khoảnh 
khắc bình thường trong cuộc sống, những khoảnh khắc 
của uống, ăn, v. v. thì là thiện giới hay ác giới, bởi vì tự 
thân sắc thì không làm được gì cả. Nhưng khi tâm sinh 
khởi, nó cũng làm duyên cho sắc sinh khởi. Vì thế sở đĩ 
có cảm giác sắc đang có cử động là do bởi có tâm làm 
duyên cho điều đó. Đề có thể biết được hành vi của thân 
là thiện hay bất thiện thì cần phải biết tâm tạo ra hành 
vi đó là gì. 


Ngày nay mọi người có thể ngộ nhận rằng mình 
đang nghiên cứu Giáo lý của Đức Phật bởi việc nghe, 
đọc, học thuộc lòng, nhưng đó không phải là bản chất 
của tìm hiểu Giáo lý. Sứ mệnh của việc trở thành một 
vị Chánh Đăng Giác là để giúp được những người khác 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 9] 


hiểu được đúng đắn lời dạy của mình. Chính vì vậy, 
Đức Phật đã phát triển trí tuệ trong một quãng thời gian 
dài vô tận. Nếu Ngài đã không mệt mỏi giảng dạy trong 
suốt 45 năm thì ngày nay làm sao chúng ta có thể được 
nghe Giáo lý của Ngài? Nếu chúng ta lắng nghe Giáo 
lý của Ngài một cách cân trọng, ta càng thấy được rõ 
hơn ơn đức của Ngài và thấy được rõ hơn mức độ cao 
thượng, sự thanh tịnh cũng như lòng từ bi vô hạn của 
Ngài, để hiểu được các pháp từ khi sinh ra cho tới khi 
chết đi. Bởi vì không ai biết được rằng về bản chất, cái 
gì sinh ra và cái gì chết đi. Có ai biết được rằng về mặt 
bản chất thì không có một con người, một tự ngã nào 
cả, mà chỉ là các pháp sinh và diệt? Điều đó diễn ra từ 
khoảnh khắc ta chào đời cho đến khi chết đi. 


Nếu chúng ta không được lắng nghe và tìm hiểu 
Giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ sinh ra và rồi chết 
đi trong cuộc đời này mà không hề hiểu gì về bản chất 
của nó. Tất cả những người không được nghe Giáo lý 
chắc chắn sẽ có cái hiểu sai về các pháp, cho cái vốn chỉ 
là các pháp là “tôi”, là “người này”, “người kia”. Tuy 
nhiên, những lời dạy trong Giáo lý cho chúng ta hiểu 
biết về từng từ một, từng chút một một cách ngày càng 
rõ ràng hơn, cho đến khi hiểu biết ấy trở nên sâu sắc, 
đến mức độ có thê trở thành sacca - ñãna (tuệ học hiểu 
Tứ Thánh Để). Khi đó không còn xa rời những thực tại 


92 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


mà mình đã được học từ Giáo lý của Đức Phật, răng tất 
cả các pháp đều là vô ngã. 

Khi có sự dính mắc vào ý niệm cho rằng những 
gì được nhận biết là một “cái gì đó”, thì đó chính là 
attänuditthi, tức là sự chấp ngã về những thứ bên ngoài. 
Không ai có thể nhận rằng mình có thê tự có được hiểu 
biết đúng về những gì xuất hiện xung quanh mà không 
cần tới Giáo lý của Đức Phật. Giờ đây, Giáo lý đang 
dần suy mạt do không có cái hiểu đúng về Giáo lý. Nếu 
không phải do cái hiểu sai thì làm sao Giáo lý có thể bị 
tan hoại được đây? 

Người hỏi: Khi tắc ý chánh niệm, tác ý đó có rơi 


vào tà kiên không? 


Achaan Sujim: Tác ý - cetana (tư) có phải là một 
trong tám chi của Bát Chánh Đạokhông? 


Trả lời: Không 


Achaan Sujin: Vậy, có ý định chánh niệm là sal, 
bởi vì chánh niệm không sinh khởi do duyên bởi ÿ định 
chánh niệm. Nếu ai đó nghĩ rằng ý định hiểu sẽ làm 
cho hiểu biết sinh khởi thì điều đó cũng là sai. Bởi vì 
bản thân tư ý - cetana có thể là thiện, bất thiện hoặc vô 
ký. Bát Chánh Đạochỉ có tám chi mà thôi. Ý định như 
vậy chứng tỏ đã không có cái hiểu về các pháp, không 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 93 


có cái hiểu về vô ngã, về con đường Bát Chánh Đạo 
và về những gì Đức Phật đã dạy. Chánh niệm của Bát 
Chánh Đạo là gì? Ở mỗi khoảnh khắc của thiện pháp 
đều có chánh niệm. Mọi người có thể có loại chánh 
niệm sinh khởi với thiện pháp thông thường, do những 
tích lũy của họ. Tuy nhiên, để có được chánh niệm của 
Bát Chánh Đạo, nếu không có sự nghiên cứu Giáo lý 
tới mức độ sacca - ñãna hay niềm tin vững mạnh vào 
sự thực về các pháp chân đế, thì sẽ không thể nào có 
loại chánh niệm đó. Vì vậy, chánh niệm của Bát Chánh 
Đạo hắn phải vô cùng khác với những loại chánh niệm 
khác. Nếu bây giờ không có hiểu biết đúng về các thực 
tại hiện khởi thì làm sao có thể có được chánh niệm của 
Bát Chánh Đạo đây? Cái làm duyên cho chánh niệm 
thực sự sinh khởi là sacca - ñana, chứ không phải là ý 
định có chánh niệm. 


Jonothan: VỀ câu hỏi có nên có tác ý để có thiện 
pháp hay không, chúng ta cần phân biệt rõ, việc có tác ý 
để có thiện pháp và khoảnh khắc của thiện pháp có phải 
là một hay không? Bạn nghĩ thế nào? 

Người hỏi: Khoảnh khắc có tác ý để có thiện pháp 
và khoảnh khắc thiện pháp là khác nhau. 

Jonothan: Nếu như vậy, liệu có bối cảnh nào trong 
đó việc có tác ý để có thiện pháp sẽ khiến tác ý đó trở 
thành thiện không? 


94 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Khi đặt thân xuống ghế, trong lúc đó 
tự động có tác ý ghi nhận tính cứng, thì ngay lúc đó có 
phải là có tác ý về chánh niệm đi kèm không? 


Jonothan: Việc hay biết trực tiếp đặc tính cứng và 
việc có ý định hay biết là một hay là hai? 


Người hỏi: Đó là hai thứ khác nhau. 


Jonofhan: Có trường hợp nào mà bản thân tác ý 
chánh niệm có thê trở thành thiện không? Nếu nó là 
thiện thì thuộc loại thiện pháp nào? 


Người hỏi: Khi có tác ý có chánh niệm thì khi đó 
có ý niệm về ngã, nhưng chánh niệm kinh nghiệm trực 
tiếp thì chỉ biết về đặc tính, và chỉ khi có duyên thì nó 


mới xuât hiện mà thôi. 


Jonothan: Đúng vậy, khi có ý định có thiện pháp 
là lúc đó ý niệm về ngã tồn tại, chúng ta biết rằng thiện 
pháp không thể được tạo được bởi ý niệm về ngã, Vậy 
hãy cứ đề tự nhiên, các duyên sẽ tự vận hành, hãy tiếp 
tục nghiên cứu Giáo lý, vì chỉ hiểu biết đúng từ việc tìm 
hiểu Giáo lýmới có thể tạo nền tảng hiểu biết đúng đắn. 


Người hỏi: Con cảm ơn, con đã hiệu hơn rât nhiêu. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 95 


Pháp đàm tại Đà Lạt, chiều ngày 15/05/2015 


$arah: Nếu không nghiên cứu một cách chỉ tiết thì 
khi đọc kinh, chúng ta sẽ diễn giải với ý niệm riêng của 
mình. Hôm qua chúng ta nói về những tình huống, câu 
chuyện của những con người khác nhau, ta thường có 
xu hướng bắt chước những gì họ đã làm. Nhưng bằng 
việc học kỹ hơn về những khoảnh khắc khác nhau, 
những khoảnh khắc của tâm là quả, khoảnh khắc của 
tâm là thiện hay bất thiện, ta được hiểu rằng mỗi tâm 
thiện/bất thiện đều có thể là một khía cạnh khác nhau 
của giới - sila. Vì từ “sila”(giới) nói đến hành xử của 
tâm, hành xử đó có thể là thiện/bất thiện hoặc vô ký 
(trong trường hợp của vị A la hán). Kế cả bây giờ, khi 
ta ngồi yên, không cử động øì thì vẫn có thiện giới hoặc 
ác giới sinh khởi. Trừ khi chúng ta được nghe Pháp và 
biết được các khoảnh khắc khác nhau, các trạng thái 
tâm khác nhau sinh khởi, sẽ không thê phân biệt được 
khi nào có tâm thiện, tâm bắt thiện, khi nào có thiện 
ĐIỚI, ắC ĐIỚI.... 

Như Achaan Sujin đã nói, cuộc sống này rất ngắn 
ngủi và không thê biết cái chết sẽ đến lúc nào, còn cơ 
hội đang được nghe Pháp và phát triển hiểu biết thì 
đang hiện diện ở đây. Tôi muốn chia sẻ với các bạn 
rằng, hôm qua Achaan Sujin đã tới thăm một đạo hữu 


96 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


đang hấp hồi. Chúng tôi chỉ có thời gian ngắn với người 
ấy và Achaan Sujin đã nhắc nhở người ấy về sự thật, về 
những gì đang xuất hiện như Achaan Sujin đang chia 
sẻ ở đây. Achaan Sujin có nhấn mạnh rằng, hiểu được 
rằng cái xuất hiện hiện giờ là pháp là cách tốt nhất để 
niệm ơn Đức Phật, vì đó là sự khởi đầu hiểu Giáo lý của 
Ngài. Những gì chúng ta đang ngộ nhận là mình, thực 
chất chỉ là những suy nghĩ khác nhau sinh khởi. Những 
lời dạy đó quả thực là những gì tốt nhất dành cho người 
đang hấp hối. Sau đó chúng tôi được biết rằng người ấy 
đã qua đời sau một vài tiếng. Điều đó đã nhắc nhở tôi 
rằng, chúng ta thật may mắn, lợi lạc khi còn đang sống 
và được nghe Giáo Pháp chân chánh để hiểu về bản 
chất của thực tại, về cái gọi là cuộc sông. 


Người hỏi: Khi có một niệm bất thiện sinh khởi 
thì có hàng tỉ nghiệp bất thiện của hàng tỉ tâm bất thiện 
sinh khởi và mình sẽ phải trả quả cho hàng tỉ nghiệp bất 
thiện như vậy, điều đó có đúng không ạ? 


Achaan Sujin: Có cái thấy hiện giờ phải không? 
Cái thấy hiện giờ là quả của nghiệp nào trong kiếp nào, 
có ai biết không? Có cái nghe hiện giờ. Nó là quả của 
một nghiệp nào đó, ai biết được đó là do loại nghiệp 


nào? Điêu đó cho thây răng trí tuệ của chúng ta vô cùng 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 97 


nhỏ bé so với trí tuệ vĩ đại của Đức Phật. Trước khi 
hiểu về nghiệp và quả của nghiệp thì cần phải hiểu về 
vô ngã đã. Không chỉ bằng việc nói rằng nó là vô ngã 
mà cần phải hiểu tính chất của nó chỉ là pháp mà thôi. 
Nếu chỉ nói “đó là vô ngã”thì sẽ không đủ, không thê 
mang đến hiểu biết. Tại sao nó là vô ngã? Vì nó sinh 
khởi do duyên, không thể tự nó sinh khởi. Nếu không 
có duyên thì sẽ có không sự sinh khởi của pháp đó. Chỉ 
một khoảnh khắc sinh khởi của cái thấy thôi cũng đã 
cần rất nhiều duyên. Để hiểu cái thấy là vô ngã thì cũng 
cần rất nhiều thời gian để chứng nghiệm, đề hiểu được 
tính chất của pháp kinh nghiệm đối tượng, và nó xảy 
ra do duyên. Nếu không có duyên, không có gì có thể 
sinh khởi. Một khi sinh khởi, nó lại diệt đi ngay lập tức, 
rồi vô minh và dính mắc tiếp nối, rồi tà kiến và sự thực 
hành sai trái nữa... Tất cả những øì là sai đều xuất phát 
từ vô minh. 

Không hiểu đúng về cái xuất hiện có thể mang tới 
nhiều hiểu biết hơn hay bớt đi hiểu biết? Khi nghe theo 
lời của người khác mà không phải là lời của Đức Phật, 
chúng ta đang thực chất quay lưng với lời dạy của Ngài, 
không chỉ trong kiếp này mà còn chuẩn bị như vậy cho 
những kiếp khác nữa. Nếu không có những điều như 
vậy thì đã không có những người sống gần Đức Phật 
mà không nghe Pháp của Ngài. Một người thiện bạn 


98 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


hữu thực sự không muốn người khác đi con đường saI, 
bởi người ấy biết rằng điều ấy thật nguy hiểm, không 


chỉ trong kiếp này mà còn trong những kiếp tới nữa. 


Pháp đàm tại Dốc Lất, chiều ngày 22/05/2015 


Người hỏi: Con xin hỏi về Giới. Vì sao Đức Phật 
lại chêg1ới? Có năm giới, tám giới và giới cho các vị 


xuât gia. Vậy điêu gì là căn bản nhât trong năm giới? 


Achaan Sujin: Từng lời dạy của Đức Phật đều để 
giúp chúng ta phát triển hiểu biết. Đức Phật chế ra năm 
giới không có nghĩa là để bắt mọi người phải tuân theo. 
Hành động do tâm thúc đây. Khi tâm là bất thiện, thân 
và khẩu cũng hành xử bắt thiện tương ứng với tâm ấy. 
Như vậy, Đức Phật không dạy người cư sĩ hay bất cứ 
ai hãy làm theo hoặc bắt chước các hành vi qua thân và 
khẩu, mà phải thực sự hiểu rằng thân và khẩu đi theo 
tâm ở mỗi khoảnh khắc. Khi tâm là thiện, cũng như 
vậy, thân và khâu có tính chất thiện tương ứng. Mẫu 
chốt không ở chỗ chúng ta cần nói hay làm như thế 
nào, mà phải hiểu tâm ở mỗi khoảnh khắc. Với việc 
được nghe Pháp, ta cần phải biết hiện giờ thân đang 
có hành vi tương ứng với tâm. Tâm được tích lũy theo 
cách vô cùng vi tế, phức hợp. Chẳng hạn như, hiện giờ 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 99 


mỗi người đang ngồi theo một cách khác nhau, nói theo 
cách khác nhau.... Cái gì làm duyên cho những tư thế, 
cách nói khác nhau như vậy? Chính là sự tích lũy của 
tâm, rất tinh tế, phức hợp, và mỗi cử động của thân 
hay lời nói đều theo xu hướng tâm đã tích lũy. Chúng 
ta không biết được chỉ tiết của từng hành vi như vậy. 
Ta không biết rằng nêu không có tâm thì thân và khẩu 
không thể được tạo ra. Cần có hiểu biết đến mức nào 
để hiểu rằng không có con người nào đang ngồi thế này 
hay nói thế khác. 


Vậy không thể mong đợi có được bao nhiêu hiểu 
biết trong mỗi ngày, hãy tiếp tục lắng nghe và phát triển 
hiểu biết cho đến khi hiểu biết ấy dần dần được tăng 
trưởng. Ngay cả hiện giờ đang có các tâm và tâm sở 
sinh khởi, nhưng không có hiểu biết về các tâm, tâm sở 
đó là gì. Nếu không được nghe Giáo lý của Đức Phật, ta 
không thể hiểu Giáo lý dạy những gì. Hiện giờ có tâm 
không? Hiện giờ có giới không? Ai biết được điều ấy 
nếu Đức Phật đã không dạy về chúng? 

$arah: Chúng ta có nhiều ý niệm khác nhau về 
giới. Ta vẫn thường nghĩ rằng giới là cách hành xử nhất 
định, ví dụ như, nếu hôm nay ta không sát sinh hay làm 
tốn hại ai đó thì nghĩ là hôm nay mình có giới. Ở góc độ 


nào đó, có thê điêu đó đúng, tuy nhiên GIáo lý của Đức 


100 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Phật rất vi tế nên ta cần suy xét kỹ hơn. Như Achaan 
Sujin đã giải thích, giới thực chất nói đến hành xử của 
tâm. Ngay hiện giờ, tâm có thể là thiện và bất thiện, 
nên ở từng khoảnh khắc đó sẽ có thiện giới và ác giới. 
Nếu hiện giờ có suy nghĩ với thiện thì khi ấy có thiện 
giới, còn khi tâm là bất thiện thì sẽ làm duyên cho thân 
và khẩu hành xử theo cách bắt thiện tương ứng. Khi có 
tâm bắt thiện, bất kể hành vi thê hiện ra bên ngoài là gì 
thì thực chất khi đó vẫn đang có ác giới, và mọi hành vi 
qua thân và khâu cũng đều là bất thiện. 


Thông thường ta hay nghĩ về thiện giới dưới góc 
độ các câu chuyện, tình huống, như khi không làm hại 
con vật thì có thiện giới, hay khi nghĩ hôm nay mình 
có ý định tránh xa giới sát sinh thì đang có thiện giới. 
Nhưng thực chất ra sao còn tùy thuộc vào từng khoảnh 
khắc. Chẳng hạn như hiện giờ, ta có thể cảm thấy hơi 
khó chịu vì thời tiết oi bức, hay nghe âm thanh không 
rõ, khi ấy không thể có thiện giới, cho dù ta đang ngồi 
trong phòng pháp đàm và không giết hại chúng sinh 
nào. Như vậy thiện giới không phải là việc tụng hay xin 
thọ năm giới, tám giới hay 227 giới... mà thực chất là 
khoảnh khắc của thiện pháp, là khoảnh khắc của bố thí, 
trì giới hay của hiểu biết đúng.... Chăng hạn, khi thấy 
một con gián trên đường đi và ta có tránh làm tốn hại 
nó, khi ấy có thiện giới. Nhưng những khoảnh khắc rất 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 101 


gần với khánh khắc tránh xa sự sát sinh đó, khi ta khó 
chịu với con gián đang ở trên giường hay trong phòng 
mình thì ý nghĩ bất thiện ấy không phải là thiện giới mà 
là ác giới. 

Vậy nếu không phát triển hiểu biết và học dần để 
biết rõ hơn sự khác nhau giữa các khoảnh khắc thiện và 
bắt thiện, của bố thí, trì giới..., ta sẽ không thê xác định 
được khi nào đang có thiện giới và khi nào đang có ác 
giới. Nếu không ta sẽ cho rằng mình đã thọ ngũ giới, đã 
xin giới và ngày hôm nay mình không giết chúng sinh 
nào tức là mình đang có giới. Nhưng không phải như 
vậy, vì thực chất chúng ta luôn có cả thiện giới lẫn ác 
giới trong một ngày. Dù ta có làm bao nhiêu thiện pháp 
đi nữa thì sự thật, số lượng tâm bắt thiện sinh khởi trong 
ngày vẫn vượt xa rất nhiều so với những khoảnh khắc 
của tâm thiện. Tốt nhất hãy có sự chân thành, trung thực 
để biết rằng có rất nhiều khoảnh khắc của ác giới so với 
thiện giới trong ngày. 


Vị sự: Giới sát sinh Đức Phật chia ra gồm 5 chỉ: có 
đối tượng, biết đối tượng đó còn sống, có ý định giết, 
đã giết và đã thành tựu. Vậy lời của cô có hợp lý không, 
vì một vị tỳ kheo tự sát thì có tâm bắt thiện, tức là phạm 
ác giới, nhưng trong kinh Đức Phật nói vị này không 
phạm giới sát sinh? 


102 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Sarah: Giới sát sinh liên quan đến việc giết hại 
một chúng sinh khác chứ không phải bản thân mình. 
Mặc dù việc tự vẫn là bất thiện pháp ở cường độ cao 
nhưng nó vẫn không phạm vào giới sát sinh. Tất cả 
những giới còn lại, như trộm cắp, tà đâm... đều liên 
quan đến chúng sinh khác, bởi do thiếu sự quan tâm 
hay tâm từ đối với chúng sinh ấy. Một vị thánh Dự lưu 
không bao giờ còn mức độ phiền não đủ mạnh để phạm 
một trong ngũ giới, không bao giờ sát hại chúng sinh 
hay phạm các giới còn lại. 


Vị sự: Như vậy giới có hai phần, một phần liên 
quan đến chúng sinh khác và một phần thuộc về nội 
tâm. Vì vậy đề ngăn ngừa thì vẫn cần có những chế định 
dứt khoát, ở nhiều cấp bậc khác của giới để trong đời 
sống hàng ngày ta có căn cứ giữ gìn. Còn cứ nói chung 
chung về tâm thì không có căn cứ quy định nào cả và 
như vậy thì rất nguy hiểm. 


Jonothan: Không thể nói về phẩm hạnh của một 
người khi chỉ dựa vào số lượng giới mà người ấy tuyên 
bố giữ. Hiển nhiên là nêu một vị tỳ kheo giữ trong sạch 
227 giới thì có phẩm hạnh cao hơn rất nhiều so với 
người cư sĩ giữ ngũ giới. Nhưng sự so sánh ấy chỉ là giả 
thuyết. Phẩm hạnh của một người không tùy thuộc vào 


sô giới mà người ây muôn theo, mà tùy thuộc vào mức 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 103 


độ thiện tâm của người ấy. Một người giữ được năm 
giới một cách trọn vẹn còn đáng quý hơn người tuyên 
bố giữ nhiều giới nhưng lại không làm được như vậy. 
Khi một người tuyên bố giữ số lượng giới nhiều hơn 
mức thực tế người ấy có thể giữ được thì đó là thiện 
giới hay ác giới? Vì vậy tôi nghĩ phải dựa vào tính chất 
của khoảnh khắc hiện giờ đề xác định về giới hạnh của 


một người, chứ không nên nghĩ vê sô lượng giới. 


Sarah: Với tất cả mọi người, Đức Phật đều khuyến 
khích giữ giới song song với sự phát triển hiểu biết về 
các pháp chân đế. Các bậc A la hán thì không cần đến 
Giới Luật (Vinaya). Như ta đã biết về sự ra đời của 
Giới Luật, thời gian đầu khi chỉ có các vị Thánh tăng 
thì không có điều giới nào hết vì tâm của các vị đều 
hoàn toàn trong sạch. Nhưng sau đó, khi có những vị tỳ 
kheo với ác giới xuất hiện, Đức Phật đã phải chế điều 
giới để giữ hòa khí và đảm bảo sự tăng thịnh của Tăng 
đoàn. Chính vì vậy, giới đã được chế ra cho Tăng đoàn 
song song với sự phát triển Tứ niệm xứ. Nếu không 
phát triển hiểu biết về tâm trong khoảnh khắc hiện tại, 
về sự khác biệt giữa tâm bắt thiện với tâm thiện, dù ta 
có tụng năm giới, tám giới, mười giới hay 227 giới thì 
vẫn không thê phát triển được thiện pháp và giữ được 


giới một cách trọn vẹn. Mọi điêu giới đêu rât hữu ích. 


104 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Không chỉ các vị tỳ kheo cần suy xét về giới để 
tăng trưởng thiện pháp, mà cả những người cư sĩ cũng 
cần suy xét về giới của vị tỳ kheo đề thấy được các mức 
độ bắt thiện vi tế và phát triển thiện pháp ở mức độ cao 
hơn. Như hôm nay Achaan Sujin có nói đến một trong 
các giới của tỳ kheo là không được nói lớn tiếng. Giới 
này không áp dụng với các vị cư sĩ. Mặc dù khi nói lớn 
tiếng, người cư sĩ không bị phạm giới và phải sám hối, 
nhưng họ vẫn nên suy xét về giới này. Chẳng hạn ta có 
thê suy xét, khi nói lớn tiếng hay hét lên thì có thể mang 
đến khó chịu, quấy rầy cho người khác. Khi ta quan tâm 
đến nhu cầu của người khác, khi đó tâm là thiện, là có 
giới thiện. Nếu chỉ nghĩ rằng không nên nói to vì đó là 
giới phải theo thì khi đó chưa chắc đã có thiện giới. Nếu 
chúng ta không phát triển hiểu biết đồng thời, thì dù về 
mặt hành vi bên ngoài có vẻ như giữ giới nhưng tâm 
thực chất chưa phải là thiện và khi đó chưa phải là có 
giới. Vì vậy Đức Phật đã dạy sự phát triển Tứ niệm xứ 
song song với Giới Luật. 


Vị sự: Tôi vẫn thấy có sự mâu thuẫn. Chân đề và 
chế định vẫn luôn cần đi song đôi với nhau. Nếu chỉ có 
chân đề thôi thì sẽ hỗn loạn liền. Chắng hạn như nói 
rằng chăng có con người nào cả, đây không phải là con 
tôi thì sẽ không có sự dạy dỗ, và người con thì không 
biết đây là mẹ, đây là cha... thì thế giới này sẽ hỗn loạn. 
Cứ nói về chân để suốt mà loại bỏ những từ ngữ mà 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 105 


Đức Phật dạy về tục đề thì chưa đúng, vì ngay cả Đức 
Phật cũng gọi đức vua Tịnh Phạn là cha. Nếu những 
người Phật tử mới đến mà không hiểu, về nhà cứ vô ngã 
thôi thì rất nguy hiểm. 


Jonofhan: Tôi nghĩ lời dạy của Đức Phật là về Sự 
thật tuyệt đồi. Và tất cả chúng ta đều thông nhất về điều 
này, rằng đó là cốt tủy của Giáo lý. Chắc điều sư muốn 
nói ở đây là làm thế nào để thể hiện pháp chân đế một 
cách tốt nhất. Sư có đưa ra hai tình huống, một là giữa 
cha mẹ và con cái, và hai là tình huống các Phật tử đến 
đây nghe Pháp. Chúng ta có thể thấy, kế cả khi có sự 
quan tâm đến Giáo Pháp thực sự thì trong cuộc sống 
hàng ngày, mọi người vẫn giao tiếp với nhau bằng ngôn 
ngữ chế định. Tắt cả mọi người đều phải sử dụng ngôn 
ngữ chế định. Bản thân Đức Phật đã sử dụng nhiều ngôn 
ngữ chế định khi nói về các pháp chân đề. Bậc cha mẹ 
cần nhiều kỹ năng khéo léo đề truyền tải hiểu biết đúng 
tới con cái trong cuộc sông bình thường. Và nếu người 
con có cha mẹ hiểu về pháp chân để thì quả là người 
con đó rất hạnh phúc và may mắn. Trong hội chúng ở 
đây, có nhiều người mới, chưa từng nghe nhiều về Giáo 
Pháp. Chỉ trừ Đức Phật mới có thể biết được căn cơ 
của mọi chúng sinh, còn với chúng ta, trong quá trình 
chia sẻ ở đây, chắc chắn sẽ có những người gặp khó 
khăn hơn những người khác trong việc lĩnh hội được 


nội dung. 


106 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Nhưng dù thế nào đi nữa, lợi ích lớn nhất vẫn là 
được nghe những lời dạy về pháp chân đế. Nếu không 
ta cứ mãi loanh quanh ở những câu chuyện mà không 
thể đi vào cốt tủy của sự thật. Bất cứ ai có sự quan tâm 
đều có thể nhận thấy tầm quan trọng của sự thật rằng, 
nhãn thức thì không phải là nhĩ thức, hay cái nghe thì 
không phải cái thấy; rằng đối tượng thị giác không phải 
là một với nhãn thức. Bản thân đối tượng thị giác cũng 
khác với đối tượng của nhĩ thức là âm thanh. Đó là điểm 
cơ bản khởi đầu đề phát triển hiểu biết về thực tại. Ai ở 
đây không thấy lợi lạc từ việc nghe về những điều ấy? 


Sarah: Ö đây chúng ta không chỉ có bậc cha mẹ 
mà còn có hai bạn nhỏ, chúng ta sẽ thử hỏi các bạn xem 


sao. Tên cháu là gì? 
Bạn nhỏ T: Tên châu là Q. 


$arah: Cháu có bao giờ, lúc thì nghĩ theo cách tốt, 
lúc thì nghĩ theo cách xấu không? 


Bạn nhỏ I: Có ạ 


Sarah: Khi có suy nghĩ đúng đắn, nó sẽ giúp cho 
cháu biết hành xử đúng đắn, như ngoan ngoãn và biết 


nghe lời cha mẹ phải không? 


Bạn nhỏ T: Vâng ạ 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 107 


Sarah: Khi cháu khó chịu, sân hận, cháu có cáu 


bắn, cãi lại cha mẹ không? 
Bạn nhỏ T: Thỉnh thoảng ạ 


Sarah: Khi cháu nghĩ theo hướng tốt lành, cháu 
thậm chí có thể thương cả những con côn trùng như con 
gián phải không? 

Bạn nhỏ I: Có ạ 


$arah: Còn lúc nghĩ theo xu hướng xấu, cháu có 
thấy khó chịu và muốn giết chúng không? 

Bạn nhỏ T: Vâng ạ 

Sarah: Đây chính là những gì chúng ta đang nói 
đến, về thiện giới và ác giới. Còn giờ đến lượt N. Với 
cháu, khi có suy nghĩ tốt lành thì ai là người suy nghĩ 
tốt lành đó? 

Bạn nhỏ 2: Dạ, con nghĩ đó là tâm suy nghĩ ạ 

Sarah: Do đã được nghe nhiều lần rồi nên cháu 
hiểu thực chất không có N. mà chỉ là các khoảnh khắc 
tâm khác nhau, phải không? Cái tâm đó tồn tại lâu hay 


nó sinh rồi diệt ngay lập tức? 


Bạn nhỏ 2: Dạ, nó sinh rồi diệt ngay lập tức ạ 


108 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Sarah: Vậy khi có suy nghĩ xấu thì cái tâm đó kéo 
dài một phút, năm phút hay chỉ trong một khoảnh khắc 
mà thôi? 

Bạn nhỏ 2: Dạ chỉ trong một khoảnh khắc thôi ạ 

$arah: Thê khi cháu có suy nghĩ thân thiện, thương 
con gián hay muốn làm điều tốt với cha mẹ thì đó là N. 
đang suy nghĩ tốt phải không? 

Bạn nhỏ 2: Dạ, không ạ 


Sarah: Vậy người nào đang thương con gián hay 
ngoan ngoãn với cha mẹ vậy? 


Bạn nhỏ 2: Dạ, chính là tâm ạ 


$arah: Vậy những tâm thiện đó kéo dài suốt cả 
ngày không, hay chỉ năm phút, 10 phút hay chỉ trong 
khoảnh khắc? 


Bạn nhỏ 2: Dạ chỉ trong khoảnh khắc thôi ạ 


Sarah: Vậy N. và Q. , liệu chúng ta có thê nói rằng 
chỉ có các tâm thiện, tâm bất thiện, những khoảnh khắc 
của suy nghĩ theo cách tốt lành hay bất thiện diễn ra 
suốt cả ngày mà không có N. , Q. nào hết, đúng không? 


Bạn nhỏ 2: Vâng ạ 


Sarah: Đó chính là thiện giới và ác giới, chứ không 
phải là một con người nào cả, không phải là N., Q., 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 109 


Khun SuJnn, Jonothan, mà chỉ là những khoảnh khắc 
tâm khác nhau sinh và diệt phải không? 


Bạn nhỏ 2: Vâng ạ 
Sarah: Cảm ơn hai bạn 


Vị sự: Rõ ràng trong đời sống hàng ngày ta vẫn 
phải sử dụng tục đề, rằng đây là cha, là mẹ, là con... 
Như có vị sư vào chùa nghĩ rằng đây chỉ là ngũ uẫn nên 
không chào hỏi ai cả. Như vậy, một mặt ta hiểu về vô 
ngã, mặt khác ta vẫn phải dùng tục đế để không đánh 
đồng hết với nhau. 


Sarah: Nếu ai đấy cho rằng tất cả chỉ là pháp chân 
đế, chỉ là ngũ uân mà không có sự khiêm nhường, cung 
kính hay tôn trọng người khác thì chắc chắn đó là hiểu 
biết sai, là tà kiến. 

Achaan Sujin: Vậy hãy quay về với chủ đề pháp 
chân đề và pháp chế định. Liệu cái thấy có phải là mẹ 
hay là con không? Đức Phật đã dạy về các pháp chế 
định, mà thực chất chúng thống nhất với pháp chân đề. 
Con rắn có mẹ không? 


Vị sư: Nếu về mặt chân đề thì không có, nhưng về 
mặt tục đê thì có. 


Aechaan Sujin: Thế con người thì sao? 


V† sự: Cũng vậy thôi 


110 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Achaan Sujin: Vậy sự khác biệt giữa mẹ răn và mẹ 


con người là gì? 


Người tham dự: Con nghĩ, ở con người sẽ có suy 
nghĩ đây là người mẹ còn con rắn thì không có suy 
nghĩ ấy. Cái thấy, cái nghe thì không hiểu đâu là mẹ, 
đâu là con, nhưng ở con người thì có suy nghĩ và suy 
nghĩ có thê nghĩ đây là mẹ, đây là con. Sự khác nhau 
là ở suy nghĩ. 


Achaan Sujin: Theo tục đế, chúng ta có các khái 
niệm cha mẹ, chư thiên, thầy giáo,... Còn về mặt chân 
để thì sao? Có gì khác ngoài tâm, tâm sở và sắc không? 
Vì thế cần phải có hiểu biết về pháp chân đế đẳng sau 
các pháp chế định đó. Có tâm thiện và tâm bất thiện, dù 


là mẹ hay con, và đó là sự thực tuyệt đối. 


Người tham dự: Vâng, vì thê tôi không thấy có 
gì mâu thuẫn ở đây, giữa hai pháp chân để và tục đế. 
Chỉ khác nhau ở chỗ, khi ta nói về pháp chân đề vì có 
suy nghĩ và đối tượng của nó, bản thân suy nghĩ cũng 
là một pháp, nó sinh khởi rồi diệt đi, như khi nghĩ “đây 
là mẹ”thì cũng chỉ nghĩ trong một thời điểm mà không 
thể suốt cả ngày được. Nói vậy để thấy việc học về các 


pháp chân đề không có gì mâu thuẫn đề hiểu về tục đề. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 111 


Người hỏi: Con muốn hỏi thêm về giới. Ban nãy 
cô Sarah nói mục đích của giới là không làm tồn hại đến 
người khác. Vậy trừ việc sát sinh, các việc khác như nói 
dối vô hại, uống rượu nhưng chưa gây hại ai, hoặc như 
lây đồ vật mà biết rằng người ấy không bận lòng lắm thì 


khi đó việc phạm giới nên hiệu thê nào ạ? 


Jonothan: Có những lời nói dối mà ta cho là vô 
hại, nhưng thực chất vẫn gieo mầm mống bất thiện. 
Người nói dối có thể biện minh đó là cách để giúp ai 
đó, nhưng ở phương diện người nghe thì họ vẫn phải 
nghe những lời nói dối đó. Vì vậy, dù được gọi là lời 
dối vô hại thì nó vẫn có hại như những lời nói dối khác. 
Nếu có hiểu biết rõ ràng hơn về tâm, ta sẽ biết ở khoảnh 
khắc nói dối gọi là vô hại đó, tâm vẫn có tính chất lừa 
lọc như các trường hợp nói dối thông thường khác. Khi 
ấy, ta lại đang nghĩ về những cẩu chuyện “người giữ 
giới thay cho khoảnh khắc hiện tại. Vì sự thật là chúng 
ta đã tích lũy rất nhiều bất thiện pháp từ các kiếp quá 
khứ, và chỉ một vị thánh Dự lưu và các bậc thánh cao 
hơn mới có thê giữ ngũ giới một cách trọn vẹn. Xét về 
dài hạn, không phải việc mong muốn hay quyết định 
giữ trọn vẹn ngũ giới là quan trọng, mà chính sự phát 
triển hiểu biết để tận diệt những phiền não - là nguyên 


nhân dẫn đến phạm giới mới là yếu tố then chốt. 


112 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Trước thời Đức Phật, có nhiều người đã phát triển 
thiện pháp an tịnh (samatha) ở mức độ cao. Ở những 
người đó, triền cái bị đè nén, nhưng chúng chưa bị tận 
diệt. Đến thời điểm nào đó, những tích lũy thiện pháp 
để chứng đắc tầng thiền và phát triển sự an tịnh bị mất 
đi thì khi ấy, những xu hướng bắt thiện ngủ ngầm sẽ 
lại làm duyên cho các ác giới cũng như việc phạm giới 
sinh khởi. Trong trường hợp giới uống rượu và các chất 
say, như hôm trước ta đã nói, việc phạm giới này sẽ 
dẫn đến việc phạm bốn giới còn lại. Những người say 
rượu dễ bị mất đi tàm (ghê sợ tội lỗi) và quý (hỗ thẹn 
tỗi lỗi). Tuy nhiên, việc lưỡng lự nên làm việc này hay 
việc kia cũng còn tùy thuộc vào tâm là thiện hay bất 
thiện ở khoảnh khắc đó. Khi nói đến tránh xa tội lỗi là 
đang nói đến sự xa lìa tội lỗi một cách thiện lành, mà ta 
gọi là “tiết chế”. Ở góc độ đó, giới thứ năm này cũng 
liên quan đến việc làm hại người khác. Vì người có thói 
quen uống rượu sau đó sẽ mất khả năng kiểm soát và 
có thê làm hại người khác. Từ sự quan sát của bản thân, 
chúng ta có thể thấy có những người uống rượu ít trong 
một thời gian dài và ban đầu thì không thấy có vẫn đề 
gì, nhưng sau một thời gian thì họ đã bị nghiện và hậu 


quả xâu xảy ra. 


Sarah: Có những lúc ta có thê mượn áo của một 
người bạn và biệt rắng người ây sẽ không bận tâm vê 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 113 


việc đó, hay trong tình huống khẩn cấp ta nghĩ mình có 
thể mượn thuốc của bạn và sẽ trả lại họ sau đó. Nếu một 
người bên ngoài nhìn thấy, họ có thê cho rằng người ấy 
đang ăn cắp áo hay thuốc của bạn, nhưng chỉ bản thân 
mình mới biết được mình có ý định mượn áo và sẽ trả 
lại bạn hay không. Như vậy điều cốt yếu ở đây chính 
là tính chất của tâm, có ý định làm hại ai hay không. 
Cách duy nhất biết được điều đó là phải biết được tâm 
ở những khoảnh khắc ấy. Đối với việc uống rượu, nó 
sẽ dẫn tới việc phạm bốn giới còn lại, đều là những bất 
thiện pháp ở cường độ mạnh, và đó đều là phạm giới 
hay ác giới. Uống rượu thì khác với bốn giới còn lại - 
những trường hợp mà ta có thể thấy rất rõ tâm bắt thiện 
trong đó. Uống rượu, chỉ khi trở thành thói quen hoặc 
làm duyên cho sự phạm giới khác hay làm hại người 
khác, mới được coi là phạm giới uống rượu. 


Người tham dự: Tôi muốn bô sung điều này. Khi 
nói đến giới và làm hại người khác thì đó chỉ là nói ở 
khía cạnh chế định thôi. Còn xét ở khía cạnh chân đế, 
việc phạm giới hay giữ giới có thể được xem xét ở việc 
nó sẽ mang đến quả về sau. Ví dụ như việc không giữ 
giới sát sinh sẽ mang đến tâm tử cho mình hoặc người 
khác.... Tương tự như vậy, hành vi uống rượu cũng 
mang đến quả bắt thiện đối với người ngoài hoặc bản 
thân mình. Đó chính là ý nghĩa của câu không có aI g1ữ 
giới mà chỉ có các pháp giữ giới mà thôi. 


114 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Jonothan: Ít nhất sẽ có sự tích lũy xu hướng làm 
hại người khác. Thực chất, xu hướng bắt thiện đã được 
tích lũy trong tâm và nó làm duyên cho sự phạm giới. 
Đôi khi có thể thấy rõ rằng những việc làm bắt thiện sẽ 
gây tốn hại đến người khác, nhưng đôi khi lại không. 
Như trong trường hợp ai đó lấy đi một món đồ không 
có giá trị từ một người giàu có đến mức gần như người 
giàu có đó không bị tổn hại chút nào, thì điểm mẫu chốt 
chính ở đây vẫn là ý định lẫy đi vật thuộc về người khác 
- đó chính là tâm bắt thiện, nó chính là nghiệp đạo, là 
nghiệp cho quả về sau. Người làm việc đó đang tích lũy 
xu hướng tạo tiếp nghiệp bất thiện đó về sau. Đó là một 
khía cạnh nữa về giới. 


Vị sự: Giới thử năm này rất rộng, không chỉ nói 
riêng về rượu mà còn nói về các chất say. Như có 
trường hợp người chồng nghiện ăn ớt nặng và có một 
bữa chiều người vợ không mua ớt cho ông, ông đã lây 
cái chày đập vào đầu vợ. 

Cô tu nữ: Cô đồng ý sự giải thích của các vị về giới 
thứ năm này. Nhưng cô xin bồ sung, Đức Phật ban hành 
giới này vì thứ nhất, uống rượu có hại cho sức khỏe của 
bản thân, thứ hai uống rượu làm cho tâm trí người uống 
rượu bị lu mờ đi và đó chính là nguyên nhân làm mắt đi 
hạt giống trí tuệ ở các kiếp sau. 


Chương VII: Lộ trình tâm 115 


$arah: Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý việc uống 
rượu dẫn đến việc phạm vào các giới khác, và nó làm 
cho tâm trở nên dễ duôi, giảm khả năng phát triển trí 
tuệ. Chúng ta cũng biết rằng trong kinh có đề cập đến 
một người có khả năng giác ngộ nhưng vì uống rượu 
mà người này đã hoàn toàn bị mất đi cơ hội đó. Tuy 
nhiên điều tôi muốn nhân mạnh ở đây là dù giữ giới 
hay phạm giới, dù nói dối gây hại hay vô hại... thì tất cả 
đều là pháp, do duyên tạo thành. Như bé N. đã nói, mỗi 
tâm đều không phải là con người, là tự ngã mà chỉ là 
một pháp do duyên sinh khởi rồi diệt đi; không phải là 
người có cư xử đúng đắn hay sai trái mà bản chất chỉ là 
các tâm, tâm sở sinh và diệt do những duyên khác nhau. 
Ai đó có thê cảm thấy hài lòng khi mình giữ được giới 
không sát sinh, không uống rượu..., nhưng chừng nào 
trí tuệ chưa phát triển đến mức độ của bậc Dự lưu thì 
những xu hướng bắt thiện ngủ ngầm được tích lũy vẫn 
còn đó đề có thể làm duyên cho việc phạm giới về sau. 
Và chỉ có sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đề 
như chúng ta đã nói rất nhiều mới có thê tận diệt được 
những xu hướng bắt thiện ngủ ngầm và làm những điều 
sai trái tôn hại đến người khác. Chính vì vậy những gì 
chúng ta đã thảo luận vừa qua, về các pháp, về cái thấy, 
cái nghe, đối tượng thị giác, âm thanh... là để hiểu biết 
về vô ngã có thê tăng trưởng dần dần cho đến khi có thể 


tận diệt hoàn toàn các phiên não ngủ ngâm. 


116 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Với điều một bạn vừa đề cập, khi nói đến phạm giới 
với bản thân hay người khác, mấu chốt không phải là 
làm tôn hại người khác mà chính là làm tốn hại cho bản 
thân. Việc tâm tử của một người sinh khởi không phải 
do hành động của mình mà là do nghiệp của người kia 
đã đến lúc trồ quả đề tâm tử sinh khởi. Mặc dù mỗi pháp 
sinh khởi đều cần nhiều duyên khác nhau, nhưng bất cứ 
những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta, dù tốt hay xâu 
thì đều là quả của nghiệp của chính bản thân mình. 


Người hỏi: Con muốn hỏi về giới tà dâm. Khi 
một người phạm giới tà dâm nhưng người bạn đời của 
họ không biết thì sẽ như thế nào, khi ấy nếu xét ở khía 
cạnh chân để thì việc tham dục sẽ chỉ là tham chứ 
không có sự phân biệt đây là người bạn đời của mình 
hay người khác? 


$arah: Cũng giống như với các giới khác, vì bất 
kế người bạn đời của người đó có biết hay không thì 
ở phương diện của người phạm giới tà dâm, người đó 
vẫn có ý muốn phản bội, lừa dối... tức là đã đủ các chỉ 
khác nhau để cấu thành phạm giới. Trong trường hợp 
đó, người phản bội sẽ không nói với người bạn đời của 
mình vì biết rằng người bạn đời của mình sẽ đau khổ, 
và vì vậy sẽ dẫn đến việc nói dối và nhiều việc xấu khác 


tiếp theo. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 117 


VỊ sự: Khi người chông quan hệ với người vợ mà 
người vợ không chịu, còn người chồng vẫn cưỡng ép, 
như vậy có phạm giới tà dâm không? 


$arah: Về mặt định nghĩa, để phạm giới tà đâm phải 
thành tựu đủ các chi, trong đó có chi có ý định tà dâm 
với người không được cho phép [thuộc một trong hai 
mươi đối tượng không được cho phép, vợ mình không 
thuộc một trong số các đối tượng này - VDH]. Nhưng 
có một điều chắc chắn là khi ấy có ác giới, hay tâm 
bắt thiện làm tốn hại người khác. Chỉ có Đức Phật mới 
hiểu được tường tận chỉ tiết vì trong đó có nhiều ý khác 
nhau. Tôi nghĩ chúng ta thích suy đoán liệu cái này có 
phạm nghiệp đạo không và kết quả ra sao, ta nghĩ chủ 
đề ấy rất thú vị và muốn thảo luận nữa... nhưng như 
vậy rất dễ đưa chúng ta ra khỏi thực tại. Chúng ta có thể 
nghĩ cứ nói về Pháp - như hiện giờ đang nói về giới - 
thì đều là thiện pháp, nhưng nếu không có hiểu biết về 
cái đang xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại thì không ai 
có thể nói đó là thiện hay không. Vì ở khoảnh khắc này 
không có sát sinh, tà dâm, trộm cắp... nên những gì ta 
đang nói đến đều không sinh khởi ở hiện tại, và như vậy 
đều chỉ là suy đoán mà thôi. 


Hiện giờ đang có cái thấy, đối tượng thị giác được 
thấy. Hiện giờ lửa đang cháy (ngọn lửa của tham, sân, sỉ, 


118 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não - theo tỉnh thần bài 
kinh “Lửa cháy”- Adidapariyaya, Tương Ung Bộ Kinh, 
Tập IV, 35 - 28 - VDH)và ta đang có cơ hội đề phát triển 
biết. Vì không có khoảnh khắc nào ngoài khoảnh khắc 
hiện tại. Hiện giờ chỉ có một thế giới xuất hiện trong 
một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Con đường của 
Đức Phật là con đường nghiên cứu, tìm hiểu về thế giới 
xuất hiện ở khoảnh khắc này. Chính sự phát triển hiểu 
biết về thực tại hiện giờ - như cái thấy và đối tượng thị 
giác, âm thanh hiện giờ - là con đường đưa đến hiểu 
biết ở những khoảnh khắc khác, hoàn cảnh khác về sau. 


Achaan Sujim: Cho dù chúng ta có nói bao nhiêu 
đi nữa về các tình huống và con người khác nhau, về 
giới, về định, về tuệ mà không có hiểu biết về các pháp 
chân đề đang hiện khởi, thì vẫn có nghĩa là chưa có hiểu 
biết về Giáo lý của Đức Phật. Cho dù là giới ở mức độ 
nào thì vẫn phải có một thực tại đang biểu hiện. Pháp 
chân đề hiện giờ không hề được nhận biết, cho đến khi 
được nghe Giáo lý của Đức Phật và suy xét về những gì 
Ngài dạy, dù chỉ một từ thôi. Ta không cần phải đi đâu 
để tìm giới trong tình huống nào đó. Bất cứ khi nào có 
tâm thì khi đó có giới, ngay cả hiện giờ. Khi tâm là bất 
thiện thì có thể có giới là thiện không? Vì vậy không 
cần nghĩ đến giới ở khía cạnh chế định. Hiểu về những 
gì xuất hiện hiện giờ chính là cách hiểu rõ hơn về giới. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 119 


Ở khoảnh khắc hiểu đúng về cái thấy hiện giờ thì còn 
giá trị hơn bắt cứ con số giới bốn nào, dù là 5, § hay 227 
giới, vì ở khoảnh khắc đó có sự thu thúc lục căn. Vì vậy, 
nếu chỉ nghĩ về giới theo nghĩa chế định, sẽ không bao 
giờ hiểu được bản chất của giới là vô ngã, giống như 
cứ nói mãi về một người mà ta chưa bao giờ gặp. Nếu 
không có Giáo lý của Đức Phật, những gì mình được 
biết đều không thê được hiểu là vô ngã, dù đó là thiện 
giới, ác giới hay vô ký giới. Đó chính là ở khoảnh khắc 
hiện giờ. 

Bây giờ đang nghe Pháp và có hiểu biết đúng 
đắn, liệu có sát sinh, trộm cắp không, có tâm bắt thiện 
không? Vậy ta có thể hiểu rõ hơn về nguyên nhân và 
thực tính của thực tại là giới. Nếu không có hiểu biết thì 
giới không thê được thanh lọc. Có nhiều từ liên quan 
đến giới, ví dụ như “thanh tịnh giới”. Khi chỉ có sự 
giữ giới đơn thuần mà cho là “mình” giữ giới thì không 
có sự thanh tịnh giới. Nếu chỉ đơn thuần giữ giới mà 
không hiểu giới là vô ngã thì chưa phải là điều cốt yếu. 
Khi hiểu hơn lời dạy của Đức Phật, ta sẽ biết sự khác 
biệt giữa Giáo lý của Ngài với lời dạy của những người 
khác, dù ở bất kỳ khía cạnh nào. 

Hãy tiếp tục nghe và tìm hiểu Giáo lý, vì Giáo lý vô 
cùng thâm sâu, nhưng nó vẫn có thê được tìm hiểu và 


120 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


hiểu được. Nếu không có sự tìm hiểu Giáo lý một cách 
cần thận, từng từ một, từng thực tại một, ta sẽ không 
bao giờ hiểu pháp chân đề nghĩa là gì. Giáo lý của Đức 
Phật có thể được nghiên cứu ở chính khoảnh khắc này, 
khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm. Nếu không sẽ 
không thê hiểu được cuộc đời, dù vui buồn, đau khổ, 
bất hạnh... vẫn chỉ là các pháp chân đề mà thôi. Điều 
đó đã được dạy bởi chính Đức Phật. Dù là khoảnh khắc 
sinh ra hay chết đi, chúng chỉ có thể sinh khởi khi có 
đủ duyên cho chúng sinh khởi, như hiện giờ. Sẽ không 
thê có được hiểu biết rằng “không phải ứồi giữ giới hay 
“giữ giới không phải là Zô/?khi không có hiểu biết về 
các pháp chân đề. Bằng sự giác ngộ của Đức Phật, Ngài 
đã dạy cho chúng ta về toàn bộ sự thật - Giáo Pháp, để 
chúng ta hiểu được sự thật của những gì đang xuất hiện, 
cho đến khi có được sự tin tưởng vững vàng, chắn chắn 
ở những gì Ngài dạy, rằng bất cứ cái gì xuất hiện trên 
đời này đều chỉ là các pháp chân đề. 


Pháp dàm tại Sài Gòn, sáng ngày 03/01/2016 


Người hỏi: Theo cách lý giải của Bà về Giáo lý, 
như vậy đã đủ chưa? hay cần phát triển thêm như giữ 
giới, hay thọ đầu đà để trải nghiệm cái khổ của pháp. 
Con cảm thấy cách của Bà có vẻ thụ động vì chúng ta 
không thể kiểm soát được điều gì cả. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 121 


Jonothan: Những gì chúng ta đang bàn tới đây là 
Giáo lý của Đức Phật. Chúng tôi luôn tham chiếu đến 
những Kinh điển mà chúng ta đã có. Câu hỏi đặt ra là: 
Cốt lõi Giáo lý của Đức Phật là gì? Đâu là Giáo lý của 
Đức Phật mà không ai từng thuyết giảng trước Ngài? 
Trước khi Đức Phật ra đời và giác ngộ, con người đã 
biết về ĐIỚI, về bồ thí, về sự phát triển an tịnh - samatha. 
Khi đó đã có hiểu biết về cách thức phát triển tâm an tịnh 
đến một mức độ cao, đó là các tầng thiền. Tuy nhiên, 
khi đó không có hiểu biết rằng, không phải là một tự 
ngã làm những công việc đó mà chỉ là các pháp đảm 
nhận chức năng của chúng mà thôi. Tất nhiên chúng ta 
có thể nói đến những mức độ thiện pháp khác như bạn 
đề cập đến, tuy nhiên mức độ thiện pháp cao nhất chính 
là trí tuệ thấy được các pháp là vô ngã. Khi nói đến sự 
phát triển hiểu biết về các pháp là vô ngã, chúng ta cũng 
có thể đề cập đến các yếu tố như bồ thí, trì giới hay phát 
triển sự an tịnh, giống như Đức Phật đã làm trong nhiều 
bài Kinh. Nhưng, thông điệp của Đức Phật không chỉ 
đơn thuần dừng lại ở bố thí, trì giới và phát triển an tịnh, 
cốt tủy của thông điệp ấy là phát triển hiểu biết về các 
pháp là vô ngã. 


Người hỏi: Con biết có ba loại phước: phước đức 
và phước vật, và quan trọng nhất là phước trí. Chư thiên 
có phước đức và phước vật nhưng không có phước trí, 
vì thế Đức Phật đã dạy cho họ Vi Diệu Pháp đề họ có 


122 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


phước trí. Theo con được biết thì Đức Phật không giảng 
Vi Diệu Pháp cho con người bởi vì con người thiếu cả 
phước đức, phước vật cùng với phước trí. Do vậy Đức 
Phật xây dựng Tăng đoàn và Giới Luật để dành cho 
nØười thế gian để họ có cơ hội tạo hai loại phước đức 
và phước vật. Điều nữa là, có phải cốt tủy của Vi Diệu 
Pháp là nhận ra các pháp để không dính mắc vào nó, 
vẫn dùng nó thực hành những lời Phật dạy nằm trong 
tục đế, dùng tục đế nhưng bên trong vẫn là chân để? 


$arah: Trước hết chúng ta hãy nói về pháp chân 
đề. Tất cả những øì tổn tại trong cuộc sống này chỉ là 
các tâm, tâm sở và sắc sinh khởi và diệt đi. Dù chúng ta 
đọc trong Tạng Kinh hay Tạng VI Diệu Pháp thì trong 
đó đều nói về các pháp chân đề này. Các pháp chân đề 
là vô cùng thù thắng, vi tế nên được gọi là vi điệu pháp 
hay thắng pháp. Nói đến giới, về bản chất giới (sila) 
cũng là tâm, tâm sở và sắc. Đức Phật đã dạy rằng tất cả 
đều là pháp, khoảnh khắc thấy chỉ là pháp, khoảnh khắc 
nghe cũng chỉ là pháp, vì vậy khi Đức Phật nói về giới, 
Ngài cũng chỉ nói về các pháp mà thôi. Câu hỏi của tôi 
đặt ra là: hiện giờ có giới hay không? Và câu hỏi thứ 
hai: Nếu hiện giờ có giới thì giới là pháp chân đế nào? 
Bởi lẽ, nếu chúng ta không đi vào chỉ tiết thì chúng ta 
có thê nói: lúc đến chùa, hay lúc tụng lên câu thọ giới 
là mình đang có giới, nhưng chúng ta có hiểu một cách 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 123 


thực sự về từ “giới”mà Đức Phật đã giảng một cách chi 
tiết không? 

Giới có thể là thiện, là bất thiện hoặc vô ký. Giới 
là hành xử của tâm, nó chỉ tới phẩm chất của tâm. Ở 
khoảnh khắc này, khi có sự suy xét chân chánh thì tâm 
là thiện và đã có giới ở đó rồi. Nếu ta nghĩ rằng phải 
đi đến một nơi khác để có thể có giới, thì đó là cái 
hiểu không đúng, vì khi ấy ta quên mắt cuộc sống trong 
khoảnh khắc hiện tại. Đức Phật cũng giảng về ác giới 
nữa, trong Giới Luật của tỳ kheo cũng có nhiều mô tả 
chỉ tiết về những hành xử không đúng đắn và Đức Phật 
gọi đó là ác giới, đó là lý do Đức Phật chế ra Giới Luật 
cho các vị tỳ kheo. Ở khoảnh khắc này nếu chúng ta 
cảm thấy chán nản, khó chịu, ở đó đang có ác giới. 


Thiện giới hay ác giới chỉ có thể được biết trong 
khoảnh khắc hiên tại và chỉ có thể biết nhờ hiểu biết 
đúng. Nếu ta không có hiểu biết đúng mà cho rằng cứ 
khi nào tới chùa chiền hay khi đọc câu tụng giới là có 
giới, chứng tỏ không có hiểu biết đúng về bản chất 
của tâm. Khi chúng ta đi thăm chùa hay trong lúc tụng 
ĐIỚI, về bản chất vẫn luôn luôn là các tâm sinh và diệt, 
tiếp nối nhau một cách nhanh chóng. Khi hiểu không 
đúng về cái được thấy hiện giờ, khi đó cũng có ác giới - 
akusala sila. Với loại giới thứ ba, giới vô ký, những giới 


124 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


này chỉ áp dụng cho các vị A la hán, vì các vị đã tận diệt 
vô minh không còn nhân của thiện và bắt thiện nữa, cho 
nên với các vị mới có giới vô ký. 

Dù Đức Phật đề cập đến bắt cứ điều gì trong Tạng 
Kinh, tạng Vi Diệu Pháp hay Tạng Luật thì điều Ngài 
nói đến luôn luôn là các pháp. Vì Đức Phật đã giác ngộ 
về các pháp, đó là trí tuệ của Ngài, đó là điều khiến 
Ngài là bậc giác ngộ, còn chúng ta có hiểu được điều 
đó hay không thì tùy thuộc vào tích luỹ hiểu biết của 
mỗi người. 

Nina: Như Sarah đã nói, dù Đức Phật nói tới giới 
hay bố thí thì Ngài cũng luôn luôn đề cập tới các pháp 
là vô ngã. Bồ thí hay trì giới thì cũng là pháp, là vô ngã, 
chúng luôn sinh khởi phụ thuộc vào duyên, không con 
người nào ở đó, không ai có thể làm gì cả. Khi hiểu 
được điều đó thì giới và bố thí sẽ bớt ô nhiễm hơn, 
thanh tịnh hơn. Khi đó sẽ bớt sự dính mắc, bớt mong 
muốn kết quả từ những việc thiện, bớt mong muốn 
có được quả của nghiệp thiện cho bản thân mình, bớt 
mong muốn lợi dưỡng cho bản thân mình. Và chỉ khi đó 
những cái gọi là bố thí, trì giới mới có thể trở thành các 
ba la mật như Đức Phật đã dạy. Đức Phật đã giảng về 
mọi phương thức của thiện pháp, nhưng tất cả phương 
thức thiện pháp đó đều phải đi kèm với hiểu biết đúng 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 125 


thì mới được gọi là các Ba la mật. Chúng ta không nên 
lơ là bất cứ loại thiện pháp nào trong mười ba la mật, 


chúng ta nên phát triển cả mười ba la mật. 


Người hỏi: Cô Sarah có thể cho ví dụ về sila tại 
khoảnh khắc này? 


Sarah: Như đã giải thích, sila (giới) nghĩa là sự 
hành xử hay tính chất của tâm. Ở bất cứ khoảnh khắc 
của thiện pháp nào, chẳng hạn hiện giờ có suy xét về 
bản chất của giới thực sự chỉ là pháp mà thôi, không 
phải là một tự ngã đang giữ giới, vậy ở khoảnh khắc đó 
có kusala sila - thiện giới. Tôi nhận thấy, ở đây có nhiều 
khoảnh khắc mọi người giúp đỡ lẫn nhau, chẳng hạn 
chuyên micro cho thính giả, hay phục vụ nước uống. 
Ở tất cả những khoảnh khắc có sự quan tâm chăm sóc 
tới nhau như vậy đều có thể có thiện giới. Tuy nhiên, 
thông thường chúng ta chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, cho 
rằng khi mọi người chia sẻ giúp đỡ nhau như vậy là có 
tâm thiện, nhưng thực chất đề biết được rằng tâm thiện 
có thực sự sinh khởi ở khoảnh khắc đó hay không, thì 
không có cách nào khác là thông qua sự phát triển hiểu 
biết, chỉ có trí tuệ mới có thể biết được tính chất của 
tâm ở khoảnh khắc đó. Nếu không có hiểu biết đúng, 
chúng ta sẽ luôn luôn suy đoán về con người và những 


tình huồng, chăng hạn chúng ta thấy người này đi chùa 


126 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


nhiều thì phỏng đoán đây là người có giới,... nhưng 
thực chất thế nào thì còn tuỳ thuộc. 


Trước buổi pháp đàm, một đạo hữu kể rằng anh ấy 
có một con cún và nó bị bọ chét. Vì không muốn giết 
bọ chét, anh đành mang con cún tới bác sỹ để bác sỹ 
giết những con bọ đó, và hỏi tôi rằng như thế có đúng 
không? Tôi đã nói rằng, sẽ rất khó để nói xem liệu tâm 
nào đã sinh khởi, liệu tình cảm của anh ấy với chú chó 
là sự thương mến, mong muốn tốt đẹp cho nó, hay chỉ 
là sự dính mắc? Liệu khi đến gặp bác sỹlà với tác ý là để 
bác sỹ giết con bọ hay không? Tắt cả những điều đó tôi 
không thê biết được từ bên ngoài, mà tất cá đều phải do 
trí tuệ, chỉ trí tuệ mới biết được tính chất của tâm. Như 
chúng tôi nói từ đầu, nếu không có sự phát triển hiểu 
biết đúng, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc của bắt thiện 
pháp, của ác giới, nhưng lại cho rằng đó là thiện giới, 
nhưng nếu có hiểu biết nhiều hơn thì sẽ thấy rằng ác 
giới sinh khởi nhiều hơn thiện giới rất nhiều, và tốt hơn 
là chúng ta nên biết điều đó. 


Pháp dàm tại Nha Trang, chiều ngày 04/04/2016 


Người hỏi: Con là nhân viên phục vụ tại đây. Theo 
con được biết thì những người theo Phật giáo phải là 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 127 


những người ăn chay, hạn chê sát sanh. Vậy tại sao buôi 
trưa ở đây con lại thây có người ăn chay và có người 
ăn mặn? 


Sarah: Ö khoảnh khắc ta ăn thức ăn ở trên bàn như 
cá hay thịt, có con vật nào bị giết không? Việc gì đơn 
giản và nhu nhuyến hơn: chấp nhận ăn bắt cứ thứ gì có 
ở đó, hay nói rằng tôi là người theo đạo Phật nên tôi chỉ 
ăn chay mà thôi? Lúc nãy chúng ta có nói đến tâm sở 
tư, nó là tác ý hay ý định, và ý định của mình là gì mới 
là điều căn bản. Ở khoảnh khắc ta ăn hay uống món đồ 
đã được người khác chuẩn bị cho chúng ta, chúng ta có 
làm hại ai hay không mới là điều quan trọng. Bản thân 
Đức Phật có lựa chọn hay từ chối những thực phâm hay 
những gì mà người khác dâng cúng hay không? 


Achaan Sujin: Đức Phật có phải là người ăn chay 
không? Các bạn có biết rõ không? 


Jonothan: Đức Phật dạy về những loại tâm khác 
nhau sinh khởi trong cuộc sống, trong đó có những 
khoảnh khắc của tâm thiện cũng như tâm bất thiện, 
và Ngài cũng dạy cho chúng ta về những việc làm có 
thể cho quả trong tương lai. Việc lấy đi mạng sống của 
chúng sinh khác bị thúc đây bởi tâm bắt thiện. Tâm bất 
thiện đó có thể làm duyên cho việc tái sinh ở nơi khổ 
cảnh trong tương lai. Nhưng trong khi chúng ta ăn thì 


128 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


tâm không nhất thiết luôn là bất thiện. Khi chúng ta ăn 
thức ăn, bất kế thức ăn đó là gì, thì không tạo ra bất 
thiện nghiệp nào đủ sức mạnh đề đưa tới quả như trong 
trường hợp ta cướp đi mạng sống của một chúng sinh 
khác. Vì vậy cần luôn luôn quay trở về với việc hiểu 
biết tính chất của tâm ở trong mỗi khoảnh khắc, thay 
cho suy nghĩ về một câu chuyện dài về những gì đang 
xảy ra. Bởi khi ăn, có thê ta ngồi tưởng tượng rằng cái 
hiện giờ đang ở trên cái đĩa này đã từng là một con vật 
trước đó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, và có thể suy nghĩ 
đó sinh khởi với tâm sân. Suy nghĩ đó khác hắn với 
khoảnh khắc ta tước đoạt mạng sống của chúng sinh đó. 

Sarah: Achaan Sujin vừa đưa cho tôi một vài tham 
chiếu trong Kinh điền, ở đó có nói về Đức Phật Thích Ca 
và các chư Phật quá khứ đều là người ăn thịt. Tôi không 
nhớ được chỉ tiết của những bài đó, chúng ta có thê tìm 
hiểu sau, nhưng tôi muốn chia sẻ một câu chuyện khi 
tôi mới gặp Achaan SuJin. Khi mới gặp Achaan SuJm, 
tôi đang là một người thuần ăn chay và tôi rất tự hào về 
điều đó. Buổi đầu tiên đó, chúng tôi được mới tới ăn tối 
tại một gia đình người SrI Lanka, gia đình họ đã chuẩn 
bị rất nhiều những món ăn khác nhau, những món cà 
ri và nhiều món khác được đậy lại bởi những tắm phủ. 
Rồi tôi nhận ra rằng trong tất cả các món đó đều có thịt, 
bởi thịt được coi là thực phẩm hảo hạng nên gia đình đã 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 129 


chuẩn bị những món ăn đó đề thết đãi khách. Achaan 
Sujin ngồi cạnh tôi và Bà đã gắp thức ăn vào đĩa của 
tôi, mỗi thứ một miếng, tất cả những món có ở trên bàn. 
Tôi nói với Achaan Sujin rằng con sẽ không ăn đâu, bởi 
vì món ăn có thịt và con là người ăn chay. Bà đã nói 
với tôi: “Sarah, con hãy ăn đi, hãy bày tỏ sự từ ái với 
những người gia chủ đã thết đãi chúng ta, điều đó quan 
trọng hơn là những ý tưởng con đang ôm ở trong đầu”. 
Achaan Sujïin nói rằng “hãy sống một cách đơn giản và 
hãy hài lòng, nhu nhuyến với những gì mình có trong 
hoàn cảnh mình có, điều đó quan trọng hơn là ôm ấp 
những ý niệm mà mình cho là quan trọng”. Và từ sau 
đó thì tôi không còn là người ăn chay nữa. 

Jonothan: Chúng ta cũng đều biết câu chuyện của 


Đề bà đạt đa đề xuất với Đức Phật về việc quy định ăn 
chay trong Tăng đoàn và Đức Phật đã từ chối đề xuất đó. 


Người hỏi: Nhân chủ để ăn chay và ăn mặn, con 
cũng xin quý vị làm rõ thêm cho con một ý. Con rất 
hoan hỷ với câu trả lời của mọi người, nhưng đó là dưới 
góc độ của những người thọ nhận thức ăn, quý sư và 
quý sư cô. Còn đối với những người hỏi, những người 
làm nên món ăn để cúng dường cho qúy sư và những 
người khác thì nên như thế nào? 


Sarah: Chắc chắn sát sinh là bất thiện bởi nó là tác 
ý làm hại, cướp đi mạng sống của chúng sinh khác. Đức 


130 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Phật đã dạy về /ưm fịnh nhục: ta không nên ăn những 
món thịt mà ta biết rằng có chúng sinh đã bị giết cốt 
để cúng dường cho ta. Khi ta chuẩn bị thức ăn để cúng 
dường cho quý sư hay thết đãi bạn bè, ta có thêchuẩn 
bị thức ăn dưới dạng cá, thịt hay rau, miễn là không có 
việc sát sinh ở đó. Vậy điều cốt lõi vẫn là quay trở về 
với tác ý nảo sinh khởi ở trong tâm. 


Người hỏi: Con vẫn chưa được rõ về điều đó. Ví 
dụ như trong cuộc sống thường ngày của một gia đình, 
nếu họ muốn sống theo đúng thiện pháp thì họ phải ăn 
chay hay ăn mặn? 


Jonothan: Đức Phật không nói rằng mọi người 
phải ăn chay hay phải ăn mặn. Ngài dạy chúng ta về các 
thực tại để hiểu trong khoảnh khắc hiện giờ. Và Ngài 
cũng đã thuyết giảng cho chúng ta về những quả khác 
nhau tới từ những nhân khác nhau. Ngài cũng dạy rằng 
sát sinh là bất thiện nghiệp, Ngài cũng dạy rằng, ngoài 
sát sinh là bất thiện nghiệp thì có nhiều tâm khác cũng 
có thể là thiện nghiệp hay bắt thiện nghiệp. Khi ngồi ăn, 
mỗi người có thê sẽ tự biết là có tâm thiện hay bắt thiện. 
Tâm làm việc sát sinh khác với câu chuyện mà ta nghĩ 
về khi nhìn vào món đồ ăn và tưởng tượng về nó. Nếu 
như chúng ta lẫn lộn hai điều đó thì chúng ta đang lẫn 
lộn giữa khái niệm và thực tại. Bởi vì ý nệm rằng “làm 
thế nào món thịt có mặt trên bàn này”chỉ là câu chuyện 
chứ không phải là thực tại. Nó khác với thực tế của 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 131 


những gì đang được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm ở 
khoảnh khắc đó. Nó cũng giống như bây giờ, cái thấy 
rồi suy nghĩ, cái nghe rồi lại suy nghĩ về cái được nghe, 
suy nghĩ đó có thể là thiện hay bắt thiện. Tất cảtùy thuộc 
vào tích lũy của mỗi người, chứ không phụ thuộc vào 
câu chuyện hay bối cảnh, hoàn cảnh khác nhau. Chúng 
ta không thể nói rằng bây giờ chúng ta đang ở pháp đàm 
nên tâm luôn luôn là thiện, sẽ có nhiều khoảnh khắc 
khác nhau, có khoảnh khắc là thiện và cũng có những 
khoảnh khắc lại là bất thiện. Cũng tương tự như vậy với 
việc ăn thức ăn và sát sinh, nó có sự khác nhau. 


Pháp đàm tại Nha Trang, sáng ngày 06/04/2016 


Người hói: Ở Việt nam phô biến có ba tín ngưỡng, 
Phật giáo, Không giáo và Thiên chúa giáo. Trong ba 
tín ngưỡng này có Phật giáo và Không giáo gần tương 
đồng, có khác là đạo Phật khuyên không sát sinh, Không 
giáo được dùng rượu và các loại thịt động vật. Xin các 
quý vị giải thích sự khác nhau đó như thế nào? 


Sarah: Mẫy ngày trước ở đây chúng ta cũng đã đề 
cập tới chủ đề ăn chay và ăn mặn theo câu hỏi của một 
nhân viên của khách sạn có thắc mắc là tại sao chúng ta 
theo đạo Phật mà lại ăn thịt cá. Chúng ta biết rằng Đức 
Phật đã dạy rằng, quan trọng là ở tác ý. Câu hỏi đặt ra 
là khi chúng ta ăn món ăn là thịt hay cá thì có tác ý nào 


132 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


làm hại hay sát sinh hay không? Ta không có tác ý như 
vậy, thay vào đó chúng ta suy xét rằng nên ăn thứ gì đó 
cho thuận tiện và dễ dàng. Tuy nhiên, khi chúng ta đi 
câu cá đề lẫy cá về ăn, hoặc ra chợ yêu cầu người bán 
hàng giết mồ con gà hay con cá sống để ăn, thì khi đó có 
tác ý cướp đi mạng sống của một sinh vật. Chúng ta đọc 
trong bài Kinh Hồi Thói (Amagandha Sutta) nằm trong 
bộ Kinh Tập (Sutta Nipata), có nói về thời Đức Phật 
quá khứ Kassapa có vị bà la môn tên là Amagandha ăn 
chay, đến gặp Đức Phật và nói rằng việc Ngài ăn thịt sẽ 
tạo ra nghiệp xấu, tạo ra mùi hôi thối. Đức Phật đã nói 
rằng không phải việc ăn thịt tạo ra mùi hôi thối, mà là 
những nghiệp xấu sau: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối. Bài kinh như sau: 


“Sát sanh và hành hình 

Đả thương và bắt trói 

Trộm cắp và nói láo 

Man trả và lừa đảo 

Giả bộ kẻ học thức 

ĐI lại với vợ người 

Đây là đồ ăn thối 

Ăn thịt không phải thối” 

(Kinh Hôi Thối - Tiểu phẩm II, Kinh Tập, khổ 242) 


Tóm tắt đoạn tiếp như sau: Có tà kiến, tàn ác, thô 
bạo, ích kỷ, hẹp hòi với người khác tạo ra sự hôi thối. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 133 


Kiêu ngạo, hay ghen ty tạo ra mùi hôi thối. Sống vô đạo 
đức, không chịu trả nợ tạo ra mùi hôi thối. Trộm cắp 
của người khác tạo ra mùi hôi thối. Đức Phật Kassapa 
cũng dạy răng ta không thể vượt qua vô minh nếu ta 
chạy theo tà kiến và những thực hành sai trái. Một trong 
những ví dụ về tà kiến khiến ta không thể vượt qua vô 
minh và hoài nghi là: cho rằng cần phải tránh ăn thịt, ở 
trần, bện tóc hay cạo tóc, hay phủ khắp người bằng tro, 
hay cúng tế lửa,... Không có gì trong những thứ trên 
khiến ta có thể vượt qua mùi hôi thối. 


“Do sống hộ trì căn, 

Với các căn nhiếp phục, 

Vững trú trên Chánh pháp, 

Thích chân trực, hiển hòa, 

Vượt khỏi các tham ải, 

Đoạn tận mọi khổ đau, 

Bậc trí không nhiễm dinh, 

Điều được thấy, được nghe”. 

(Kinh Hôi Thối - Tiểu phẩm II, Kinh Tập, khổ 250) 


Cách duy nhất để vượt qua được hoài nghỉ, vô 
minh và mùi hôi thối của các việc xấu là hiểu về các 
pháp. Khi nghe Đức Phật nhắc đi nhắc lại về những 
điều này, vị bà la môn đó đã nhận ra được rằng mình đã 
theo những sự thực hành sai lầm. Vị ây đã xuất gia theo 


134 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Giáo Pháp của Đức Thế Tôn. Điều khác biệt rất lớn 
giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là việc nhắn mạnh 
đến yếu tố tâm và tác ý đằng sau đó. Chỉ trí tuệ mới có 
thể biết được ở một khoảnh khắc cụ thể có tác ý làm 
hại hay không. Nói một cách khác, không phải vẻ bên 
ngoài của hiện tượng là quan trọng, mà thực chất chính 
tâm sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc mới là điều cốt yếu. 
Chính vì lẽ đó mà chúng ta tìm hiểu về các pháp sinh 
khởi trong khoảnh khắc hiện tại để có thể hiểu hơn về 
cuộc sống trong chính giây phút này. Cũng giống như 
vị bà la môn, bằng việc nghiên cứu các pháp hiện tại, 
chúng ta hiểu thêm rằng, phát triển trí tuệ không làviệc 
thực hành theo thế này hay thế kia, làm điều này hay 
điều kia theo lời một vị thầy, mà là hiểu đúng các pháp 
hiện khởi, rằng đó chỉ là pháp mà thôi, không phải là 
ta, không phải là tự ngã, hay bất cứ con người nào cả. 


Pháp dàm tại Nha Trang, sảng ngày 06/04/2016 

Người hỏi: Xin Bà giải thích rõ hơn về Giới 
LuậtĐức Phật dạy cho các vị tu sỹ. 

Achaan Sujin: Chúng ta biết rằng bất kỳ từ nào 
được nghe thì đều chỉ tới thực tại. Như vậy, khi chúng 
ta nghe nói về Giới Luật, tiếng Pali là Vinaya, thì cần 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 135 


phải biết nó chỉ tới thực tại là thiện hay bắt thiện. Vậy, ý 
nghĩa của từ “Vinaya”- Giới Luật có nghĩa là gì? Là tận 
diệt phiền não - cho dù người đó là tu sỹ, tăng, ni, hay 
cư sỹ. Khi chưa từng được nghe về những gì Đức Phật 
dạy, chúng ta cho rằng mình đã biết rất nhiều, và không 
thể tưởng tượng được những lời dạy của Đức Phật thâm 
sâu đến thế nào. Mỗi lời dạy của Ngài đều là về sự thật 
ở khoảnh khắc này. Nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu 
một cách cẩn trọng. Hiểu về thực tại (pháp chân đề) 
có phải là Vinaya hay không? Bởi vì, hiểu về thực tại 
có thê tận diệt được phiền não, với hiểu biết đúng, với 
trí tuệ. Vậy, nếu chúng ta không biết “Giới Luật”, hay 
“Vinaya”có nghĩa là gì, chúng ta có thể cho răng mình 
đang nghiêm trì Giới Luật trong khi không phải như 
vậy. Vào thời của Đức Phật, khi mọi người nghe Đức 
Phật thuyết pháp, có người muốn gia nhập Tăng đoàn, 
và sống cuộc sống khác với cuộc sông của người cư 
sỹ. Cuộc sống của các vị tỳ kheo khác với đời sống của 
người cư sỹ, từ sáng tới tôi. Họ nghiêm trì Giới Luật đề 
tiêu trừ phiền não mà họ đã có khi là người cư sỹ. 


Vào thời Đức Phật còn tại thế, những người nghe 
Pháp bao gồm các vị xuất gia và cư sỹ tại gia, bởi vì 
mỗi người có những tích lũy khác nhau. Một số người 
đã giác ngộ khi nghe Pháp, mặc dù họ không xuất gia 
trở thành tỳ kheo. Rất nhiều người trong số họ đã giác 


136 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


ngộ và hiểu tích lũy của mình. Nếu chúng ta không hiểu 
Giáo lý mà chỉ muốn là người xuất gia thôi thì điều đó 
có đúng hay không? Bởi vì ý nghĩa của việc xuất gia 
không phải là chỉ muốn là người xuất gia. Cần phải hiểu 
rõ ràng những gì Đức Phật dạy. Những người ở thời 
Đức Phật biết rằng Giáo lý của Ngài là vô cùng khó để 
hiểu và tiếp nhận. Khi nghe lời dạy của Đức Phật, ta 
nhận ra rằng tích lũy vô minh nơi mình rất dày đặc. 


Trước khi đạt giác ngộ thành Đức Phật, Ngài đã là 
vị Đại Bồ Tát. Tất cả những ai quan tâm đến việc tìm 
hiểu sự thật đều là Bồ Tát. Như vậy, có ba mức độ của 
Bồ Tát tương ứng với những mức độ tích lũy khác nhau 
(1. Bồ tát phát nguyện trong tâm; 2. Bồ tát phát nguyện 
thành lời; 3. Bồ tát đã được thọ ký bởi một Đức Phật tại 
thế - VDH). Đức Bồ tát cần phải có quãng thời gian vô 
cùng dài để tích lũy các Ba la mật để đạt được giác ngộ 
thành Phật. Nhiều người ở thời Đức Phật, khi nghe Ngài 
giảng Pháp, đã hiểu rằng không thể đạt được giác ngộ 
ngay trong kiếp sống ây. Một số người nghe Đức Phật 
và chưa thể giác ngộ vào thời điểm ấy. Về sau, một số 
trong họ trở thành Đức Phật độc giác. Đề trở thành Đức 
Phật Độc Giác, cần phải có một thời g1an rất dài, nhưng 
không dài bằng thời gian cần thiết để trở thành một vị 
Phật Chánh Giác. Khi nghe Đức Phật giảng Pháp, bằng 
sự trung thực, một SỐ nØười hiểu rằng rất khó để phát 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 137 


triển hiểu biết về những thực tại hiện giờ, và cần quãng 
thời gian rất dài lâu để dần dần phát triển hiểu biết này, 
và họ được gọi là bậc Bồ tát Thanh văn. Đức Phật đã 
dạy về những gì mà Ngài đã giác ngộ. Đó chính xác là 
những gì xảy ra hôm nay và tại khoảnh khắc này. 


Vậy cần khoảng thời gian bao lâu để liễu ngộ cái 
thấy như nó là, cái nghe như nó là? Hiện giờ đang có cái 
thấy, ai biết được bản chất của cái thấy? Có dễ để liễu 
ngộ chân lý một cách nhanh chóng hay không? Răng 
cái thấy không phải là tự ngã, không phải là ai cả vì nó 
sinh khởi do duyên của nó, chỉ để thấy mà thôi. Chúng 
ta có thê nói rằng, chúng vừa mới sinh khởi đã diệt đi 
ngay lập tức. Đó chính là ý nghĩa của Thánh Đề thứ 
nhất - Khổ Đề mà Đức Phật đã thuyết giảng. Đó là sự 
thật về tất cả các thực tại là vô thường, nó luôn sinh và 
diệt suốt cả ngày, không ngừng nghỉ. Cái thấy của ngày 
hôm qua, hôm nay và của ngày mai đều sinh khởi do 
duyên của chúng. Hôm nay còn có cái thấy chừng nào 
còn có mắt, chưa bị mù. Không ai biết được vào lúc nào 
đó sẽ không còn có cái thấy nữa. Sự thật về khổ không 
phải chỉ là nghĩ về sự vô thường của thực tại mà thôi, 
mà là khoảnh khắc xuyên thấu bản chất của cái thấy 
ở ngay lúc này. Trước khi có cái thấy thì không có cái 
thấy, rồi có cái thấy và lại không có cái thấy nào cả. 
Điều này có nghĩa rằng cái thấy không thường hằng, 


138 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


nó là vô thường. Cái là vô thường, ngắn ngủi như vậy, 
liệu có đáng cho chúng ta muốn có hay không? Hay có 
đáng để ta dính mắc vào hay không? Hay để ta cho đó 
là “mình”, hay một “ai đó”hay không? 


Không dễ dàng đề rũ bỏ ý niệm về ngã, về một thực 
thể nào đó từ những gì đang xuất hiện. Chúng ta cần 
phải chân thật với thực tại hiện khởi trong khoảnh khắc 
này để bắt đầu hiểu rằng chính cái thấy thấy chứ không 
phải con người nào đó thấy. Cái thấy là vô thường và 
không thể được kiểm soát. Không phải chỉ cái thấy, 
mà tất cả các thực tại hiện giờ đều sinh khởi và diệt 
đi một cách hoàn toàn. Chúng sinh khởi do duyên và 
diệt đi mãi mãi. Cuộc sống phải là như vậy, bất kể với 
chúng sinh ở cõi nào, kiếp nào đi nữa. Dù là ở cõi thiên, 
cõi người, ngã quỷ hay địa ngục cũng là như vậy. Nếu 
không trực tiếp liễu ngộ bản chất của các thực tại hiện 
giờ như cái thấy, rằng đó không phải là ta, là tự ngã, thì 
không thê rũ bỏ được ý niệm về ngã cho rằng con người 
và vạn vật thực sự tồn tại. Kê cả trí tuệ hiểu được sự thật 
về vô ngã này cũng là do duyên sinh, nhờ được nghe và 
suy xét kỹ lưỡng về những gì được nghe, và rồi nó cũng 
diệt đi ngay tại khoảnh khắc này. Có một vài khoảnh 
khắc của hiểu biết, và rồi có một vài khoảnh khắc khác 
của vô minh cho sự nhận biết là ai đó, hay một cái gì 
đó như thông thường. Cần trung thực với khoảnh khắc 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 139 


của cái thấy để thây rằng, cái được thấy không phải là 
con người, hay một thứ gì cả, mà nó chỉ được thấy mà 
thôi. Sau khi cái thấy sinh và diệt thì cái gì tiếp nối? Có 
những khoảnh khắc khác nhau không được nhận biết, 
trước khi có thích hay không thích sinh khởi. 


Khi nói về nhân, ta không nhận ra rằng ngay hiện 
giờ đang có nhân, nhân không được nhận biết. Khi nói 
đến nhân, ta nghĩ đến rễ cây. Thông thường, không thể 
có cây nếu không có rễ. Như vậy, bất kỳ cái gì sinh và 
diệt đều có nhân (rễ) của nó. Và nhân thông thường 
nhất, làm duyên cho các pháp sinh khởi là vô minh. Sau 
khi cái thấy đã diệt đi rồi, có thể có cái hiểu rằng cái 
thấy không phải là ta, mà chỉ là thực tại sinh lên và diệt 
đi. Khi không có hiểu biết về bản chất của cái thấy, thì 
có thực tại là vô minh không hiểu cái đang xuất hiện. 
Thực tại không hiểu về bản chất những gì đang xuất 
hiện có phải là thiện hay không? Nó đối lập với tính 
chất của thực tại hiểu rõ bản chất những gì đang xuất 
hiện. Vô minh hay sĩ là nhân căn bản cho mọi bắt thiện. 
Và chừng nào nhân đó chưa được tận diệt, cái rễ đó 
chưa được búng đi thì vẫn còn duyên để tái sinh từ kiếp 
này sang kiếp khác. Có ai biết rằng, tại chính khoảnh 
khắc này, sau cái thấy đã có vô minh và dính mắc rồi 
hay không? Nếu không có cái thấy, làm sao có sự dính 
mắc với cái thấy suốt cả ngày? Chúng luôn không được 


140 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


nhận biết vì có sự chấp tưởng đó là một con người, một 
bông hoa, là những thứ khác nhau. 


Làm sao có thê ngăn chặn được tham? Nhiều 
người cố gắng ngăn chặn tham, nhưng nó đã sinh và 
diệt đi rồi. Không ai ngăn chặn được sân vì nó đã sinh 
và điệt đi rồi. Có ai có thể ngăn suy nghĩ của mình trong 
lúc này được hay không? Suy nghĩ do duyên sinh. Liệu 
chúng ta có thể lên kế hoạch cho suy nghĩ nghĩ theo 
cách này hay cách kia được hay không? Liệu bạn có 
thể hoán đổi suy nghĩ của mình cho người khác hay 
không? Không, bởi vì nó đã do duyên mà sinh ra và đã 
diệt đi rồi. 

Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ Giáo 
lý của Đức Phật, bởi vì có rất nhiều thứ mà chúng ta 
không thể biết nêu không được học từ trong Giáo lý của 
Ngài. Trí tuệ hiểu rõ lời dạy của Đức Phật cũng là Giới 
Luật, là Vinaya. Chúng ta không nên chỉ tuân theoGIới 
Luật mà không hiểu rõ đời sống của người xuất gia. Cư 
sỹ cũng nên đọc và tìm hiểu Giới Luật của vị tỳ kheo. 
Cư sỹ có thê thấy được những hành xử cao đẹp, phạm 
hạnh của vị xuất gia và học theo. Hành xử đúng Giới 
Luật qua thân và khẩu là rất thanh cao và đáng được tán 
thản. Khi thấy được sự cao đẹp của Giới Luật thì không 
cần phải ngồi đếm xem ta đã giữ được bao nhiêu giới. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 141 


Vì sao một người phải tính xem mình giữ được bao 
nhiêu giới, có phải là từ sự đính mắc vào bản thân mình 
hay không? Toản bộ Giáo lý của Đức Phật là để xả ly. 
Ngoài lời dạy của Đức Phật đều đem đến sự dính mắc. 
Và đó là sự khác biệt giữa Giáo lý mà bậc Giác ngộ 
thuyết giảng và những gì được thuyết giảng bởi những 
người không phải là Bậc giác ngộ. 


$arah: Trong bài Kinh Hôi Thối mà chúng ta đã đề 
cập đến trong phần đầu buổi Pháp đàm, ta có đọc rằng 
tà kiến làm duyên cho các loại pháp bất thiện. Ví dụ 
như khi ta khóc thương cho ai đó vì cho rằng đó là điều 
tốt đẹp, đáng quý. Nếu có hiểu biết sai lầm thì đễ dẫn 


đên những việc làm sai trái. 


Khi Đức Phật mới giác ngộ và bắt đầu hoằng pháp, 
có nhiều đệ tử đi theo Ngài và chưa có Giới Luật vì các 
vị đó đều là các bậc đã giác ngộ. Tuy nhiên, sau đó, số 
lượng đệ tử ngày một tăng lên, do sự khác biệt về mức 
độ hiểu biết khác nhau, nên Giới Luật được đề ra. Vậy 
những gì chúng ta được biết trong Giới Luật thực chất 
là mô tả về những bắt thiện pháp duyên bởi thiếu hiểu 
biết để có thể đưa tới giác ngộ. Chắng hạn, khi đang 
ăn mà có sự suy xét cần trọng và có sự từ ái với người 
khác thì ta sẽ ăn mà không tạo ra nhiều tiếng động, hay 
không liên tục đòi hỏi những thứ mà mình chưa có ở 


142 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


trong đĩa của mình. Do bởi vô minh và sự dính mắc, 
chúng ta thường đòi hỏi hay tìm kiếm những thứ mà 
mình chưa có, và điều này có thể tạo ra sự rắc rối và khó 
khăn cho người khác. Khi tôi đọc về Giới Luật trong 
Tạng Luật, tôi thấy rằng đó là những mô tả về thiện và 
bắt thiện trong khoảnh khắc hiện tại. Như Achaan Sujin 
đã nói, việc biết những gì sinh khởi trong khoảnh khắc 
hiện tại giúp ta biết được điều gì là phù hợp, làm thế 
nào đề sống một cách hòa thuận trong một cộng đồng. 
Chính nhờ sự phát triển hiểu biết mà ta có thể đọc Giới 
Luật và hiểu về những lời dạy trong đó, và không còn 
những hành vi sai trái như trộm cắp, phạm giới. Cuộc 
sống của người xuất gia là cuộc sống có thể theo được 
Giới Luật một cách dễ dàng và tự nhiên, không khó 
khăn, hiểu được giá trị của hiểu biết về những gì đang 
sinh khởi và hành xử của thiện pháp. 


Aechaan Sujin: Nếu ta không có đủ tích lũy đề theo 
và sống theo Giới Luật của người xuất gia, thì đời sống 
xuất gia có được dễ dàng thoải mái hay không? Chăng 
hạn theo G1ới Luật, vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo mi có được 
giữ tiền hay không? 


Người hỏi: Phật tử rất tâm huyết với vấn đề hoằng 
Pháp, liệu Phật tử có thể tham gia vào việc hoằng Pháp 
hay không? Nếu được thì bằng những phương thức 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 143 


nào? Người xuất gia có lễ lạy khi ba mẹ đã qua đời, và 
có được ăn đô cúng cho người đã quá cô không? 


Sarah: Chỉ với trí tuệ, chúng ta mới có thê chia sẻ 
với người khác hiểu biết ít ỏi của mình. Khi càng hiểu 
nhiều hơn về sự thật ở khoảnh khắc này, ta càng đễ tìm 
được cách thức đề chia sẻ với những người khác nếu họ 
quan tâm và trong những hoàn cảnh phù hợp. 


Jonothan: Đức Phật là người đầu tiên hoằng Pháp. 
Do mức độ trí tuệ lớn lao của mình, Ngài biết được ai là 
người có đủ căn cơ đề có thể lắng nghe lời thuyết giảng 
của Ngài. Và chắc chắn là Giáo Pháp chỉ được trân quý 
và tán thán bởi những người đã có mức độ hiểu biết 
nhất định. Đức Phật có đưa ra ví dụ về một người nông 
dân trước khi gieo trồng thì phải cày ruộng. Khi nào 
chuẩn bị cày bừa xong thửa ruộng, mới đến giai đoạn 
gieo hạt trên mảnh đất đó. Vì vậy, không phải là vấn đề 
nhiệt tình với việc chia sẻ Pháp mà phải tùy thuộc vào 
mức độ hiểu biết của mình. 


Achaan Sujin: Liên quan đến ý thứ hai của câu 
hỏi, các vị xuất gia không đánh lễ ai cả ngoài Tam bảo. 
Những người cư sỹ thì đảnh lễ các vị xuất gia, bởi vì 
những người xuất gia có mức độ tích lũy cao về giới 
đức và thanh tịnh, cũng như về trí tuệ để có thể tìm hiểu 
Giáo lý đưa đến giác ngộ. Khi đề cập tới việc đảnh lễ, là 


144 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


đảnh lễ đối tượng nào? Chính là những phẩm chất thiện 
và cao thượng. Mỗi khi chúng ta tỏ lòng tôn kính hay 
đánh lễai đó là bày tỏ lòng tôn kính những phẩm chất 
tốt đẹp nơi người đó. Các vị xuất gia có thể đảnh lễ các 
VỊ cao niên, cao hạ hơn mình vì đó là người đó có giới 
đức cao thượng. Những vị đã xuất gia trước cao hạ hơn, 
sống trong thời gian giữ Giới Luật được nhiều hơn thì 
được coI là có phẩm hạnh cao thượng hơn. 


Jonothan: Khi một vị xuất gia rời bỏ đời sống gia 
đình, vị ấy cũng đứt bỏ những thói quen và cách cư xử 
của đời sông gia đình, bao gồm cả cách chào hỏi thông 
thường hay cách hành xử thông thường khác, thay đổi 
những nội dung câu chuyện mà họ bàn về, thay đổi cách 
hành xử trong cuộc sống, và thay đổi cộng đồng mà 
họ sẽ sống cùng. Người xuất gia là những người theo 
những điều học để đưa tới giác ngộ. Vì vậy, họ chỉ tỏ 
lòng tôn kính tới những gì đáng được đảnh lễ nhất. Vị 
ấy có thê tôn trọng tất cả mọi người. Nhưng các vị ấy 
chỉ đảnh lễ hay tỏ lòng tôn kính tới Tam bảo và những 


VỊ cao niên, trưởng lão. 


Về ý thứ ba của câu hỏi, ta nên biết rằng theo truyền 
thống, các vị xuất gia sẽ đi khất thực đề nhận được thức 
ăn cho mình. Vị ấy sẽ chỉ thọ thực những gì được dâng 
cúng trong bình bát của mình, trừ khi vị ấy nhận được 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 145 


lời mời của thí chủ tới thọ thực tại gia. Khi vị ây được 
mời tới tư gia của một thí chủ, vị ấy cũng chỉ ăn những 
gì được cúng đường cho vị ấy, và sẽ không ăn ngoài bữa 
ăn chính đó. 


$arah: Với những người là phụ nữ thì tình thế có 
khác. Chúng ta không phải là tỳ kheo mi, cũng sẽ không 
trở thành tỳ kheo m1. Bởi vì ngày nay, theo Giáo lý của 
Đức Phật và Giới Luật thì không còn Ni đoàn nữa. 
Chúng ta có thể mặc bất kỳ y phục nào mà mình muốn, 
bất kỳ mầu sắc nào mình muốn, là trang phục thông 
thường của người xuất gia hay cư sỹ. Chúng ta có thê 
sống ở trong chùa như nhiều người ở đây đang sống, 
hay chúng ta có thể sống tại nhà của mình. Chúng ta có 
thể giữ ngũ giới, tám giới hay nhiều giới hơn nữa, tùy 
mong muốn. Chúng ta có thể đảnh lễ cha mẹ của mình, 


người cao niên cũng như tât cả mọi người. 


Ngày nay, những điều chúng ta vừa kê đến: Giới 
Luật tỳ kheo, đảnh lễ, thọ thực... chỉ còn áp dụng cho 
các vị tỳ kheo mà thôi. Đối với những người còn lại 
như chúng ta, chúng ta có thể sống cuộc sống bình 
thường theo tích lũy riêng của mình, phát triển hiểu 
biết và giữ được Giới Luật càng nhiều càng tốt trong 
khả năng của mình. Đối với những người đã thọ giới 
tỳ kheo, họ cần phải nghiêm trì tuân thủ Giới Luật ấy, 


146 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


như Achaan SuJin vừa đưa ra ví dụ. Chắng hạn, nếu 
ai đó không thể không giữ tiền thì người ấy không 
dễ dàng sống cuộc đời của vị tỳ kheo thực sự. Bởi 
vì nghiệp tạo ra nếu ta không sống và tuân thủ Giới 
Luật một cách nghiêm trì sẽ đưa tới hậu quả rất lớn. 
Nhưng với những người như chúng ta thì khác, chúng 
ta không phải là các tỳ kheo. 


Ở đây có ông Jonothan và ông Sundara là hai người 
trước đây đã từng xuất gia. Khi họ nhận ra rằng thời nay 
rất khó để có thể giữ được Giới Luật một cách hoàn 
toàn, họ đã quyết định hoàn tục. Tương tự như vậy với 
ông Sa - ngộp đây, ông đã từng là tỳ kheo trong 20 năm, 
nhưng cuối cùng đã quyết định hoàn tục và sống cuộc 
sống cư sĩ tại gia để có thê tôn trọng được Giới Luật. 
Chính vì vậy, ta cần phải rất trung thực với bản thân để 
biết được tích lũy của mình như thế nào, và cuộc sống 
nảo là phù hợp nhất đối với bản thân để phát triển hiểu 
biết. Và như Achaan Sujin đã nói, ở thời Đức Phật có 
những người xuất gia làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, và có 
những người vẫn sống cuộc đời của người cư sỹ nam, 
cư sỹ nữ, nhưng tất cả đều có thể giác ngộ. Vậy thì quan 
trọng là sống một cuộc sống phủ hợp với tích lũy của 
bản thân mỗi người. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 147 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sáng ngày 03/02/2016 


Người hỏi: Mỗi ngày vào cuỗi pháp đàm, chúng 
ta đều hồi hướng công đức. Con có hai băn khoăn: Thứ 
nhất, khi nghe Pháp và phát triển hiểu biết đúng, chúng 
ta sẽ có những phước thiện để hồi hướng cho người 
khác. Nhưng sau đó con lại băn khoăn về một điều 
đã được học là: quả của nghiệp của mỗi người thì chỉ 
người đó nhận mà thôi. Vậy làm thế nào mà có thê chia 
phước hồi hướng cho người khác khi mỗi người theo 
nghiệp riêng của họ? 


Jonothan: Việc chúng ta hồi hướng mỗi ngày, đôi 
khi người ta gọi là chia phước. Khi có một thiện pháp 
được tạo, những người có mặt chứng kiến việc thiện 
pháp đó có thể hoan hỷ với thiện pháp đó. Sự tùy hỷ 
với thiện pháp của người khác cũng là một loại thiện 
pháp. Đó là nói đến những người có mặt tại chỗ, nhưng 
có những chúng sinh ở cõi khác, nếu biết được thiện 
pháp được tạo, họ có thê tùy hỷ với thiện pháp đó như 
các chúng sinh tại nơi thiện pháp được tạo. Đề có được 
sự lợi lạc cho những chúng sinh như vậy, chúng ta có 
sự hồi hướng đến họ, tức là cho họ biết về thiện pháp 
mình làm, để tạo cơ hội cho họ có cơ hội tùy hỷ, đó là 
một loại thiện pháp khác. Nếu chúng sinh đó có thể tùy 
hỷ được với thiện pháp thì sự tùy hỷ đó sẽ sinh khởi. 


148 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Việc họ có hiện diện ở đó hay chứng kiến được thiện 
pháp hay không thì là quả của riêng mỗi người. Ví dụ 
có những người rất quan tâm đến Giáo Pháp, nhưng lại 
không có cơ hội có thể gặp được người chia sẻ chánh 
Pháp với họ. Việc gặp được người có thể chia sẻ Chánh 
Pháp với mình một cách phù hợp hay không phụ thuộc 
vào nghiệp đã tạo của mỗi người trong quá khứ. Đó là 
chỗ mà nghiệp quá khứ của mỗi người sẽ tác động vào 
sự việc đó. 


$arah: Một điểm quan trọng nữa là, đúng là ta 
không thê chia phước của mình cho người khác, tức là 
đem phước của mình cho người khác hay tạo nên quả 
của người khác. Thiện pháp của bản thân chúng ta sẽ 
trổ quả trong tương lai, còn với người có sự tùy hỷ với 
thiện pháp của ta, khoảnh khắc đó cũng là thiện pháp và 
nó cũng sẽ trổ quả tốt đẹp trong tương lai. Giống như 
khi chúng ta cúng đường các chư tăng rồi nói với bạn bè 
rằng mình đã làm phước thiện đó, người bạn của chúng 
ta có thể sẽ tùy hỷ với thiện pháp mà chúng ta đã tạo. 
Như vậy, thiện pháp mà ta tạo sẽ trổ quả riêng của nó. 
Với người tùy hỷ với thiện pháp của ta, thiện pháp đó 
cũng trô quả riêng của nó. Kji fa nói tới hồi hướng hay 
chia phước với người khác, về bản chất đó chỉ là cho 
họ cơ hội tùy hỷ với phước thiện. Hồi hướng là một hình 
thức của bố thí vì khi đó có sự cho đi 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 149 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 04/04/2016 


Vị sự: Khi suy nghĩ bất thiện chưa phát sinh ra 
hành động và lời nói thì chưa có năng lực cho quả. Đối 
với tâm thiện hợp trí mà chưa phát ra hành động và 
lời nói thì có năng lực cho quả. Như vậy trong trường 
hợp của 10 phước thiện, có tùy hỷ phước và hồi hướng 
phước, trong trường hợp nào thì tùy hỷ phước và hồi 
hướng phước được gọi là nghiệp thiện và năng lực cho 
quả? Xin quý vị hãy giải thích thêm. 


$arah: Chúng ta biết rằng 10 thiện nghiệp cũng 
có thê được xếp làm ba nhóm. Nói về nhóm bố thí: khi 
ta cho đi một thứ gì đó thì được gọi là bồ thí. Đôi khi 
ta không có cơ hội để tự mình tạo thiện nghiệp nhưng 
biết rằng những người bạn của ta đang tạo thiện nghiệp, 
ta hoan hỷ hay tùy hỷ với phước thiện mà bạn đã làm, 
đó là một hình thức phước thiện khác. Đó là trường 
hợp xảy ra khi ta nói câu “xin tùy hỷ phước thiện hay 
“anumodana!”với những người khác. 


Chúng ta cũng biết rằng có một hình thức bố thí 
khác nữa, chắng hạn khi ta làm được một việc tốt và 
muốn chia sẻ phước thiện đó, ta nói cho người khác 
biết để mọi người có thể tùy hỷ với phước thiện của ta. 
Ta không biết được chính xác khi nào nó sẽ cấu thành 
nghiệp đạo, và sẽ cho quả. Rất khó để biết bởi có rất 


150 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


nhiều duyên khác nhau hiện diện trong đó, và chúng ta 
không có năng lực để biết hết tất cả những duyên ấy. 
Nhưng khi ta cố tìm những ranh giới mong manh để 
biết được chính xác ở khoảnh khắc nào thì có nghiệp 
đạo (có thê đưa đến quả), thực chất ta đang dính mắc, 
thay cho việc chỉ đơn thuần hoan hỷ với thiện pháp đó 
mà thôi. Khi ta quá bận tâm liệu một việc tốt nào đó có 
cho quả hay không, thì khi đó cũng là một dạng dính 
mắc thay cho việc đơn thuần nhận biết cái đang hiện 
hữu ở khoảnh khắc đó. Nhưng có điều ta có thể chắc 
chăn, tất cả các thiện nghiệp đều cho quả ở thời điểm 
phủ hợp, dù sớm hay muộn. Điều quan trọng là suy xét 
rằng những việc thiện đã làm đó không phải là của tôi 
và không có gì đáng dính mắc vào. 


Vị sư: Như vậy việc tùy hý và hồi hướng phải được 
thể hiện qua thân và khẩu thì mới có năng lực cho quả? 


$arah: Với những gì mà tôi được biết, trong Kinh 
điển có nói rằng để một việc bồ thí được hoàn mãn phải 
có người bố thí, vật bố thí và người nhận bồ thí. Như 
vậy trong trường hợp của hồi hướng, khi hồi hướng 
ta không thể biết được có những ai nhận được sự hồi 
hướng đó hay không, cho nên rất khó để nói một cách 
chính xác. Tuy nhiên trong trường hợp mà chúng ta tùy 
hỷ thì có thể nói rằng đó là một phước thiện. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 151 


V† sự: Trong trường hợp của tâm hợp trí sinh khởi 
mà chưa phát ra hành động và lời nói thì có năng lực 
cho quả hay không? Nếu nói như vậy về tâm siêu thế 
thì Sư còn có thê hiểu đôi chút. Nhưng nói về tâm thiện 
hợp trí hiệp thế thì sư còn nhiều mơ hồ. Xin quý vị cho 


ví dụ cụ thể? 


Aechaan Sujin: Chúng ta biết rằng có ba loại nghiệp 
là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, trong ba loại 
đó thì tâm hợp trí thuộc về ý nghiệp, nên nó có thể cho 
quả. Trong ngày có rất nhiều duyên cho bất thiện pháp 
sinh khởi, vì thế thiện pháp không dễ sinh khởi chút 
nào. Ở khoảnh khắc hiểu được Giáo Pháp, hiểu thực tại 
thì mức độ thiện pháp này lớn mạnh hơn thông thường 
rất nhiều. Cần có thời gian để trí tuệ có thể được phát 
triển, dù chỉ để hiểu đúng một từ thôi. Vì vậy mức độ 
thiện pháp có được ở khoảnh khắc tâm hiểu được Giáo 
Pháp mạnh hơn rất nhiều so với những khoảnh khắc của 
bồ thí hay trì giới, chính vì vậy nó có năng lực tạo quả. 
Một số người bố thí một cách đễ dàng nhưng lại không 
có đủ tín tâm và không có đủ tích lũy đề hiểu. Vì vậy tín 
tâm cùng hiểu biết để nghe Giáo lý mạnh hơn các loại 
thiện pháp khác. Bản thân bố thí cũng có năng lực cho 
quả, vì vậy hiểu biết đúng hay trí tuệ, thứ là loại thiện 


pháp ở mức độ cao hơn cũng phải có năng lực cho quả. 


152 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Chúng ta không biết được thức tái tục bắt đầu cuộc 
sống này của mình có đi kèm với trí hay không. Tuy 
nhiên nếu ta có những khoảnh khắc hiểu biết bây giờ 
thì chứng tỏ rằng từ quá khứ đã phải có tích lũy thói 
quen có sự quan tâm, nghe và hiểu Giáo Pháp. Trong 
tất cả các thực tại hữu vi thì trí tuệ là pháp tối thắng 
nhất, bởi vì trí tuệ có thể hiểu được sự thật về bất cứ cái 
gì xuất hiện, từng chút một, cho đến khi nó có thê hiểu 
được pháp hiện khởi đúng như những gì đã được tìm 
hiểu trong Giáo lý. Khi tâm sinh khởi và diệt đi và thức 
tướng này được kinh nghiệm rõ ràng, chứng tỏ trí tuệ 
đang có mặt. Tất cả những lời dạy của Đức Phật sẽ càng 
trở nên rõ hơn, rõ hơn khi trí tuệ phát triển. Chăng hạn 
khi ta được hỏi cái gì được xúc chạm? Câu trả lời là gì 
đây? Câu trả lời là, đó là pháp, nó chỉ có tính cứng mà 
thôi, nó không là gì cả. Khi từng đặc tính được biết một 
cách rõ ràng, không là ai cả thì chứng tỏ trí tuệ đang có 
ở đó. 


Các bạn hãy nhắm mắt lại, có thân hay không? Hay 
chỉ có đối tượng xuất hiện là đối tượng của trí tuệ, của 
hiểu biết? Nếu ta nhắm mắt lại và vẫn có ý niệm nhớ 
rằng đây là tay, đây là chân của tôi, khi đó ý niệm về 
ngã vẫn còn đó. Trí tuệ phát triển để nhớ tưởng sai lầm 
về ngã dần dần được tận diệt, một cách rất từ từ, từng 
chút một mà thôi. Trí tuệ không thể hiểu được rõ ngay 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 153 


lập tức nhưng bởi những điều đó là sự thật, dần dân trí 
tuệ sẽ lớn mạnh và có thê kinh nghiệm được trực tiếp sự 
thật ấy khi có đủ duyên. Những lời dạy khác của Giáo 
lý cũng trở nên rõ ràng hơn, từng chút một. Đó là một 
mức độ hiểu biết khác được làm duyên từ hiểu biết ở 
mức độ tư duy. 


$arah: Đức Phật có nói răng nếu đem so tất cả sự 
bồ thí và những thiện pháp vĩ đại mà ngài Cấp Cô Độc 
đã làm với một khoảnh khắc hiểu bản chất vô thuờng 
của pháp thì khoảnh khắc ấy vẫn quý báu hơn. Như vậy 
một khoảnh khắc của hiểu biết đúng quý giá hơn mọi 
khoảnh khắc của bồ thí mà ta có thể tạo trong cuộc đời. 
Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng, nó không được biểu 
hiện ra ngoài qua thân và khẩu, và không ai có thể biết 
được trừ trí tuệ, nó biết và nó ở đó. Vì vậy đừng đánh 
giá thấp giá trị của hiểu biết về sự thật trong khoảnh 
khắc này. Đó là mức độ thiện pháp cao quý nhất, mặc 
dù đúng là chỉ có tâm đạo mới là tâm có thể cho quả 
ngay lập tức mà ta gọi đó là tâm quả (magøga cItta). Với 
trường hợp của những nghiệp đạo khác, ta không có 
cách nào biết được lúc nào nó cho quả và ở đâu. Sẽ thật 
vô ích khi ta cố tìm kiếm câu trả lời cho điều ấy. Nhưng 
bây giờ đang có cơ hội để tìm hiểu những thực tại khác 
nhau trong cuộc sống, và đó cũng là cơ hội để cho trí 
tuệ sinh khởi và phát triển. 


154 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Pháp dàm tại Nha Trang, sáng ngày 05⁄04/2016 


Người hỏi: Thưa Achaan Sujin, xin Bà cho biết 
thiền quán tâm từ là như thế nào ạ? 


Achaan Sujin: Trước khi nói về quán tâm từ, hay 
thiền tâm từ, chúng ta cần phải hiểu rất rõ từng từ ở 
trong đó. Tâm từ là gì? Thiền hay quán là gì? 


Chúng ta đang ở trong căn phòng này, có rất nhiều 
cơ hội để bày tỏ sự thân thiện, giúp đỡ lẫn với nhau, 
có những người bị ốm và có những người khác thì hỏi 
thăm, cho thuốc lẫn nhau. Thông thường trong ngày 
chúng ta dành rất nhiều thời gian để nghĩ đến nhu cầu 
của bản thân và nghĩ về bản thân mình. Khi chúng ta 
nghĩ về bản thân mình, về những nhu cầu của mình và 
tìm cách thỏa mãn những nhu cầu ấy, thường là không 
có tâm từ mà là sự dính mắc. Tâm từ trái ngược VỚI Sự 
dính mắc, nó là quan tâm thực sự đến nhu cầu của nØUỜI 
khác và là sự mong muốn những gì tốt đẹp đến cho họ. 
Khi ta quan tâm tới những người khác, muốn họ được 
thoải mái dễ chịu, muốn cho họ hiểu được Pháp, hay 
giúp họ qua những khó khăn thì khi đó có tâm từ sinh 
khởi. Tuy nhiên cũng phải rất cân thận, vì khi chúng 
ta chăm sóc những người thân, con cái, cha mẹ, hay 
những người bạn cụ thể nào đó thì sự quan tâm đó có 
thể rất dễ lẫn với sự dính mắc. Như vậy tâm từ có đặc 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 155 


tính là từ ái, tử tế và nó hướng tới tất cả mọi người chứ 
không phải chỉ hướng tới một số người cụ thể. 


Có khi ta nghĩ đến tâm từ và muốn trở thành một 
người có nhiều tâm từ. Nhưng khi ta nghĩ và muốn 
mình là một người từ ái thì ở khoảnh khắc đó không 
có tâm từ thực sự, mà thay vào đó lại là sự dính mắc 
vào bản thân mình. Như vậy phát triển tâm từ không có 
nghĩa là đi đến một nơi riêng biệt nào đó, nhắm mắt lại 
và cố găng đạt đến một trạng thải cụ thể. Sự phát triển 
tâm từ thực sự, đó chính là việc từ ái, thân thiện giúp 
đỡ mọi người khi có cơ hội và hiểu biết dần hơn về đặc 
tính của tâm khi nó sinh khởi, để hiểu hơn tính chất của 
từ (metta hay adosa). Khi hiểu rõ hơn rằng đặc tính của 
tâm từ hoàn toàn khác biệt với tâm ái, dần dần từ tâm 
sẽ được phát triển. Đó mới chính là sự phát triển tâm 
tùthực sự, mà ta gọi là metta bhaãvana. Như vậy, mefa 
bhãvanä là việc phát triển hiểu biết về bản chất của tâm 
từ ở những khoảnh khắc thông thường của cuộc sống. 
Tâm từ cũng là một pháp, nó sinh khởi và diệt đi ngay 
lập tức, chứ không tổn tại kéo dài. Chính vì vậy không 
nên dính mắc vào tâm từ. Bởi nếu chúng ta không hiểu 
tính chất phù du của nó thì sẽ có dính mắc vào nó, và 
như vậy sẽ không thê có nhiều từ tâm hơn. 


156 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Pháp dàm tại Nha Trang, chiều ngày 02/04/2016 


Người hỏi: Khi có thêm tích lũy hiểu biết thì sẽ 
bớt cơ hội cho vô minh. Vậy nó có tương tự với nghiệp 
thiện và nghiệp bắt thiện chưa sinh khởi, rằng khi có 
thêm tích lũy cho nghiệp thiện thì sẽ bớt cơ hội cho quả 
bất thiện sinh khởi? 


$arah: Chúng ta có thể nói một cách đơn giản là 
ở khoảnh khắc có thiện pháp thì sẽ không có bất thiện 
pháp. Ở khoảnh khắc có sự từ ái thì sẽ không có sự dính 
mắc. Ở khoảnh khắc có sự quảng đại nghĩ đến sự an vui 
của người khác, khi đó không nghĩ đến bản thân. Và ở 
khoảnh khắc của hiểu biết thì không có vô minh. 


Jonothan: Có nhiều duyên cho thiện pháp hay 
bất thiện pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ, 
và không có cách nào dự đoán khoảnh khắc tiếp theo 
cái gì sẽ sinh khởi. Nhưng nếu hiện giờ có nhiều thiện 
pháp sinh khởi thì sẽ có cơ hội cho nhiều thiện pháp 
sinh khởi hơn trong tương lai, nhưng đó là ta nói một 
cách rất chung chung mà thôi. Hoàn cảnh có thể thay 
đổi, và có thể ta sẽ rơi vào bối cảnh có duyên cho bất 
thiện pháp sinh khởi. Bởi vậy điều tốt nhất là hiểu đúng 
về bản chất của khoảnh khắc hiện giờ và hiểu được cái 
đang xuất hiện là thiện hay bất thiện. Ở khoảnh khắc 
này, nêu có thiện pháp sinh khởi thì tính chất của thiện 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 157 


pháp đó có thể là đối tượng của trí tuệ. Và cũng như 
vậy, khi tâm là bất thiện thì tính chất của tâm khi ấy 
cũng có thể được hiểu. Điều quan trọng là hiểu được 
bản chất của khoảnh khắc hiện tại. 


Sarah: Chúng ta cần sựchân thật đề biết được cái 
sinh khởi hiện giờ là thiện hay bất thiện. Ví dụ như tôi 
gọi điện cho mẹ tôi mỗi ngày vì bà đang sống ở Anh, 
và dường như đó là một thiện pháp vì có khoảnh khắc 
của việc quan tâm thật sự đến sự an vui & sức khỏe 
của bà. Tuy nhiên cũng có nhiều khoảnh khắc của dính 
mắc nghĩ rằng “đây là mẹ của tôi”, đính mắc mong cho 
mẹ mình được vui vẻ, dễ chịu, thoải mái. Nhưng, như 
chúng ta đã nói, cảm giác dễ chịu cũng như khó chịu thì 
đều vô thường, luôn thay đổi và không tồn tại lâu, nó 
sinh khởi và diệt đi. Và mong muốn người kia mãi vui 
vẻ là sự dính mắc, nó khác với sự từ ái thật sự, quan tâm 
mong muốn điều tốt đẹp cho người ấy. Khi mẹ của tôi 
nói là tay của bả ấy đau thì tôi cảm thấy buồn ngay lập 
tức, nhưng sự cảm thấy thương xót đó khác với tâm bi. 
Khi có lòng bi mẫn thì sẽ có mối thương cảm thật sự với 
người đó nhưng không có trạng thái buồn khổ. Tất cả 
những khoảnh khắc khác nhau đó cũng giống như bây 
giờ, có những khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, có 
suy nghĩ về mẹ của mình đang ở trong nhà dưỡng lão ở 
Anh... Tất cả đều là những suy nghĩ khác nhau. Suy nghĩ 


158 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


có thể tưởng tượng răng ở nơi đó giờ này không biết mẹ 
mình đang như thế nào, giống như bây giờ chúng ta 
đang vẽ một bức tranh trong tâm vậy. Sự thật là, cho dù 
chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nảo đi nữa thì những 
gì thật sự diễn ra chỉ là những khoảnh khắc của thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, suy nghĩ về 
những ảo mộng khác nhau. Khi có thêm hiểu biết về các 
thực tại chân đề trong cuộc sống, không phải chúng ta 
không còn muốn quan tâm giúp đỡ những người bà con 
thân thuộc của mình. Nhưng khi có thêm hiểu biết thì sẽ 
có thêm sự chân thật ở khoảnh khắc này, chúng ta sẽ bớt 
lầm tưởng cái vốn bất thiện là thiện pháp, và sẽ càng 
ngày càng hiểu thêm rằng tất cả những gì diễn ra trong 
cuộc sống chỉ là các pháp mà thôi, không phải là tự ngã, 
linh hồn nào cả. Chính vì vậy Giáo lý của Đức Phật là 


liêu thuôc hữu hiệu nhât cho mọi vân đê của cuộc sông. 


Pháp dàm tại Nha Trang, sáng ngày 03/04/2016 


Sarah: Có nhiều người cho rằng trước hết mình 
phải học làm những điều tốt bằng cách giữ giới, sau khi 
đã làm tốt những việc đó thì sẽ phát triển được định tâm 
và có trí tuệ đề hiểu được bản chất của các pháp. Vẫn đề 
năm ở chỗ họ cho rằng họ có thể kiểm soát được hành 
vi của mình, nhưng thực tế những khoảnh khắc của 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 159 


thiện pháp hay bắt thiện pháp sinh khởi do duyên tương 
ứng của chúng, và không có một tự ngã nào có thê kiếm 
soát được những thứ đó. Hơn nữa, cách hình dung như 
vậy đi ngược với lộ trình thực tế, bởi vì trước hết cần 
có cái hiểu cuộc sống là gì ở mỗi khoảnh khắc thì mới 
thấy được khoảnh khắc nảo là thiện, khoảnh khắc nào là 
bắt thiện trong cuộc sống hằng ngày. Chính điều đó mới 
làm tăng thêm thiện pháp và suy giảm bắt thiện pháp, 
bởi lẽ hành động của ta tùy thuộc vào tâm và phẩm chất 
của tâm ở mỗi khoảnh khắc. Chăng hạn như, nếu ta 
không biết được sự khác biệt giữa từ và ái (từ là thiện 
pháp và ái là sự đính mắc), ta không biết được khi giúp 
đỡ cha mẹ mình thì loại tâm nào xuất hiện, cái nào là từ, 
cái nào là ái? Nếu không có hiểu biết rõ ràng thì luôn 
có sự lẫn lộn giữa thiện và bất thiện. Chỉ có vị thánh Dự 
Lưu đã tận diệt được tà kiến về ngã, hoàn toàn tận diệt 
xu hướng phạm vào ngũ giới và không còn phạm vào 
ngũ giới (sát sinh, trộm cướp, tà dâm...) nữa. 


Dù chúng ta nói về đề tài nào đi nữa thì phải luôn 
luôn quay về với khoảnh khắc hiện tại, bởi vì khoảnh 
khắc hiện tại là cái duy nhất hiện diện và có thể được 
hiểu. Vì lẽ đó chúng ta dành nhiều thời gian để nói về 
cái thấy, cái nghe, và suy nghĩ ở khoảnh khắc này, bởi 
đó là những thực tại trong cuộc sống. Hiểu biết nhiều 
hơn về khoảnh khắc hiện tại giúp ta có hiểu biết sâu sắc 


160 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


hơn rằng bất cứ cái gì diễn ra trong cuộc sống này đều 
diễn ra bởi những duyên tương ứng của nó, đó là một 
tiến trình rỗng không, không có một tự ngã nào, một 
con người nào kiểm soát. 


Có người nói rằng hãy để mọi thứ tự nhiên hay để 
mọi thực tại tự diễn ra, tuy nhiên ý niệm về ngã dính 
mắc rất sâu dày khiến họ có suy nghĩ rằng “mình ”sẽ 
phải áp dụng hay “mình”phải để các pháp diễn ra một 
cách tự nhiên... Rút cục thì ý niệm về mình vẫn nằm ở 
phía sau và thúc đây suy nghĩ theo hướng như vậy. Khi 
chúng ta được nghe Pháp nhiều hơn về những gì là thực 
ở khoảnh khắc này - như cái thấy và đối tượng thị giác 
- là những pháp sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên, 
không có ai ở đó, không có ai để can thiệp vào, thì hiểu 
biết sẽ dần được phát triển và bớt đi dần ý niệm về một 
“con người”áp dụng, cố làm điều này hay cố làm điều 
kia để khiến các pháp đi theo một hướng nào đó. 


Chương VIII: Ngũ giới - Thập thiện 161 


Chương IX: 
Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 
và Văn tuệ - Tư tuệ - Tu tuệ 


Pháp đàm tại Hội An, sáng ngày 21/05/2014 


Người hỏi: Kính thưa Achaan Sujin, Bà nhắn mạnh 
tầm quan trọng của Pháp học, và Bà có nói Pháp học 
phải là hiểu biết vững chắc, về mặt tư duy, đặc tính của 
từng thực tại một. Con muốn được biết là Đức Phật đã 
định nghĩa như thế nào là đặc tính của thực tại, và trong 
tiếng Pali thì đặc tính của thực tại là gì? Con chưa từng 
được (nghe) Achaan Sujinnói về tiếng Pali của từ “đặc 
tính thực tại”. 


Achaan Sujin: Trong tiêng Pali, từ “nhãn thức”là 
cakkhuvinnana. Dù chúng ta dùng ngôn ngữ nào ổi 
chăng nữa, thì nó cũng chỉ đến một thực tại. Bạn có 
đang tìm hiểu pháp không? Pháp là gì? Hiện giờ có 
pháp không? Nếu bạn biết hiện giờ có pháp thì dù bất 
cứ ở đâu, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể biết rằng hiện 


giờ có sự nghiên cứu pháp hay không. Chăng hạn như 
cái thấy, hiện giờ có cái thấy không? Nó có thực không? 
Đức Phật dạy cái gì về nó? 


Người hỏi: Đức Phật dạy cái thấy sinh khởi do 
duyên và là vô ngã. 

Achaan Sujin: Liệu điều đó được kinh nghiệm 
trực tiếp chưa? 


Người hỏi: Chưa ạ. 


Achaan Sujim: Bạn có chắc chắn rằng, mặc dù nó 
chưa được kinh nghiệm trực tiếp nhưng thực sự nó phải 
sinh và diệt hay không? Chỉ tin thôi hay sao? Bởi vì 
không phải lúc nào cũng có cái thấy, ở khoảnh khắc 
của nghe không thể có thấy. Chúng ta có thể suy xét, 
tư duy rằng khoảnh khắc của cái thấy phải diệt đi thì 
mới có khoảnh khắc của cái nghe, nhưng chúng ta chưa 
trực tiếp kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta học để 
dần biết rõ hơn Đức Phật, người đã giảng cho chúng 
ta những sự thật thật vi tế. Đừng để tham thúc đây bạn 
tìm một cách nào đó để kinh nghiệm ngay lập tức sự 
sinh diệt của các thực tại. Nó phải là sự phát triển hiểu 
biết từ việc nghe và không quên lãng. Bạn biết đây là 
gì không? 


Người hỏi: Đôi tượng thị giác. 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 163 


Achaan Sujïn: Từ bây giờ không còn gì khác ngoài 
đối tượng thị giác thôi, đúng không? 


Người hỏi: Con luôn hiểu là có đối tượng thị giác 


trước, tiếp theo là suy nghĩ. 


Aechaan Sujin: Nếu bạn luôn nhớ được điều đó thì 


điều đó rất là tốt. Tại sao điều đó không bị quên? 


Người hỏi: Thực ra là con được nghe, nhắc nhở 
thường xuyên về thực tại nên có sự hướng tâm một cách 


tự nhiên. 


Achaan Sujin: Làm thế nào để được nhắc nhở 
thường xuyên? 


Người hỏi: Thì phải gần gũi, nghe những người có 


hiêu sâu sắc về điêu này. 


Aechaan Sujin: Cần phải nghe đi nghe lại, chỉ nghe 


vào buổi sáng thôi có đủ không? 
Người hỏi: Chưa ạ. 


Achaan SHjIH: Tất cả mọi thứ đều do duyên sinh, 
kể cả sự lãng quên cũng vậy. Ngay cả khi bạn nói rằng, 
đây là đối tượng thị giác thì lúc đó ngay lập tức đã có ý 
niệm biết đây là ai rồi, vì điều đó đã được tích lũy từ vô 


lượng kiếp. Thực chất, sở dĩ điều ấy xảy ra là do những 


164 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


màu sắc khác nhau tạo nên ý niệm vênhững hình khôi 
khác nhau, và từ đó ý niệm về cái này hay cái kia được 
hình thành. 


Sẽ rất hạnh phúc nếu tất cả các đệ tử của Đức Phật 
có thể nói: đây chỉ là đối tượng thị giác và điều đó đúng 
thật là vậy. Tôi nghĩ rằng từ giờ trở đi sẽ có những 
khoảnh khắc trong tâm bạn khởi lên ý nghĩ: “đây chỉ 
là đối tượng thị giác mà thôi”. Nó có xuất hiện nhiều 
lần hay không tùy thuộc vào duyên. Nóđược duyên bởi 
việc đã được nghe và hiểu, dù chỉ ở mức độ tư duy, sự 
thật của mỗi khoảnh khắc đó là vô thường, sinh rồi diệt, 
và biết rằng không nên quên lãng việc ấy, đó chính là 
duyên cho những khoảnh khắc nhớ lại điều đó. 


Chúng ta đi đến nhiều nơi đẹp đẽ chỉ để quên đi mà 
thôi. Kê cả những nơi dễ chịu như thế này, cũng chỉ để 
quên đi mà thôi. Còn hiểu biết chỉ có thể phát triển khi 
chúng ta không quên lãng và thường xuyên suy xét về 
thực tại. Trong một ngày, liệu ta có biết bao nhiêu lần 
sự thật này bị quên lãng? Bởi có rất nhiều kinh nghiệm 
khác nhau và tích lũy của vô minh thì rất nhiều, luôn 
luôn có mặt. Chính vì vậy, chân thật cũng được coi là 


một ba la mật. 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 165 


Pháp đàm tại Huế, chiều ngày 24/05/2014 


Người hỏi: Cá nhân con hoàn toàn đồng ý với 
những lời dạy của Achaan Sujin. Nhưng một số người 
bạn của con thì cho rằng như vậy thì chỉ là tích lũy hiểu 
biết lý thuyết. Vậy xin Bà hãy giải thích rõ hơn về tiễn 
trình của việc nghe và suy xét về thực tại, về quá trình 
để hiểu biết kinh nghiệm trực tiếp cái thấy của thực tại, 
về vô thường, khổ và vô ngã? 


Achaan Sujin: Chánh niệm là gì? Bạn nghĩ gì về 
chánh niệm? 


Người hỏi: Trước khi được nghe Achaan SuJnm, 
con được nghe các thiền sư nói đó là sự hay biết, nhưng 
họ cũng nói chánh niệm có các mức độ khác nhau. Sự 
hay biết trong cuộc sống bình thường là chánh niệm ở 
mức độ thấp. Ở mức độ cao hơn thì nó là chánh niệm 
trong Bát Chánh Đạo. Con nghĩ có thể là do cách dùng 
ngôn từ. 

Achaan Sujin: Bạn nói rằng bạn đã nghe những 
vị thầy khác, đúng không? Thế còn những lời của Đức 
Phật thì sao? 


Người hỏi: Nêu xét dưới góc độ hiệu biệt của Đức 
Phật, là trí tuệ hiêu biệt vê vô ngã. Khi Ngài nói đên 
chánh niệm thì lúc đó không còn có các khái niệm và 


166 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


các câu chuyện mà chỉ nói về thực tại, thì chánh niệm 
chỉ có thể là sai và nó là một tâm sở. 

Achaan Sujin: Tại khoảnh khắc của tâm thiện 
khi đó có chánh niệm không? 

Người hỏi: Có chánh niệm ạ. 

Achaan Sujin: Vậy loại chánh niệm ở khoảnh 
khắc của thiện tâm bình thường có phải là loại chánh 
niệm hay biết đặc tính của thực tại hay không? 


Người hỏi: Không ạ. 

Achaan SHJin: Ở khoảnh khắc bồ thí thực sự, do 
mong muốn tốt đẹp cho người khác thì cái gì bố thí? Có 
phải là “bạn”bố thí không? 

Người hỏi: Đó là tâm sở vô tham ạ. 

Achaan Sujin: Bạn tự biết điều ấy hay sao? 

Người hỏi: Con được nghe Achaan SuJm nói 
như vậy. 

Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc đang lắng nghe 
Giáo lý như thế này, có hiểu biết về đặc tính của tâm sở 
vô tham hay không? 

Người hỏi: Bắt đầu có sự chú tâm và suy xét vào 


điêu này ạ. 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 167 


Aechaan Sujin: Làm thế nào để bắt đầu có được cái 
hiểu trực tiếp về thực tại vô tham, cái là sự xả ly, không 
dính mắc? Ở khoảnh khắc của thiện tâm, có ít nhất 19 
tâm sở tịnh hảo cùng sinh khởi với tâm ấy. Vậy tâm sở 
nào trong số đó được hiểu một cách trực tiếp, TÕ ràng 
rằng đó không phải là đặc tính của các tâm sở khác? 
Khi có kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại đó thì được 
gọi pháp hành - pa/i2a/iï, nhưng nó không cùng ý nghĩa 
với cái mà người ta vẫn cho là thực hành. 


Có ba mức độ hiểu biết Giáo lý của Đức Phật: mức 
độ thứ nhất là nghe, suy xét, nghiên cứu về các thực tại 
để hiểu chúng là vô ngã. Khi cho rằng thực hành là một 
ai đó, một người nào đó tiễn hành, thì đó là “tôi tập 
trung vào một đối tượng nào đó được lựa chọn, với sự 
mong cầu và dính mắc vào đối tượng đó. Nhưng liệu ai 
sẽ đạt được gì khi bắt đầu như vậy? Cái đạt được vẫn là 
“tôi”mà thôi? Khi ấy không có sự xả ly với đối tượng và 
với thực tại đó, mà chỉ là ý niệm về ngã. Hiện giờ đang 
có sự dính mắc với cái được thấy mà không hề được 
nhận biết. Hiện giờ đối tượng thị giác đang sinh và diệt 
rất nhanh, cái còn lại chỉ là tướng của những gì đã sinh 
và diệt. Do nhiều tướng tiếp nối nhau mà ta có ý niệm 
về cái gì đó tồn tại kéo dài. Với sự vô minh về bản chất 
của thực tại đang sinh và diệt, luôn luôn có ý niệm về 
một ai đó, hay một cái gì đó, hay “tôi”. Cái thấy sinh 


168 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


khởi do duyên. Nhưng ai biết được điều đó? Hiện giờ 
ai đang thây? Một cách trung thực thì ziđang thấy đây? 


Người dịch: “Chúng ta”thẫy. 
Achaan Sujin: Vậy thì đúng hay sa1? 
Người dịch: SaI ạ. 


Achaan Sujin: Đức Phật có nói rằng đó là một 
con người, một tự ngã thấy hay không? Tất cả những 
khoảnh khắc thấy cái gì đó xuất hiện thì chỉ là một yếu 
tố có tính chất thấy. Nó thấy và nó diệt ngay lập tức, nó 
không kéo dài, đó là Tứ Thánh Đề thứ nhất - Khổ đế. 
Sau khi cái thấy đã diệt đi, những màu khác nhau tạo 
duyên cho ý niệm về những người khác nhau, về những 
thứ khác nhau và chấp vào đó là thực, sự chấp thủ vàoý 
niệm đó chính là cái mà ta gọi là “ngã kiến”. Nếu chỉ 
có cái thấy mà không có suy nghĩ về những màu sắc 
và hình dạng khác nhau, sẽ không có ý niệm về những 
cái bàn, cái chai hay cái ly, và đó là lời dạy của Đức 
Phật. Nếu có cái hiểu ở ngay khoảnh khắc này, nó sẽ 
làm duyên cho một khoảnh khắc hiểu biết khác và dần 
dần sẽ làm duyên cho khoảnh khắc kinh nghiệm trực 
tiếp thực tại. Khi có khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp 
thì là mức độ thứ hai mà ta gọi làpháp hành, patipafii. 
Dường như tất cả mọi người đều muốn ngay lập tức 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 169 


kinh nghiệm trực tiếp thực tại, ngay lúc này đây. Nhưng 
chừng nào vẫn còn sự dính mắc thì sẽ không thể có sự 
xả ly với việc cho những gì được kinh nghiệm là cái gì 
đó, hay là ai đó. 


Vậy làm thế nào đề có được khoảnh khắc của pháp 
hành đây? Pháp hành là khoảnh khắc của sự sinh khởi 
của sưmna - saíi (chánh niệm), một pháp được tạo 
duyên bởi hiểu biết vững chắc ở mức độ tư duy. Cái là 
đối tượng của cái thấy hiện giờ là một thực tại khác với 
tất cả các thực tại khác. Nó là một yếu tố (giới - dhãtu), 
nó có đặc tính riêng biệt mà không ai có thể thay đối. 
Liệu ta có thê biến cái được thấy hiện giờ thành một thứ 
khác hay không? Cái thấy thì không phải là suy nghĩ 
về cái được thấy, đúng không? Nếu không hiểu biết rõ 
rằng cái thấy không phải là suy nghĩ về cái được thấy, 
sẽ không thể nào có được khoảnh khắc của pháp hành, 
tức kinh nghiệm trực tiếp điều đó. Như vậy nghĩa của 
từ “pháp hành”không phải như sự “thực hành”mà ta 
thường nghe. Ba mức độ của phát triển tuệ giác: pháp 
học - pháp hành - pháp thành đều liên quan đến nhau. 
Nếu không có hiểu biết vững vàng ở mức độ tư duy về 
các thực tại đang xuất hiện, không thể có duyên cho 
chánh niệm (samna - safi) sinh khởi và hay biết trực 
tiếp thực tại để giúp trí tuệ cùng với các chi khác của 
Bát Chánh Đạo có thể hiểu được đối tượng đó một cách 


170 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


rõ ràng. Đa phần mọi người nghĩ rằng đối tượng sẽ trở 
nên rõ ràng hơn, nhưng hiểu biết về đối tượng đó thì sao 
nào? Khi ta nói rằng bất cứ khi nào có chánh niệm thì 
đối tượng xuất hiện rõ ràng, có bao nhiêu khoảnh khắc 
các bạn xúc chạm trong một ngày? Và cái gì xuất hiện 
ở khoảnh khắc của sự xúc chạm? Chỉ là đặc tính cứng 
xuất hiện mà thôi, hay đã ngay lập tức có ý niệm về một 
“cái gì đó”rồi? Khi có xúc chạm và có ý nghĩ “đây là cái 
chai”, thì chứng tỏđặc tính cứng không xuất hiện một 


cách rõ ràng như nó là. 


Không ai có thể làm thay đổi đặc tính “được 
thấy ”?của đối tượng thị giác. Ngay sau khoảnh khắc có 
cái thấy, bắt đầu có hình và dạng xuất hiện. Liệu chúng 
ta đã có thể nói rằng đối tượng thị giác xuất hiện một 
cách rõ ràng, tức là không có một ai trong đó hay chưa? 
Xuất hiện với tính chất “chỉ là một thực tại có thể được 
thấy mà thôi? Chỉ khoảnh khắc thực sự hiểu được điều 
đó thì mới là øz/iaí¡, từthường được dịch là “thực 
hành”. Thực chất, patipatti là sự phát triển của hiểu biết 
ở mức độ trực tiếp. Nó phải rất tự nhiên, giống như bây 
giờ đây, không kèm theo ý niệm “tôi đang thực hành”. 
Ở khoảnh khắc có ý nghĩ “mình đang thực hành”, khi 
đó có ý niệm về một cái tôi, và nó không tự nhiên như 
bây giờ. 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 171 


Vậy làm thế nào có thể đến được khoảnh khắc của 
giác ngộ, hiểu được các thực tại như chúng là, giống 
như những gì mà Đức Phật đã dạy? Chúng ta là ai và 
Đắng Giác ngộ là ai? Chúng ta rất gần với Ngài hay 
chúng ta còn rất xa với Ngài? Như giữa bầu trời và mặt 
đất vậy. Hãy cứ suy xét từng từ, một cách kỹ lưỡng. 
Những lời dạy sai trái sẽ làm tôn hại Giáo lý của Đức 
Phật. Và một ngày nào đó, Giáo lý của Đức Phật sẽ 
không còn được hiểu đúng nữa. 


Gần đây, trong dịp ngày lễ Phật đản, tôi có được 
phỏng vấn trên truyền hình của Thái Lan, và người ta 
có nói rằng đất nước Thái Lan là một đất nước Phật 
giáo. Nhưng nói chính xác hơn, đó là đất nước của 
những người là Phật tử nhưng lại không thực sự nghiên 
cứu Giáo lý của Đức Phật. Nếu như vậy thì là đúng hay 
sai đây? Đừng chỉ nhận danh hiệu, mà không nghiên 
cứu và hiểu biết thực sự về Giáo lý của Ngài. Ta sẽ có 
thê thấy được đâu là Giáo lý thực sự của Đức Phật và 
đâu không phải là Giáo lý thực sự của Đức Phật, bởi vì 
những gì mà Đức Phật dạy luôn luôn là những gì xuất 
hiện trong khoảnh khắc hiện giờ và là thực tại. Tất cả 
các kinh nghiệm quá khứ đã qua. Những gì sẽ xuất hiện 
trong tương lai vẫn chưa có duyên để sinh khởi. Vậy 
cái gì là sự thực và làm sao sự thực có thê được biết 
đây? Chỉ có thể ở khoảnh khắc mà nó xuất hiện, ngay 


172 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


bây giờ. Tìm hiểu Giáo lý của Đức Phậtkhông phải chỉ 
là đọc thật nhiều sách và nghiên cứu thật nhiều từ, mà 
bắt đầu với cái hiểu rằng những gì là thực chính là cái 
mà Đức Phật gọi là pháp (đhammatrong tiếng Pali). Khi 
thuyết giảng, Ngài đã sử dụng tiếng Ma kiệt đà, là ngôn 
ngữ thông dụng ở vùng Ngài cư ngụ thời đó. Mỗi người 
ở thời điểm đó đều có thê hiểu được những gì Ngài dạy 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. 


Hiểu về những thực tại đang xuất hiện, ta có thể 
hiểu được những gì mà Đức Phật dạy, chăng hạn như Tứ 
Thánh Đé, I§ giới, hay 12 xứ. .. Hiểu biết đúng phải bắt 
đầu ngay bây giờ. Bằng việc bắt đầu hiểu về các thực tại 
sinh khởi là vô ngã. Vậy chúng là gì, theo nghĩa tuyệt 
đối? Nếu không có Giáo lý thì trong cuộc sống sẽ luôn 


rz 
Ax;  $€€ 323. 66 739. 66 


là ý niệm “tôi thấy”, “tôi nghe”, “tôi vui”, “tôi buồn”v. 
v.... Nhưng nếu những thực tại ấy không sinh khởi thì 
cái gọi là “tôiï”nằm ở đâu? Ai biết được rằng cái thấy chỉ 
là thấy, không có ai trong đó? Cái thấy sinh và diệt, nó 
không tồn tại mãi. Nó ở đâu trước khi nó sinh ra và sau 
khi nó diệt đi? Chỉ có vô minh không hiểu được thực tại 
mới cho rằng những gì xuất hiện là ta và của ta. Có gì 
thuộc về bạn hay không? Bạn có sở hữu gì không? Tại 
sao? Ta không sở hữu cả thân mà chúng ta vẫn cho là của 
ta. Khi tâm không còn sinh khởi nữa thì thân cũng chăng 
làm được gì cả. Bởi vì thân chỉ là sắc, bản thân nó không 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 173 


kinh nghiệm gì cả. Vậy cái gì thuộc về bạn? Mọi thứ đều 
sinh và diệt. Nhưng với vô minh, ta dính mắc vào tướng 
đểlại bởi sự sinh diệt đó. Dường như lúc nào cũng có 
cái thấy, nhưng thực chất cái thấy sinh và diệt trong mỗi 
khoảnh khắc. Có cái thấy ở khoảnh khắc của cái nghe 
không? Chúng ta học để biết rằng tâm sinh khởi kinh 
nghiệm một đối tượng ở một khoảnh khắc và rồi diệt 
đi. Ta biết những gì về cái đang kinh nghiệm hiện giờ, 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác? Chúng ta chỉ 
đề ý đến cái được kinh nghiệm. Khi tâm sinh khởi kinh 
nghiệm nó, không có suy nghĩ về đặc tính của cái sinh 
khởi để kinh nghiệm. Ở khoảnh khắc của cái thấy, ta coi 
cái được thấy là một cái gì đó. Thế còn thực tại sinh khởi 
đề thấy và rồi diệt đi ngay thì sao? Hiện giờ không có ai 
thực hành cả, nhưng liệu có thể có một chút hiểu biết từ 
việc nghe này? Khi thực sự có niềm tin rằng cái duy nhất 
có thể được hiểu là những gì đang xuất hiện hiện giờ thì 
không có thời gian đề suy nghĩ “tôi sẽ thực hành”. Nếu 
“thực hành ”là “làm gì đó”thì thực hành không phải là 
hiểu biết. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sáng ngày 01/01/2015 


Jonothan: Như Achaan SuJnn đã nói, pháp học chính 
là hiểu biết đúng về các pháp “đang sinh khởi ”trong 


174 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


khoảnh khắc hiện tại. Nêu không biết về các pháp mà 
Đức Phật đã thuyết giảng, sẽ không thể bắt đầu phát 
triển hiểu biết về các pháp ấy. Điểm mẫu chốt ở đây là, 
hiểu biết đúng không đến từ việc đi theo một cách thực 
hành hay một kỹ thuật cụ thể nào đó, mà tới từ việc 
nhận biết và hiểu đúng bản chất của các pháp sinh khởi 
trong khoảnh khắc hiện tại. Tính chất của chúng là gì? 


Tôi muốn nói thêm một chút về phương pháp thực 
hành “ngồi thoải mái tự nhiên rồi chỉ đơn thuần ghi 
nhận những gì xuất hiện qua sáu căn”. Achaan Sujinđã 
nói rằng, có thể chúng ta không nhận ra mục tiêu sâu 
kín bị che giấu khi thực hành theo một cách cụ thê. Tôi 
nghĩ rằng có một giả định chung nằm sau tất cả các ý 
định thực hành, đó là: tập trung vào một số thực tại cụ 
thể sẽ làm cho hiểu biết về các thực tại đó tăng trưởng. 
Nhưng giả định đó đã bỏ qua hoặc không biết được 
rằng, trên thực tế chỉ có duy nhất một thực tại là trí tuệ 
là thứ có khả năng hiểu đúng bản chất của các pháp. 
Chỉ có trí tuệmới thực sự tiếp cận và chú ý đến thực tại. 
Khi cố tập trung hay cô chú ý đến các thực tại, thực chất 
cái ta chú ý tới lại không phải là các pháp chân đề đang 


sinh khởi, mà chính là/ niệm của chúng ta vê chúng 


Achaan Sujin: Tôi nghĩ rằng cách duy nhất thấy 


được môi liên hệ giữa saccañana(tu~Ệệ học Tứ Thánh 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 175 


Đô) và pháp học (pariyari) chính là khoảnh khắc này. 
Khi hiểu biết ở mức độ lý thuyết còn yếu ớt, nó chưa 
thể được gọi là saccafñana. Saccañana không có nghĩa 
là chỉ đơn thuần nghe về Giáo lý, mà phải có niềm tin 
chắc chắn vào những gì đã được nghe. Hiện giờ cái thấy 
có diệt không? Có niềm tin chắc chắn vào điều ấy hay 
không? Liệu đó chỉ là cái hiểu ở mức độ ngôn từ, hay 


là niêm tin chăc chăn mà có thê được gọi là saccañana? 


Nếu không có sự tin tưởng chắc chắn, tức là không 
có saccañäna, hay hiểu biết vững vàng về các pháp hiện 
khởi, nó sẽ dẫn ta tới sự tìm kiếm một nơi chốn nào đó, 
hay một kỹ thuật cụ thê, thay cho việc tìm hiểu cái đang 
xuất hiện. Sự thiếu vững vàng ấy sẽ không thể dẫn tới 
mức độ của hiểu biết mà ta gọi là pháp hành(patipati). 
Tương ứng với “pháp hành”là “/uệ hiểu phận sự Tứ 
Thánh Để (kiccañãna). Ý nghĩa thực sự của từ pháp 
hành không có nghĩa là “một ai đây làm sự thực hành 
nào đấy”. Ý nghĩa thực sự của pháp hành là những 
khoảnh khắc chánh niệm cùng trí tuệsinh khởi, tiệm 
cán với đặc tính của thực tại hiện khởi. Khi đó sẽ có 
trí tuệhiêu được rõ sự khác biệt giữa khoảnh khắc có 
chánh niệm và khoảnh khắc không có chánh niệm, chứ 
không có một cái “tôi”nào đó đang làm điều gì đó. Ở 
khoảnh khắc ấy tính chất của chánh niệm cũng xuất 


hiện rõ ràng, cũng có hiệu biệt rõ răng việc hay biệt 


176 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


về một thực tại nào đó được thực hiện bởi một thực 
tại - một pháp, chứ không phải một con người. Khi đó 
sẽ thấy TÕ rằng không có một con người nào có thể lựa 
chọn đối tượng cho chánh niệm và trí tuệ. Chính vì vậy, 
nếu không có saccañãna thì không thê có kiccañãna hay 
nói cách khác nếu không có pháp học thì sẽ không thể 
có pháp hành. 


Đây chính là cách thức đề xả ly, buông bỏ với những 
gì xuất hiện, nhưng dần dần từng chút một. Con đường 
này là vô cùng vi tế, vô cùng khó khăn bởi vì nó luôn 
luôn phải đi kèm với hiểu biết về vô ngã. Con đường 
đó phải hoàn toàn cách ly với “ông chủ lớn”, đó là tâm 
tham. Thamluôn dẫn ta đi con đường sai, con đường phi 
đạo. Chẳng hạn, một người hỏi đơn giản như: “liệu có 
nên đi đến trường thiền hay không? ”Cũng cần phải có 
trí tuệđề biết rõ mục đích đi đến đó để làm gì. Về mặt 
bản chất, đó không phải là quyết định của một người 
nào cả, mà chỉ là quyết định của trí tuệhay quyết định 
của vô minh. Tham và vô minh thì luôn muốn /m cái 
gì đó cho bản thân, còn trí tuệ thì hiểu cái đang xuất 
hiện. Cái đang sinh và diệt hiện giờ không chờ đợi ai 
hiểu chúng. Chỉ có hiểu biết đã được phát triển mới có 
thể tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi và hay biết 
thực tại. Khi đó dần dần sẽ học được răng, đó chính là 
sự phát triển của trí tuệ, bởi tự thân nó chứ không phải 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 177 


bởi một “con người”. Nếu không có chánh kiến hay 
hiểu biết đúng, sẽ không có con đường Bát Chánh Đạo, 
không thể có cách nào để hiểu được từng thực tại một. 


Jonothan: Ý niệm thực hành thường tới từ việc 
không biết rằng trước tiên cần phải có hiểu biết rõ ràng 
về ý nghĩa của chánh niệm và trí tuệ. Khi ấy người ta 
cho rằng, thay cho phải có saccañãna trước thì cần phải 
thực hành trước, tức là phải có kjccañana trước. Mục 
tiêu của việc hành thiền ở thời Đức Phật là gì? 


Người hỏi: Mục tiêu hành thiền ở thời Đức Phật là 
để phát triển thiện tâm, tâm sở tịnh hảo, để làm duyên 
cho hiểu biết sinh khởi, đề biết được tột cùng là không 
có ai cả, để biết được các pháp sinh khởi. 

Aechaan Sujin: Phát triển thiện tâm không được 
thực hiện bởi “tự ngã”mà bởi chính hiểu biết về thiện 
tâm. Nếu có một hiểu biết rất vững vàng rằng, tất cả 
các pháp là vô ngã, thì đó là con đường an toàn. Bởi 
chihiễu biết đúng mới có thể đảm nhận chức năng xả 
Iy, để không còn dính mắc vào những thứ xuất hiện như 


con người và cảnh vật. 

Sarah: Tôi chỉ muôn nói thêm răng, khi có một hiêu 
biêt vững vàng hay saccañäna có được từ việc nghiên 
cứu Giáo lý, ta sẽ không cô “điêu đình ”các tình huông 


178 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


khác nhau. Ở đây, “điều đình”có nghĩa là suy nghĩrằng 
“khi nào có thời gian hơn, bớt bận bịu hơn thì mình sẽ 
có thêm khả năng dành thời gian cho phát triển hiểu 
biết”. Hoặc suy nghĩïrằng, “nếu bây giờ ta đi đến một 
ngôi chùa hay nơi yên tĩnh thì sẽ có thêm thiện pháp 
hay hiểu biết”. Ta cũng sẽ không nghĩ rằng “mặc dù biết 
phát triển hiểu biết không phải là tập trung vào những 
đối tượng nào đó, nhưng nếu như mình có thể ngồi một 
cách thoải mái, cứ để tự nhiên hay biết thì khi đó sẽ có 
chánh niệm tăng trưởng”. Trong mỗi trường hợp vừa kế 
trên, ta có xu hướng nghĩ rằng có một thời điểm khác, 
một hoàn cảnh khác phủ hợp hơn với sự phát triển hiểu 
biết, như vậy ta luôn quên mất khoảnh khắc hiện tại, xa 
rời khoảnh khắc hiện tại. Ta quên rằng luôn luôn có các 
thực tại như thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, bắt kế ta 
đang ở tư thế nào, đi, đứng hay nằm, hay ở đâu. 


Điều đó chỉ ra rằng ta chưa có niềm tin rằng thực 
tại hiện giờ có thể được biết và có thê được hiểu đúng 
bởi trí tuệ. Ta có thể cho rằng, mình không có giới cắm 
thủ khi cố gắng thực hành, nhưng thực chất bất cứ khi 
nào có ý niệm thực hành theo cách này hay cách khác, 
có găng tập trung vào cái này hay cái kia, khi đó đã có 
giới cắm thủrồi. Ngay hiện giờ, trong lúc chúng ta đang 
nghe về cái thấy và đối tượng thị giác, nếu có sinh khởi 


ÿ muôn cô năm băit xem cải tháy là gì, đôi tượng thị giác 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 179 


là gì, thì đã có giới cấm thủ ở đó rồi. Bởi vì khi đó vẫn 
là ý niệm về ngã cố gắng hay biết, cố gắng hiểu biết. 
Saccañãna là niềm tin rất vững vàng về những gì sinh 
khởi hiện giờ, các pháp hiện giờ đều sinh khởi do duyên 
mà không phải do ai kiếm soát. Như Achaan Sujin đã 
nói, những gì sinh và diệt hiện giờ không đợi ai hay biết 
chúng. Ta có thể nghĩ bây giờ mình sẽ có gắng nắm bắt 
được đối tượng thị giác, nhưng đổi tượng thị giác thì 
đã diệt đi rồi, nó không thê chờ đợi ai nắm bắt nó. Như 
vậy, vô ngã có nghĩa là không có một sự cố ý bởi một 
chủ thể nào, chứ không phải là “bây giờ hiểu rằng mọi 
thứ là tự nhiên và “ta ”sẽphi nhận những gì sinh khởi. ” 


Con đường phát triển tuệ giác là vô cùng vi tế, vì 
thế chúng ta cần phải nghe rất nhiều về các thực tại 
đang sinh khởi hiện giờ. Nghe đi nghe lại thì có thể hiểu 
rằng không có một con người nào, một “tự ngã”nào 
có thể làm được điều đó. Đây chính là con đường duy 
nhất, con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã dạy, 
con đường đó được thực hiện không phải bởi một người 
nào, không thuộc sự kiểm soát của con người nào. Như 
Achaan Sujincùng ông Jonothan vừa nói, nếu không có 
hiểu biết kiên cố và vững vàng răng, tất cả các pháp là 
vô ngã thì sẽ không đủ sức mạnh đề có thê làm duyên 
cho trí tuệcùng với chánh niệm “kinh nghiệm trực 


tiếp ”thực tại khi chúng xuất hiện. Như vậy, sẽ không 


180 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


có kiccañana nêu không có saccañana làm tiên đê, cũng 
như không có pháp hành nêu không có pháp học làm 
tiên đê. Không thê có con đường tắt. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sáng ngày 02/01/2016 


Người hỏi: Ö Việt nam, có hai phương hướng phát 
triển việc tu học: một nhóm là học đầy đủ Giáo lý Tiểu, 
Trung, Cao của bộ Vô Tỷ Pháp, một nhóm thì cho rằng 
không cần học Giáo lý, chỉ cần thực hành theo sự hướng 
dẫn của một vị sư. Trong hai hướng đó, phương hướng 


nào sẽ cho kêt quả nhiêu hơn? 


Sarah: Tôi không ủng hộ cả hai nhóm mà bạn vừa 
nói. Bởi vì khi nói tới học một cách hệ thống, trường lớp 
là nói đến học Giáo Pháp theo một cách sách vở, nắm 
bắt các con số và ghi nhớ những thuật ngữ,... Một số 
người có thê học hệ thống và nhớ rõ các phần trong Tam 
Tạng, nhưng hiểu biết từ những gì họ tiếp nhận thì như 
thế nào? Có người có thê học thuộc lòng một cuốn sách 
về y học, về kỹ thuật... thì cũng có thể học thuộc lòng 
cuốn Vi Diệu Pháp, nhưng cái hiểu hiện giờ về cái thấy 
thì sao? Ta có thê được coi là một học giả lỗi lạc hay một 
bậc thầy về Vi Diệu Pháp, nhưng nếu không có cái hiểu 
về cái gọi là cuộc sống tại chính khoảnh khắc này thì 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 181 


những kiến thức kia sẽ là không hữu ích. Như Achaan 
Sujin đã nói, chúng ta cần suy xét mỗi từ một cách kỹ 
lưỡng, chăng hạn như từ “moha”(si). Mặc dù chúng ta 
có thể nghe thuyết giảng về các pháp khác nhau, nhưng 
nếu ở khoảnh khắc đó không có sự suy xét về pháp đang 
có mặthiện giờ, nêu không phải là khoảnh khắc của bố 
thí, trì giới thì sẽ là khoảnh khắc của si, như nó đang 
hiện diện xen kẽ ngay lúc này đây. Ta cũng có thể đọc 
sách và biết răng có hai loại tâm căn si, biết tên gọi của 
nó, rồi cố năm bắt xem tâm căn si là tâm nào, tất cả 
những cái đó đều là những khoảnh khắc có sỉ hiện diện. 


Vừa rồi bà Nina có nói, chúng ta có thể có ý nghĩ 
cô năm bắt cái thấy, có nắm bắt đối tượng thị giác, như 
vậy ngay cả khi ta tham dự pháp đàm này, do thúc đây 
của mong muốn đạt kết quả, chúng ta sẽ có những nỗ 
lực sai lầm. Khi Achaan Sujin đề cập đến Pháp học, tìm 
hiểu Giáo lý, Bà không nói đến việc tìm hiểu một cách 
hệ thống, trường lớp về Giáo lý. Ở đây, cái mà Achaan 
Sujin nói đến là việc lắng nghe và suy xét Giáo lý một 
cách cần thận về những gì được nói tới, về những gì 
đang xuất hiện hiện giờ. Mẫu chốt không phải là tìm 
hiểu được bao nhiêu chỉ tiết trong Giáo lý, hay khoảng 
thời gian mà ta dành cho việc tìm hiểu như vậy nhiều 
chừng nào, mà là mức độ hiểu biết đúng về pháp xuất 
hiện trong cuộc sống. Điều đó tùy thuộc vào việc có 


182 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


được những khoảnh khắc sống một mình, độc cư với 
pháp, hay thay cho điều đó lại vẫn có ý niệm “tôi đang 
ngồi trong pháp đàm và đang nghe cô Sarah”. 


Đối với nhóm thứ hai, cho rằng không cần tìm hiểu 
Giáo lý, chỉ nghe vị thầy hướng dẫn phương pháp thực 
hành và theophương pháp thực hành đó. Vậy ở đây câu 
hỏi đặt ra là: Liệu mình có nên làm theo điều người 
khác bảo mình làm hay không? Chẳng hạn, nếu ai đó 
bảo chúng ta hãy đi chậm để có thể hiểu thêm về các 
pháp hay hãy chú tâm vào hơi thở để có thê hiểu pháp, 
điều đó có hợp lý không? Ta có thể đặt câu hỏi: 4¡ là 
người nghe những hướng dẫn, z¡ là người theo phương 
pháp, z¡ là người thực hành? Ở những khoảnh khắc đó, 
có sự hiểu biết nào về các pháp là vô ngã, không nằm 
trong sự kiểm soát của ai cả hay không? Hay khi đó có ý 
niệm “ôi muốn làm điều này, /ôi muốn làm điều kia, /ồi 
muốn đạt được kết quả và /ôi sẽ theo phương pháp như 
thế này”. Khi ta chỉ đơn thuần học một cách hệ thống 
và sách vở, hay đơn thuần đi theo những lời hướng dẫn 
để đạt một kết quả, thì đăng sau đó đều là ý niệm về 
ngã muốn đạt điều này, điều kia, để đi tới kết quả nào 
đó. Vừa rồi, chúng ta đã nghe về hai nhóm nhân: nhóm 
nhân bắt thiện và nhóm nhân thiện. Ta có thê thấy rằng 
dù bất cứ hoàn cảnh nào, đù đang tham dự pháp đàm, 
theo hướng dẫn nào đó hay đang đọc sách.... thì đều 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 183 


có thê có khoảnh khăc hiện diện của những nhân mà 
chúng ta đang nói đên: có khoảnh khắc của vô minh, có 
khoảnh khăc hiêu biệt vê pháp hiện khởi. 


Người hỏi: Như vậy chúng ta có nên học Giáo Pháp 
của Đức Phật không? Nếu không học Pháp của Đức 
Phật thì làm sao ta biết được về những kinh nghiệm mà 


chúng ta đang có hiện giờ? 


Sarah: Học Giáo Pháp của Đức Phật theo ý bạn là 


như thê nào? 


Người hỏi: Học rõ về những trạng thái phát sinh 
lên của các pháp. Ví dụ trạng thái của tham, trạng thái 
của sân hay trạng thái của thiện, để mình nhận biết nó. 


Có như thế thì mới biết làm thế nào để tu tập. 


Nina: Câu hỏi “làm như thế nào? ”chứng tỏta đang 
bị thúc đây bởi vô minh và dính mắc vào kết quả. Thật 
hữu ích khi được Achaan SuJin nhắc nhở rằng “động cơ 
nào nằm đẳng sau câu hỏi “làm như thế nào?”. Tôi rất 
trân quý điều ông Jonothan nói rằng “Chúng ta có thể 
thấy rằng rất ít hiểu biết sinh khởicòn vô minh thì sinh 
khởi thường xuyên”. Câu hỏi “làm như thế nào”không 
phải là của riêng ai, bởi trong chúng ta đều có rất nhiều 
vô minh và bất thiện. Tuy nhiên lời nhắc nhở thì có thể 
giúp chúng ta thấy được sự thật ở khoảnh khắc đó. Tôi 


184 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thấy rằng Achaan Sujin thường đặt câu hỏi: “điều gì 
thúc đây chúng ta đặt câu hỏi này? ”Đôi khi chúng ta 
đặt một câu hỏivà chỉ mong muốn có được câu trả lời 
thắng vào câu hỏicủa mình mà không thấy rằng, thật 
hữu ích khi có thê thấy được động cơ câu hỏimình đặt 
ra là do tham, do dính mắc vào ý niệm về ngã, hay điều 
gì khác đằngsau đó. Chúng ta cũng có thể tự hỏi mình 
khi đang đặt câu hỏi “liệu nên theo phương án một hay 
phương án hai”chăng hạn, mình có nhận biết được pháp 
do duyên sinh hiện hữu hay không? 


Người hỏi: Con hiểu ý Bà nói là nếu học nhiều mà 
không đem ra ứng dụng trong đời sống tu tập thì chỉ 
giống như thư viện thôi. Vậy con hỏi thêm, Bà đang 
giảng Pháp và những người đang nghe dưới này có phải 
là đang học không? 


Jonofhan: Quay trở lại với câu hỏiban đầu của bạn 
về hai đường lối. Theo tôi, chúng ta không nên coi đó 
là hai thứ riêng biệt, Bởi vì ý nghĩa thực sự của từ “tìm 
hiểu hay “nghiên cứu” trong bối cảnh này chính là “hiểu 
đúng”. Nếu chúng ta nghiên cứu Giáo Pháp không với 
mục tiêu là đề có thể hiểu đúng hơn về khoảnh khắc 
hiện tại thì việc nghiên cứu đó sẽ trở nên vô dụng. Khi 
chúng ta tìm hiểu, lắng nghe, đàm thoại về Giáo Pháp 


với mục tiêu đê hiệu về hiện tại, và tât cả những gì bàn 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 185 


tới đều liên quan tới giây phút hiện tại, thì điều đó có 
thể là duyên để hiểu về pháp hiện khởi. Khi hiểu biết 
không phải làmức độ hiểu biết tư duymà là hiểu biết 
trực tiếp về thực tại, đó chính là pháp hành. 


Ở thời Đức Phật cũng như bây giờ, việc tìm hiểu 
Giáo lý không phải là trước hết học rồi sau đó đem ra 
hành, mà là khi nghe Giáo lý thì có mức độ hiểu biết 
nào về khoảnh khắc hiện tại sinh khởi. Đó chính là lý 
do mà ở thời Đức Phật, khi Ngài thuyết giảng về các 
pháp chân đế, các xứ, các uân, các căn, đã có duyên 
cho sự sinh khởi của hiểu biết trực tiếp, thậm chí là giác 
ngộ ở những người nghe. Điều đó sở dĩ xảy ra không 
phải vì đầu tiên họ thực hành và rồi giác ngộ mà là vì 
họ nghe và hiểu đúng về những gì được nghe tới mức 
độ giác ngộ. Đương nhiên sở dĩ có những người lắng 
nghe Đức Phậtvà giác ngộ ngay lập tức là bởi họ đã 
có một mức độ tích lũy tuệ giác đủ để khi nghe Đức 
Phật thuyết giảng, họ có thê ngay lập tức hiểu lời thuyết 
pháp rất ngăn đó, và giác ngộ. Về phía mình, chúng ta 
cần thấy được rõ mức độ tích lũy hiểu biết hạn chếcủa 
mình và biết rằng chúng ta cần nghe rất nhiều để hiểu 
thêm nhiều chỉ tiết, khía cạnh về pháp hơn nữa đề phát 
triển hiểu biết lớn dần hơn. Chúng ta cũng có thê thấy 
được răng, cái chúng ta cần nghe ở giai đoạn này là về 
các thực tại hiện giờ có thể được hiểu, thay cho việc 


186 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


đi quá sâu vào những chi tiệt về các pháp mà chúng ta 
không có cơ hội đê hiêu chúng, vì chúng không xuât 


hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 


Người hỏi: Trong Kinh Đức Phật có nói, nêu chư 
tỳ khưu không tụng đọc Giáo lý thì Giáo lý sẽ bị cấu ué. 


Vậy Bà nghĩ sao vê điêu này? 


Sarah: Khi nói đến tụng đọc hay truyền tụng, là 
nói với hiểu biết hay không với hiểu biết? Chẳng hạn 
chúng ta có thể tụng bài kinh Pa]i mà hoàn toàn không 
có hiểu biết đúng về bài kinh đó, như vậy không có sự 


gìn giữ Giáo lý ở trong đó, nếu không có hiểu biết. 


Người hỏi: Ý tôi là cả hai, vừa có sự truyền tụng và 


vừa có cả sự hiệu biết. 


Jonothan: Vừa rồi cô Sarah nói “Bản chất của việc 
gìn giữ Giáo lý là việc gìn giữ hiểu biết đúng ngôn từ 
màĐức Phật dạy”. Như vậy kể cả khi có ngôn từ mà 
không có hiểu biết đúng thì khi đó cũng không còn 
Giáo lý của Đức Phật nữa. 


Người hỏi: Như vậy là Chư tăng có nên nghiên cứu 
Tam Tạng Kinh điển để truyền bá, như cho câu hỏi “để 
có sự duy trì Giáo pháp này hay không? ”Con vẫn chưa 


hiêu rõ vê cách mà Bà dạy về lời giảng của Đức Phật? 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 187 


Sarah: Câu hỏicủa bạnbao hàm từ“nên”hay “không 
nên”. Tất cả tùy thuộc vào khoảnh khắc mở cuốn sách: 
chăng hạn, liệu có cái hiểu rằng đó là do những duyên 
khác nhau, hay là có một cái ngã làm việc đó 


Người hỏi: Đó là do các duyên khác nhau. 


Sarah: Bạn có nói đến các duyên, một trong những 
duyên đó là tích lũy khác nhau của mỗi người. Chúng 
ta ở đây có những tích lũy rất khác nhau, có người có 
tích lũy tìm hiểu chi tiết về Giáo lý như bạn, nhưng 
có người khác lại có tích lũy là chỉ nghe và suy xét 
về những gì được nghe. Có một số người, mặc dù họ 
không đọc những cuốn sách như Đồ Pháp Tụ, nhưng có 
tích lũy lắng nghe và suy xét rất cân thận về những gì 
được nghe. Vì vậy, sự phát triển hiểu biết đúng của họ 
về khoảnh khắc hiện tại theo đúng quỹ đạo, và điều đó 


tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người 


Người hói: Nếu như những người đó không có 
duyên hội ngộ như thế này thì họ lắng nghe ai, làm sao 
họ tự phát trí tuệ lên được? 


Jonothan: Điểm đầu tiên cần nói tới đó là, bất cứ ai 
có hiểu biết đúng trong khi nghe Pháp đều dựa trên cơ 
sở là những hiểu biết đúng đã từng được tích lũy trong 
quá khứ. Một điểm nữa là, những gì họ được nghe trong 


188 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


kiếp này có phù hợp với những gì mà họ đã tích lũy về 
thiên hướng hiểu biết đã có trong quá khứ hay không? 
Với một người có thiên hướng học một cách hệ thống 
nhưng không có những tích lũy hiểu biết theo hướng 
kinh nghiệm trực tiếp thì việc nghiên cứu một cách bài 
bản đó có thê không tạo đủ duyên để hiểu biết trực tiếp 
của họ phát triển thêm trong kiếp sông này. Nhưng việc 
có gặp được một bậc thiện trí trong kiếp này hay không 
thì phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau. Tiện frí 
thức (hay thiện bạn hữu) là người mà ta có thê nghe và 
đàm luận Giáo Pháp với nhiều phương thức và mức độ 
khác nhau. Đó không có nghĩa là một người cụ thể nào 
đó, mà có thể là nhiều người khác nhau ở nhiều thời 
điểm khác nhau. Nó cũng có thê tới từ một người mà ta 
gọi là vị thầy, hay từ bạn đạo, hay từ một người đồng 
nghiệp cũng có mối quan tâm tới Giáo pháp. Như vậy, 
ta không cần phải nghĩ đến việc mình nên tới gặp ai để 
có thể lắng nghe Giáo lý. Nếu có cơ hội phù hợp xuất 
hiện thì sẽ có cơ hội cho hiểu biết đúng đắn về những 
gì được nghe, dựa vào những tích lũy đã có của mình. 
Giống như tất cả thứ khác trong cuộc sống, các pháp 


đêu không năm trong sự kiêm soát của a1 cả. 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 189 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 07/01/2016 


VỊ sự 2: Có lúc các vinói tới ba mức độ của hiểu 
biết, gọi là “saccañana, kiccañana, và katañana”. Có lúc 
lại dùng từ “pháp học, pháp hành, pháp thành”. Xin hãy 
giải thích sự khác biệt giữa hai nhóm? 


Sarah: Saccañana, kiccañana, và katañanalà nói 
đến trí hiểu Tứ Thánh Đế. Søcca nghĩa là chân lý - đế, 
ñãna nghĩa là hiểu biết. Chăng hạn hiện giờ chúng ta 
đang học về các thực tại khác nhau, về các căn tánh 
sinh khởi ngay trong khoảnh khắc hiện tại, hay về đối 
tượng thị giác. Chúng ta học về nhiều pháp khác nhau 
để sự hiểu biết về vô ngã về các pháp ngày càng củng 
cố. Khi có hiểu biết vững vàng và kiên cô rằng ngay ở 
khoảnh khắc này, cái thấy đang sinh và diệt, cái nghe 
đang sinh và diệt, sự sinh và diệt của những pháp ấy 
là khô, không đáng để bám víu vào, khi đó có sự kiên 
định với khoảnh khắc hiện tại, không còn quay lưng với 
khoảnh khắc hiện tại nữa. Khi có hiểu biết rõ ràng rằng 
ở khoảnh khắc này chỉ có các thực tại là vô ngã không 
thê kiểm soát được, sẽ thấy rằng thật vô ích khi chúng 
ta nghĩ đến việc làm gì đó để thay đổi hay đi đến một 
nơi khác để thực hành, nơi đó có sự hiểu biết kiên cố 
về Tứ Thánh Đề. Hay về ánh sáng, bất kế ánh sáng mờ 
nhạt hay chói chang, thì về bản chất cũng vẫn chỉ là cái 


190 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


được thấy mà thôi. Như vậy khi nói đến saccañãna - trí 
học hiểu Tứ thánh để - là nói đến một mức độ pháp 
học rất vững vàng, nó chính là tâm sở trí tuệ ở mức 
độ tư duy nhưng vô cùng kiên định. Hiểu biết kiên cố 
này không tùy thuộc vào việc ta có đọc toàn bộ Tam 
Tạng hay không, hay ta đã nghiên cứu tiếng Pa|i hoặc 
đã học nhiều vị thầy hay chưa, nó chỉ liên quan đến 
hiểu biết kiên cô về pháp hiện tại. Việc có được mức độ 
hiểu biết kiên có, vững vàng như vậy là nhờ được nghe 
và suy xét rất nhiều để có thể thấy răng không có một 
cách thức nào khác. Chính saccañanasẽ là duyên cho 
sự sinh khởi của kiccañãna - trí hiểu phận sự của Tứ 
Thánh Đề, tương đương với pháp hành. Đó là sự kinh 
nghiệm trực tiếp về các thực tại được đề cập trong Tứ 
Thánh Đé. Khi đó nó không còn là mức độ hiểu biết tư 
duy rằng ở khoảnh khắc này cái thấy thấy đối tượng 
thị giác, nó là vô ngã, không phải là ai cả... một cách 
vững vàng, mà ở khoảnh khắc đó đặc tính thực sự của 
đối tượng thị giác hoặc nhãn thức được kinh nghiệm 
trực tiếp. Như chúng ta đã nói nhiều lần, khoảnh khắc 
của kiccañänahay pháp hành chỉ có thể xảy ra nêu như 
có tiền đề trước đó là hiểu biết vững vàng về các pháp 
khác nhau trong khoảnh khắc hiện tại. Kiccañãna hay 
trí hiểu phận sự của Tứ Thánh Đề sẽ là cái làm duyên 
cho katañãna - trí hiểu về sự hoàn tất của Tứ Thánh Đé, 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 191 


tương ứng với Pháp thành. Katañanalà các Tuệ minh sát 
cùng với đạo quả. Nói về những điều này để chúng ta 
nhân mạnh răng, cần phải có hiểu biết vững vàng ở mức 
độ tư duy để Tứ niệm xứ có thể sinh khởi, và sau đó là 
giác ngộ. Nếu mọi người cho rằng, trước hết phải thực 
hành rồi sau đó mới học pháp học, điều đó chỉ ra rằng 
chưa có hiểu biết đúng 


VỊ sự 2: Kiccañäna, trí biết về phận sự, tức là 
khoảnh khắc trí tuệ kinh nghiệm đặc tính của thực tại. 
Còn katañana là những tuệ minh sát và đạo quả. Tuệ 
minh sát đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc thì khác gì 
với kiccañanalà trí kinh nghiệm khoảnh khắc của thực 
tại. Vậy hai điểm đó khác nhau như thế nào? 


Sarah: Khi nói đến kiccañãna - trí hiểu phận sự 
của Tứ Thánh Đề - là nói đến kinh nghiệm trực tiếp về 
các thực tại khác nhau, phải có hiểu biết trực tiếp về 
từng thực tại một, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì sau đó 
mới có thê đưa tới tuệ minh sát thứ nhất là tuệ phân biệt 
danh sắc. Ví dụ hiện giờ có đối tượng thị giác và cái 
thấy, nếu có hiểu biết trực tiếp về các thực tại ấy, hiểu 
biết đó vẫn chưa phải là tuệ phân biệt danh sắc. Phải 
có sự lặp đi lặp lại hiểu biết ấy để đếnmột lúc nào đó 
tuệ phân biệt danh sắc mới có thê sinh khởi. Chúng ta 
thấy rằng, cần rất nhiều thời gian để từ chỗ kinh nghiệm 


192 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


được cái thấy hay đối tượng thị giác, cho đến khi có tuệ 
giác phân biệt các thực tại là danh và sắc. 


Người bạn ở đây chia sẻ, có người chưakinh 
nghiệm được các thực tại một cách riêng rẽ mà đã nói 
đến sự kinh nghiệm các tổ hợp sắc - ka/apa thì là điều 
ko thể. Chắc chắn phải có sự xuyên thấu các pháp chân 
đế một cách trực tiếp nhiều lần thì sau đó mới có thể có 
được tuệ phân biệt danh sắc. 


Vị sư I: Về phận sự của kiccañãna, kinh nghiệm 
trực tiếp thực tại. Ví dụphải có trí hiểu về tham, phải 
kinh nghiệm nhiều lần về tâm tham, hiểu tận tường cái 
tham, cảnh hỗ trợ cho tâm tham, phải hiểu rất nhiều chi 
tiết trong đó, có phải như vậy không? Hay đối với đối 
tượng thị giác thì phải kinh nghiệm nhiều lần mới biết 
được nó chỉ là sắc, lúc đó mới có thể phân biệt danh sắc, 
có phải như vậy không? 


Sarah: Chúng ta cần phải nhớ rằng khi nói đến 
kiccañãnalà nói đến trí hiểu phận sự của Tứ Thánh Đề, 
như vậy nó phải hiểu rất rõ các thực tại khác nhau, về 
các thực tại là uân, tức là những thực tại sinh và diệt, 
và những thực tại này cũng là khổ - đó là Khổ đế. Cũng 
phải hiểu được nhân của nó là Tập đé, tức là hiểu được 
nguyên nhân của nó là do sự dính mắc và tham ái. Về 
Diệt đề tức niết bàn, thì chưa thê có sự liễu ngộ niết bàn 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 193 


bây giờ, điều đó tới về sau, nhưng điều đó có nghĩa là 
biết rằng, hiểu về các thực tại hữu vi sẽ dẫn đến chứng 
ngộ thực tại vô vi là niết bàn. Đạo Đề chính là sự phát 
triển của Tứ niệm xứ, của Bát Chánh Đạo. Trí nàycũng 
phải hiểu được phận sự của Thánh đề thứ tư. Hiện giờ 
chúng ta có thê thấy rằng, có đối tượng thị giác được 
thấy, và đối tượng thị giác chỉ là màu mà thôi, nó sinh và 
diệt, nó không tồn tại kéo dài. Như vậy sự dính mắc vào 
đối tượng thị giác ấy thật là nực cười, không phù hợp, 
bởi vì đó là sự dính mắc vào thứ đã diệt đi rồi. Chính 
sự dính mắc vào những thứ đã diệt đi rồi là cái tạo nên 
những rắc rồi cho cuộc sông của chúng ta. Tất cả những 
rắc rối của cuộc sống đều xảy ra do sự dính mắc vào 
những thứ đã diệt đi rồi. Khi nói đến kiccañänalà nói 
đến sự liễu ngộ trực tiếp tính chất của các thực tại Ấy, 
cũng như sự dính mắc vào chúng. Trong những khoảnh 
khắc ây, cùng một lúc những chi khác của Bát Chánh 
Đạo sẽ được vun bồi như chánh tư duy, chánh định, 
chánh niệm, chánh tinh tấn. Chính vì vậy sự phát triển 
hiểu biết về các pháp chân đề ngay hiện giờ chính là 
con đường Bát Chánh Đạo dẫn tới sự tận diệt các phiền 
não và sự chứng ngộ pháp vô vi, không do duyên sinh 


tức niệt bàn. 


194 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Pháp dàm tại Nha Trang, chiều ngày 07/04/2016 


Người hỏi: Muôn hiểu về Giáo Pháp phải hiểu 
rõ từng từ một, muốn hiểu từng từ một hoặc nghe lại 
những buổi Pháp đàm hoặc đọc sách nhưng khi ta chủ 
động nghe đọc lại thì có tự ngã, ngay đó điều này làm 
mâu thuẫn thường xuyên xảy ra trong con. Vậy mình 
nên hiểu thế nảo, không nên chủ động trong việc đọc 
nghe hay chờ đến khi đủ duyên để nghe đọc khi nào 
việc đọc nghe diễn ra mà không có tự ngã ngay đó? 


$arah: Thực chất ở mỗi khoảnh khắc đều không có 
tự ngã nào mà chỉ có các pháp chân đề mà thôi. Chính 
vì vậy, chúng ta có nói rằng luôn cần lắng nghe kỹ 
lưỡng và suy xét từng từ một, chắng hạn như là từøháp 
- dhamma. Ở khoảnh khắc này đang có pháp, cái thấy 
hiện giờ là pháp. Đối tượng thị giác là pháp, tất cả các 
pháp sinh khởi hiện giờ là do duyên tương ứng của nó. 
Cho rằng có một “cái tôi "đang có ý đọc hay nghe, quyết 
định đi sang trái hay sang phải là hiểu sai về bản chất 
của pháp, bởi vì khi đó có sự chấp tưởng cho “tôi”là 
người có ý định làm việc này hay việc kia, “tôi”là người 
có ý định nghe hay đọc. Nhưng ở khoảnh khắc này, kế 
cả lúc đang nghe Pháp, cũng chỉ có các thực tại mà thôi. 
Như chúng ta đã nói trước đó, ở mỗi khoảnh khắc của 
tâm, luôn có tâm sởcefana tức là ý định hay tư ý sinh 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 195 


khởi. Vậy ở khoảnh khắc này, tư ý sinh khởi hướng về 
việc nghe Pháp, hay đi sang trái, sang phải cũng là một 
pháp sinh khởi do duyên chứ không phải là một cái tôi 
ở đó. Chăng hạn như hiện giờ, có những lúc ta cũng 
có ý nghe, nhưng có lúc khác, một điều gì đó khiến 
ta lơ đễnh và rồi không có hướng tới việc nghe nữa. 
Mỗi khoảnh khắc của thấy, của suy nghĩ hay ý định 
nào đóđều là vô ngã, không có con người nào ở đó. 
Khi ta nói rằng “tôi có ý định đi Nha Trang để dự Pháp 
đàm thì ta đang nói về một câu chuyện dài. Trên thực 
tế, có rất nhiều khoảnh khắc diễn ra trong đó, và mỗi 
khoảnh khắc thì đều là các tâm và tâm sở khác nhau 
sinh khởi do những duyên cụ thể, và các sắc biểu hiện 
thành những cử động thì được tạo duyên bởi những tâm 
ây. Vậy vấn đề không phải là lựa chọn giữa “tôi nên làm 
một cái gì đấy một cách chủ động ”hay “tôi nên chờ đợi 
cho đủ duyên”. Kji £a cho rằng có một “cái tôi "chủ 
động làm gì hay không nên chủ động làm gì thì ở đó vẫn 
có ý niệm về một cái ngã quyết định điều ấy. Vì vậy, khi 
có hiểu biết hơn về các pháp là vô ngã thì sẽ không thấy 
có sự mâu thuẫn nảo cả, cuộc sống sẽ tự tiếp diễn và tùy 
thuộc vào các duyên mà nó tiếp diễn theo cách này hay 
cách kia. Khi có đủ duyên cho có sự quan tâm tìm hiểu 
thêm Giáo pháp thì cũng sẽ có duyên cho việc tiếp tục 


nghe và tìm hiệu. Nhưng nêu không có môi quan tâm 


196 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


và cái hiểu thì sẽ không có duyên để tiếp tục lắng nghe 
và suy xét thêm. Đức Phật có cho ta ví dụ về những con 
gà ấp trứng, dù con gà ấp quả trứng đó có muốn hay 
không, nếu quả trứng đó không được con trống nhảy 
thì sẽ không thê trở thành gà con. Các pháp diễn ra tùy 
thuộc vào duyên chứ không phải tùy thuộc vào ý định 
làm điều này hay điều kia. 


Achaan Sujin: Chúng ta đã nghe rằng tất cả các 
pháp là vô ngã rất nhiều rồi, tuy nhiênhiện giờ cái thấy 
đang diễn ra và cái thấy là pháp, là vô ngã, nhưngliệu 
đã có cái hiểu về tính chất vô ngã của cái thấy hiện giờ 
chưa? Bởi vì chúng ta vẫn chưa nghe đủ. Nó vẫn chưa 
ngắm đủ sâu đề hiểu được rằng khoảnh khắc này chỉ là 
pháp thôi, không phải là mình, không phải là tôi, nó bị 
che lấp bởi cái đã tồn tại với chúng ta rất lâu rồi, đó là 
vô minh và dính mắc. Khi ấy mọi từ ta đọcđều với tham 
và vô minh, và nếu thực tại ta đọc về không được nhận 
biết ở khoảnh khắc nó hiện diện thì nó vẫn luôn bị chấp 
tưởng là tôi, và vì thế tiếp tục câu hỏi “liệu tôi nên làm 
điều này hay điều kia? ”. 

Ở khoảnh khắc này, không chỉ có tâm sinh khởi mà 
cũng có cả các tâm sở sinh khởi cùng với tâm, có pháp 
nào được nhận ra là vô ngã hay không? Vì vậy, đừng 
mong đợi gì cả, bởi vì sẽ còn rất xa đếcó thể thực sự liễu 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 197 


ngộ được các pháp là vô ngã. Có rất nhiều tâm sở đang 
sinh khởi hiện giờ, có tâm sở nào được nhận biết hay 
không? Dù ta có biết đến tâm sở nào đó, ta cũng không 
biết nó là vô ngã, không phải là mình, hiện giờ vẫn là ý 
niệm “tôi thấy”- chắc chắn là như thế, bởi vì cái thấy đã 
sinh và điệt và không có cái hiểu răng đó không phải là 
tôi. Thông thường, các pháp xuất hiện với tham, sân và 
sỉ suốt cả ngày, suốt cả tháng và suốt cả năm. Luôn có 
vô minh và dính mắc nên thật không dễ để hiểu được 
rằng, hiện giờ đang có cái thấy sinh khởi để thấy và rồi 
nó diệt đi ngay lập tức. Nhưng mỗi khoảnh khắc hiểu 
biết nhỏ nhoi sẽ dần phát triển thêm một cách tự nhiên. 
Điều đó diễn ra một cách độc lập với sự mong cầu, sắp 
xếp hay lên kế hoạch với những câu hỏi“tôi nên làm gì 
hay tôi không nên làm gì”. 


Khi nói rằng tất cả chúng đều là pháp thì ta phải 
hiểuthực sự từng pháp một. Chúng ta phải biết rõ từng 
pháp đó là vô ngã. Nếu không, khi chúng xuất hiện 
chúng ta sẽ chấp tưởng đó là ngã, là mình, bất kế ta 
có nghe bao nhiêu lần đi nữa. Cái được thấy chỉ là đối 
tượng thị giác nhưng bất cứ khi nào ta thấy thì lại thây 
con người, những cảnh vật khác nhau. Vì vậy, cần phải 
nghe rất nhiều. Phải cần đến nhiều tháng, nhiều năm, 
nghe đi nghe lại vô số lẫn để có thể bắt đầu hiểu một 


cách tự nhiên răng, hiện giờ không có cải gì ở đó cả và 


198 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


không ai có thể tạo ra hiểu biết. Nó chỉ toàn hoàn phụ 
thuộc vào tiến trình phát triển hiểu biết một cách tự 
nhiên mà thôi. Bên cạnh cãi thấy có sự xúc chạm. Nó 
chỉ sinh khởi một lần trong vòng sinh tử luân hồi rồi 
diệt đi, nhưng ý niệm cho cái được xúc chạm là một cái 
gì đó thì đã hình thành và diễn ra suốt cả ngày. 


Hãy có niềm tin nơi trí tuệ, rằng nó có thê được 
phát triển một cách từ từ, không ai có thể vội vã cố 
làm nó phát triển nhanh thêm. Khi muốn nó phát triển 
nhanh như vậy là khoảnh khắc của vô minh và dính 
mắc chứ không phải hiểu biết. Và khi nào vô minh cùng 
tham ái có mặt thì trí tuệ không thê sinh khởi. Cái có thể 
lật tây bản chất của các pháp ở khoảnh khắc này chỉ có 
thê là những lời chân lý. Khoảnh khắc có ý niệm “làm 
thế nào để tôi có thể đạt được” thì suy nghĩ ấy cũng là 
pháp, nhưng bản chất ấy của nó lại không được nhận ra. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, chiều ngày 12/03⁄2015 


Vị sư 3: Sư muốn trở lại câu chuyện về ngài Pothila 
hôm trước. Sư sẽ thuật lại câu chuyện này cho những 
người không biết câu chuyện này cùng rõ. Ngài Pothila 
là một vị tinh thông Tam Tạng, dưới sự hướng dẫn của 
ngài có nhiều vị học trò đã chứng thánh. Nhưng mỗi 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 199 


lần gặp Đức Phật, Đức Phật nhắc nhở là “ông Sư rỗng”, 
nhiều lần như vậy làm duyên khiến cho vị này rời khỏi 
hội chúng và đi tới một nơi riêng. Nếu đọc đoạn này, 
với cái hiểu thông thường của mọi người, thì sẽ đặt câu 
hỏi: Nếu Pothila thông Tam Tạng, và sự diễn tiến của 
các duyên sẽ đưa tới sự giác ngộ mà không có cố gắng 
nào hết, thì tại sao sau một thời gian rất dài, ngài không 
chứng được đạo quả, vậy mà chỉ sau một thời gian rời 
khỏi hội chúng ngài đã đắc đạo quả. Vậy Achaan Sujin 
hãy giải thích thêm đoạn này, để cho mọi người được có 
thê hiểu về bài kinh này không lệch lạc. 


Achaan Sujin: Tôi nghĩ rằng, không chỉ bản thân 
ngài Pothila, mà bất cứ ai, nêu chừng nào còn có ý niệm 
về “tôi”, thì ý niệm đó đều không thê đưa tới sự giác 
ngộ. Tất cả những cái tên như Pothila, Sariputta hay 
Moggalana đều chỉ là cái tên chế định nói về các thực 
tại mà thôi. Vậy thực tại nào có thể hiểu được những gì 
xuất hiện hiện giờ một cách đúng đắn? Điều đó quan 
trọng hơn là nghĩ đến người này hay người kia. Bởi 
vì về mặt tối hậu, không có con người, không có đồ 
vật nào mà chỉ có các pháp chân đếmà thôi. Ở khoảnh 
khắc không có cái hiểu rằng không có ai ở đó, khi đó 
chỉ là sự sinh khởi của vô minh. Nếu không có vô minh 
thì sẽ không có những pháp bất thiện, như tham ái hay 
các loại phiền não khác. Bất kế chúng ta nói về ai thì 


200 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


phải đặt câu hỏi, khi đó thực tại là gì? Trong cuộc sống 
thường ngày, chúng ta không có cái hiểu về những thứ 
mà chúng ta vẫn chấp là tự ngã. Nếu không có sự sinh 
khởi của tâm thì có ý niệm về tôi hay chúng sinh hay 
không? Ai hiểu tâm hiện giờ? Có thực tại là cái thấy, nó 
không phải là ai cả, nó chỉ sinh khởi và làm công việc 
nhận biết đối tượng thị giác. Vô minh không thể hiểu 
được điều đó. Làm sao có thể có cái hiểu về những gì 
xuất hiện hiện giờ nếu không có Giáo lý của Đức Phật? 
Dù là ngài Pothila, Sariputta hay Moggalana thì họ đều 
là những đệ tử của Đức Phật và đều nghe Pháp từ Đức 
Phật. Điều đó có nghĩa rằng, thực tại là tâm sở trí tuệ có 
thê được phát triển đến mức độ giác ngộ. 


Chỉ ai biết được đâu là thiện tri thức thì mới đi theo 
những lời dạy của thiện tri thức thực sự, chứ không 
theo những lời dạy của người khác. Sau khi Đức Phật 
giác ngộ, Ngài đã không nghĩ đến việc giáo hóa chúng 
sinh, mà chiêm nghiệm sự thâm sâu của Giáo Pháp. Ý 
nghĩa của giác ngộ là sự xuyên thấu các thực tại như cái 
thấy, hay các thực tại khác, từng thứ một. Nghĩa của từ 
patipatti - pháp hành là ép cận thực tại vớitrí tuệ và 
chánh niệm, (từ này thường được dịch sang tiếng Việt 
là thực hành). Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp là 
vô ngã. Anatta, tiếng Pali có nghĩa là không có tự ngã, 
không có chủ thể, không có sự kiểm soát. Bởi vì, nếu 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 201 


không có duyên thì không gì có thê sinh khởi. Chăng hạn 
như hiện giờ, cái thấy lệ thuộc vào thực tại có thể ¡n dấu 
lên nhãn căn tức đối tượng thị giácvà nhãn căn. Không 
ai có thể làm cho nhãn căn sinh khởi. Một khoảnh khắc 
đơn giản như cái thấy cũng do duyên, không có ai ở 
khoảnh khắc cái thấy, không có con người nào, không 
ai có thê kiểm soát. Đó là ý nghĩa của từ vô ngã, anatta. 
Liệu điều đó có thê được biết chỉ bằng việc đi hay ngồi 
hay không? Hay nó tới từ việc nghe và suy xét một cách 
rất sâu sắc về những lời trong Giáo lý. 


Đức Phật đã thuyết giảng với rất nhiều ngôn từ 
khác nhau, với những phương cách khác nhau, cốt để 
giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của vô ngã. Vậy ai là 
thiện trí thức của bạn? Chỉ có Đức Phật mà thôi. Vậy 
thì chúng ta sẽ nghe Đức Phật hay nghe ai? Chúng ta 
cần phải nghe lời dạy của chính Đức Phật. Dù đó là 
ngài Pothila, Sariputta, hay bất cứ ai khác, liệu họ có 
thể giác ngộ nếu không có khoảnh khắc của tuệ minh 
sát hiểu biết về các thực tại? Hiểu biết về thực tại tới từ 
việc nghe. Chẳng hạn, ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có 
một tâm sinh khởi. Đó là tính chất của tâm, nếu tâm đó 
không diệt đi thì không thể có tâm tiếp theo sinh khởi. 
Đó không phải chỉ là lý thuyết, mà nó có thể thực sự 
được chứng ngộ khi trí tuệ phát triển thêm. Hiện giờ có 
đủ niềm tin là thực tại có thể được biết một cách trực 


202 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


tiêp khi hiêu biệt sẽ trở nên sâu sắc hơn hay không? 
Nêu không thì sẽ luôn luôn có sự dính mặc và vô minh 


với những gì xuât hiện. 


Những người biết về Giáo lý của Đức Phật có thê đã 
được nghe từ “Ngũ uân thủ”. Thủ - (upadana) có nghĩa là 
sự dính mắc mạnh mẽ, chấp thủ vào những gì được nhận 
biết. Khi không có hiểu biết một cách trọn vẹn về thực tại 
là cái thấy, sẽ có sự chấp thủ cho cái thấy đó là “tôi thấy. 
Suốt cả ngày, suốt cả một kiếp sống, và suốt cả vòng luân 
hồi. Chính vì vậy, ta không nên nghe những lời của người 
khác ngoài lời dạy của chính Đức Phật. 


V† sự 3: Qua lời giải thích của Achaan SuJnn, sư 
hiểu như thế này, những hành động của ngài Pothila là 
sự diễn tiến tự nhiên theo duyên riêng của vị ấy, cũng 
giống như bao người ở đây cũng có những duyên khác 
nhau. Vậy thì sự quyết định dần đến sự giác ngộ, là do 
ngài đã được học hỏi ở Đức Phật trước đó. Tâm hiểu 
được các thực tại hiện giờ không phải là ngã, vậy nó 
không hè tùy thuộc vào việc rời khỏi hội chúng, có 


đúng vậy không? 
Achaan Sujin: Đúng là như vậy. 


$arah: Cũng như chúng ta thấy, ở đây chúng ta 
đều có những tích lũy khác nhau, chẳng hạn có người 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 203 


là cư sỹ, người là tu sỹ xuất gia, người sống ở miền núi, 
người sống ở miền xuôi. Người thích ăn mặc kiểu này, 
người thích mặc kiểu khác, người thích đồ uống này, 
người thích đồ uống khác. Như Achaan Sujin đã nhân 
mạnh, không có con người hay tình huống mà chỉ có 
những thực tại khác nhau sinh khởivới những tích lũy 
khác nhau. Cũng như vậy, trong những đệ tử của Đức 
Phật, có những người là tỳ kheo, người là cư sỹ, người 
giàu, người nghẻo, có người là tỳ kheo nhưng lại sống 
trong rừng như đại đức Maha Kassapa (ĐạiCa Diếp), có 
tỳ kheo lại sống ở nơi đông dân cư như đại đức Ananda. 
Qua việc phát triển hiểu biết, dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ 
hơn tích lũy của mình qua những gì sinh khởi từ khoảnh 
khắc này sang khoảnh khắc khác. Chỉ có Đức Phật là 
người duy nhất có năng lực biết được căn cơ, những 
tích lũy ngủ ngầm của các chúng sinh và ở khoảnh khắc 
nào, điều gì là cần thiết cho mỗi người. Chúng ta cũng 
thấy rằng có rất nhiều tích lũy khác nhau: có người nghe 
Đức Phật giảng Pháp thì giác ngộ ngay, có những người 
nghe xong rồi đi vào rừng và giác ngộ, nhưng có những 
người, ví dụ như tỳ kheoMeghiya trong kinh Meghiya 
(Kinh Phật Tự Thuyết, số 34 - VDH), người đã xin Đức 
Phật vào rừng xoài để hành thiền. Đức Phật đã nhiều 
lần từ chối, nhưng vì vị ấy tiếp tục nài xin, Đức Phật đã 
đồng ý đề vị ấy làm theo ý nguyện. Tỳ kheo Meghiya 
vào rừng trở nên hoảng sợ, có những phiền não sinh 
khởi làm cản trở vị ấy. Với chúng ta, nếu ai đó nghĩ rằng 


204 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


tối nay mình nên vào rừng sông một mình đề phát triển 
hiểu biết thì đó là suy nghĩ sai lầm. Có thể chúng ta sẽ 
giống như ngài Meghiya, sẽ hoảng sợ và phải quay trở 
lại để tìm sự có mặt của những người khác. Tóm lại, 
bất kế những tích lũy khác nhau như thế nào thì con 
đường phát triển hiểu biết thực sự vẫn chỉ là con đường 
Bát Chánh Đạo mà thôi. Chỉ Bát Chánh Đạo mới có thể 
làm mẫu số chung cho tất cả những câu chuyện về sự 
giác ngộ của ngài Xá Lợi Phát, Mục Kiền Liên hay ngài 
Pothila, hay cho mỗi chúng ta ngồi đây. 

Con đường ấy không thể tách rời với hiểu biết đúng 
về khoảnh khắc hiện tại, của tâm và các pháp đồng sinh. 
Ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng, tức là chánh kiến, cũng 
đồng thời sinh khởi chánh tư duy, chánh niệm, chánh 
định, chánh tinh tấn, mặc dù chúng ta không cần phải 
nghĩ đến sự nỗ lực hay cô găng định tâm. Hiểu biết đúng 
về thực tại hoàn toàn tách biệt và độc lập với tích lũy 
riêng của mỗi người, nhưng trí tuệ thì luôn hiểu như nhau. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, sáng ngày 13/05/2015 


$arah: Ngày hôm qua chúng ta đã nói vắn tắt về 
bảy loại ngủ ngầm. Mọi người thường cảm thấy lo lắng 
về những tham ái hay sân hận mạnh mẽ của mình. Trong 


các loại ngủ ngâm này, ba loại ngủ ngâm phải được tận 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 205 


diệt trước tiên là tà kiến về ngã, hoài nghi và giới cắm 
thủ. Như vậy chừng nào ba loại ngủ ngầm này vẫn chưa 
được tận diệt thì chừng đó vẫn không thê có sự tận diệt 
của những ngủ ngầm còn lại, trong đó có tham ái. Bậc 
thánh Dự Lưu đã tận diệt được ba loại chấp thủ: kiến 
thủ, ngã thủ và giới cắm thủ và chỉ còn lại dục thủ. Ngài 
không còn chấp thủ vào ý niệm về ngã, và ngài không 
có sự thực hành sai lầm, có gắng có chánh niệm với 
ý niệm về ngã. Không chỉ bậc Thánh Dự Lưu mà bậc 
thánh Nhất lai vẫn còn tham và sân, chỉ đến bậc thánh 
Bắt lai, tức là bậc thánh thứ ba, một mức độ hiểu biết vô 
cùng cao thì mới có sự tận diệt của tham dục và sân hận. 
Chỉ đối với bậc A la hán thì tham ái mới được hoàn toàn 
tận diệt, cùng với nó là vô minh và ngã mạn. Trong cuộc 
sống của chúng ta, việc có những khoảnh khắc của tham 
ái sinh khởi là một điều rất tự nhiên, nhưng mối nguy 
hiểm lớn nhất chính là tà kiến, hay hiểu biết sai lầm. 


Sau buổi pháp đàm hôm qua, tôi có đọc lại câu 
chuyện về ngài Pothila. Trong bản dịch mà tôi đã đọc 
có nói răng, ngài Pothila là người rất giỏi pháp học, 
Đức Phật đã gọi vị ấy là “Pothila rỗng tuếch”. Sau 
nhiều lần như vậy, ngài bèn rời hội chúng đi thực hành. 
Như chúng ta đã thảo luận, mỗi người chúng ta khi đọc 
Kinh điển, nghe Pháp đều có cách diễn giải riêng của 
mình về những gì được đọc, được nghe. Tuy nhiên, khi 


206 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


chúng ta đọc, đù là bản dịch tiếng Anh hay tiếng Việt, 
có thể có những thiếu sót trong dịch thuật, nhưng với 
hiểu biết đúng ta sẽ biết rằng bất cứ những gì ta đọc là 
đều nói về các pháp chân đế, về thực tại, về phát triển trí 
tuệ. Như chúng ta đọc trong Kinh điễn, Pothila là một 
người năm vững kiến thức, và ngài đã là giáo thọcho 
các vị tỳ kheo. Tuy nhiên, kê cả khi ta có thể đọc thuộc 
lòng Kinh điển hay giảng dạy cho những người khác, 
điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng bản thân đã có 
những hiểu biết đúng đắn về các thực tại, cái mà ta gỌI 
là pariydafi - pháp học. Như vậy, pháp học không phải 
như chúng ta vẫn thường nghĩ, là chỉ đơn thuần là kiến 
thức sách vở, mà đó là sự suy xét rất cân thận và thấu 
đáo từng từ một trong Giáo lý của Đức Phật. 


Như chúng ta đã đọc trong bài Kinh Pháp Môn Căn 
Bản, chúng ta biết rằng mặc dù Đức Phật nói về địa đại, 
phong đại, hỏa đại, thủy đại, thì cũng có những vị tỳ 
kheo không năm bắt được một cách đúng đắn, mà lại 
cho đó là ngã, là ta. Đó là do bởi có rất nhiều mana - ngã 
mạn. Mặc dù vậy Đức Phật vẫn dạy cho họ các pháp 
chân đề, vì Ngài biết rằng nền tảng mà họ tích lũy trong 
kiếp đó có thể làm duyên cho hiểu biết tiếp tục phát 
triển trong kiếp kế tiếp. Quay trở lại với chuyện ngài 
Pothila, như tôi đọc và hiểu thì thấy rằng ngài Pothila 
đã nhận ra được sự ngã mạn của mình nhờ vị sadi bảy 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 207 


tuổi. Ngài đã được vị sadi này dạy bằng cách đưa ra một 
ân dụ về một tô dễ có sáu lỗ, phải bịt đi năm lỗ để lại 
một lỗ cho con dề chui ra. Theo tôi hiểu đó là ân dụ cho 
sự thu thúc lục căn. Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng 
về thực tại thì nơi đó có sự thu thúc lục căn. Ở khoảnh 
khắc hiểu biết về thực tại sẽ không có cơ hội cho sự 
dính mắc với những đối tượng được kinh nghiệm qua 
sáu căn. Như vậy mấẫu chốt không phải là vấn đề cố 
găng để không thấy, không nghe, không ngửi, không 
nếm, không xúc chạm, mà thực chất là khoảnh khắc của 
chánh niệm sinh khởi, và chính chánh niệm đó sẽ làm 


nhiệm vụ thu thúc, bảo vệ cho các căn. 


Sau khi ngài Pothila nghe lời chỉ dạy kia, và thêm 
một bài kệ từ Đức Phật, ngài đã phát triển hiểu biết về 
các thực tại, về tất cả các danh và sắc. Trong bài kinh 
cũng có nói đến chánh niệm về các thực tại là thân. Có 
hai loại thân là sắc thân và danh thân. Tắt nhiên tôi sẽ 
phải kiểm tra thêm trong Kinh điền để có chỉ tiết chính 
xác, nhưng khi nói đến kinh nghiệm tính cứng là nói 
đến sắc ¿hân (rupa kaya). Khi nói đến tham thì nói đến 
danh thân(nama kaya). Không rõ phần dịch thuật sẽ 
phải như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là, tất 
cả các pháp chân đề đều cần phải được biết và không có 
sự chọn lựa loại thực tại nào cần được biết ở thời điểm 


cụ thê nào. 


208 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Trong Kinh Pháp Cú (vần 372), có câu “do thiền 
định phát sanh trí tuệ”, tiếng Pali là “Yoga ve jayati 
bhuri”. Từ đầu tiên, yoga, thường được dịch là “tu”hay 
“thiền ”thực chất không giống như những gì chúng ta 
vẫn mường tượng về thiền hay thực hành. Nghĩa của nó 
là tinh tắn, nỗ lực, và ở đây nói đến tinh tấn nỗ lực đúng 
đắn, chân chánh. Từ thứ hai, jayati, có nghĩa là trí, điều 
đó có nghĩa là tinh tấn phải đi kèm với trí tuệ. Chánh 
tinh tấn nói đến ở đây không có nghĩa là cố làm một cái 
gì đó, cố gắng hay biết, hay có gắng đóng cửa một giác 
quan nào đó. Ở khoảnh khắc có sự lắng nghe, hiểu và 
trân quý những gì được nghe về pháp - chăng hạn như 
ta đang nói về tính chất của tham, của sân, của tỉnh tắn 
hiện giờ - thì đã có tinh tấn chân chánh, nó là một pháp 
do duyên, không z có thể làm cho tinh tấn sinh khởi. 
Nếu ai đó cứ cố nỗ lực thì khi đó sẽ không còn là chánh 
tinh tấn. Nếu ở khoảnh khắc này có hiểu biết đúng, thì 
ở đó đã có chánh tỉnh tắn. Ở khoảnh khắc có tinh tấn 
cùng với chánh niệm thì đã có sự thu thúc lục căn. Như 
vậy có nghĩa là ngũ căn đã được đóng lại dù không ai 
làm gì cả, rất tự nhiên như chính khoảnh khắc này. Như 
vậy lúc đó, ngài Pothila đã hiểu ra rằng, hiểu biết phải 
là hiểu biết về những gì sinh khởi ở khoảnh khắc hiện 
tại chứ không phải là kiến thức sách vở. 


Jonothan: Điều này cho ta thấy, có thể ta biết được 
kiến thức cả Kinh điển và chú giải nhưng cũng không 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 209 


có nghĩa rằng đã hiểu được điều cốt tủy của Giáo lý. 
Điều đó một lần nữa minh chứng cho những gìAchaan 
Sujin thường nói, đó là chỉ có thể phát triển hiểu biết 
nếu có sự nghiên cứu và hiểu một cách thấu đáo từng 
từ một, thay cho việc ta chỉ đọc một bài kinh và coI 
những câu chuyện đã xảy ra đó là cách thức phát triển 
hiểu biết. 


Pháp đàm tại Nha Trang, sáng ngày 02/04/2016 


Người hỏi: Xin Achaan Sujin giải thích về các 
duyên để các hiểu biết đúng được sinh khởi một cách 
tự nhiên. 


Acchan: Đó là nghe Pháp và suy xét chân chánh. 


$arah: Trong cuộc sống có nhiều cơ hội để nói 
chuyện về pháp, ví dụ như cái thấy, cái thấy thấy đối 
tượng thị giác, cái nếm thì nêm vị. Khi chúng ta có suy 
xét về những øì là thật ở khoảnh khắc này, về các pháp 
khác nhau sinh khởi, chính điều ấy tạo duyên cho thêm 
suy xét về các pháp diễn ra trong cuộc sống. Chúng ta 
cho rằng chính “chúng ta”là người quyết định đến đây 
để nghe Pháp, và quyết định tiếp tục nghe để có hiểu 
về cái thấy. Nhưng đó chỉ là ý niệm mang tính chế định 
của chúng ta mà thôi. Do tích lũy quan tâm đến Giáo 


210 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


pháp, đến ý nghĩa của cuộc sống, nó tạo duyên khiến 
cho hiện giờ ta đang nghe lời mô tả về bản chất thực 
của các pháp. Như vậy không phải là một tự ngã nào 
quyết định đưa bạn đến đây. Khi chúng ta nghe về cái 
thấy - rằng cái thấy là thực ở khoảnh khắc này, rằng nó 
sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác - và có sự 
suy xét về sự thực ấy, đó chính là duyên đề hiểu biết có 
thê được phát triển dần dần. 


Jonothan: Câu hỏi “làm sao để hiểu biết được phát 
triển một cách tự nhiên? ”có thể quy vềcâu hỏi ngắn 
gọn “nguyên do để hiểu biết được phát triển là gì? ”. 
Bởi vì trên thực tẾ, không có hiểu biết hay trí tuệ nào 
không sinh khởi một cách tự nhiên cả. Điểm tôi muốn 
nhân mạnh ở đây là hiểu biết cần phải được phát triển 
một cách tự nhiên. Như vậy, duyên cho hiểu biết là việc 
được nghe về Giáo lý với suy xét chân chánh. Hiểu biết 
ở lúc đầu bao giờ cũng là hiểu biết ở mức độ tư duy. 
Nghe Giáo lý và hiểu những gì được nghe thì vẫn chưa 
đủ, sau đó vẫn cần tiếp tục nghe và hiểu hơn về các thực 
tại khác nhau. Đây là yếu tô căn bản trong sự phát triển 
hiểu biết ở mức độ tư duy. Vì thế, chúng ta cần nói về 
những thực tại hiện giờ, như cái thấy, nghe và những 
suy nghĩ sau cái thấy, nghe. Chính mối quan tâm về 
Giáo lý từ trước tạo duyên cho sự suy tư về những gì 
được nghe với một chút hiểu biết. Sự suy xét này diễn 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 211 


ra một cách hoàn toàn tự nhiên, không phải là một cái 
gì đó mà ta cô làm. Cân nghe và suy xét rât nhiêu đê có 


thể trân quý Giáo Pháp một cách thực sự. 


Như Achaan SuJm đã nói, Giáo Pháp vô cùng 
vi điệu và thâm sâu. Nếu nó không thật sự thâm sâu 
thì chúng ta có thê nghe và hiểu ngay sau một buổi. 
Sự thật mà Đức Phật giác ngộ hoàn toàn khác với thế 
giới mà chúng ta quen, và nó cũng đi ngược lại với 
tà kiến mà chúng ta đã tích lũy rất sâu dày, chính tà 
kiến này là bước cản không cho chúng ta cơ hội được 
nghe, haynghe mà không hiểu, những gì Đức Phật dạy. 
Không chỉ hiểu biết được tích lũy từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác như chúng ta đã nói, mà tà kiến 
và vô minh cũng vậy. Cái có thể phá vỡ vòng lần quân 
của vô minh và tà kiến chính là việc được nghe Giáo 
Pháp trong kiếp sống này. 


$arah: Chúng ta không thê nói rằng hiểu biết “tự 
nhiên trái ngược với hiểu biết “không tự nhiên”, mà 
phải nói rằng hiểu biết không tự nhiên chính là tà kiến. 
Nếu có ý niệm cho rằng ta sẽ phải làm gì đó để bớt 
có suy nghĩ, hay ta cần đến một nơi nào đó để giảm 
dính mắc hay không còn sân, đó là những hiểu biết sai. 
Những ý niệm ấy được thúc đây bởi tà kiến cho rằng 


có một tự ngã có thê làm một cái gì đó khiên mọi việc 


313 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


diễn ra theo mong muốn của mình trong cuộc sông này. 
Ý niệm cho rằng mình cần đến một nơi nào đó yên tĩnh, 
hay thực hiện theo các bước a, b, c, d để có thể Suy 
giảm suy nghĩ không phải là hiểu biết tự nhiên, vì ý 
niệm đó không cho chúng ta thấy rằng mỗi khoảnh khắc 
của kiếp sống này sinh khởi hoàn toàn tự nhiên. Mỗi 
khoảnh khắc của kiếp sống này như thấy, nghe, buồn, 
vui ...đều sinh khởi do duyên riêng của chúng. Vậy 
hiểu biết tự nhiên là hiểu biết về pháp trong khoảnh 
khắc hiện giờ đã sinh khởi, và không có gắng đề thay 
đổi bất cứ điều gì đã diễn ra rồi. Hiểu biết ấy được phát 
triển nhờ việc nghe về các pháp chân đế, về hailoại thực 
tại: danh là thực tại nhận biết, kinh nghiệm và sắc, là 
thực tại không nhận biết, kinh nghiệm gì cả, dần dần 
hiểu được chúng khi chúng sinh khởi trong cuộc sống 
hằng ngày để chúng ta thấy rằng thật sự cuộc sống này 
là vô ngã. 

Achaan Sujin: Đức Bồ tát đã cần bao nhiêu thời 
gian để đạt được Chánh Đắng Giác? Ý nghĩa của từ 
“giác ngộ”là hiểu trực tiếp cái thấy cũng như các pháp 
khác như đúng bản chất của chúng. Mỗi khoảnh khắc 
đã sinh khởi do duyên một cách hoàn toàn tự nhiên, 
không phải bởi con người hay tự ngã nào cả. Rất nhiều 
lần chúng ta nghe rằng cái thấy không phải là một tự 
ngã, không có một tự ngã nào tạo ra cái thấy, và đó là 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 213 


lời dạy của Đức Phật. Có ai thấy đúng sự thật hiện giờ 
như Đức Phật dạy hay không? Chính vì vậy chúng ta 
nên nghe đi nghe lại để không quên. Cái thấy hiện giờ 
đang thấy nhưng ai biết được là nó do duyên tạo nên đề 
hiện giờ đang thấy? Ngay sau khi sinh khởi, nó diệt đi 
một cách hoàn toàn, ở khoảnh khắc đó không có con 
người nảo cả. Mỗi khoảnh khắc được nghe về sự thật 
đó với suy xét chân chánh sẽ khiến cho hiểu biết phát 


triên dân lên. 


Hiện giờ không những có cái thấy, mà còn có suy 
nghĩ về cái được thấy, nhờ đó mới có ý niệm về con 
người và cảnh vật. Vậy làm thế nào đêhiêu rõ rằng con 
người và cảnh vật sinh khởi sau cái thấy chỉ là ý niệm 
đây? Hiểu biết ấy phải dần được phát triển dựa vào sự 
khác biệt giữa khoảnh khắc của cái thấy và khoảnh khắc 
suy nghĩ về cái được thấy. Thực tại sinh và diệt rất nhanh, 
rất khó hiểu được pháp và các thực tại như đúng bản chất 
của chúng. Cái thấy chỉ thấy cái được thấy chứ không 
thấy cái mà chúng ta suy nghĩ về, là con người và cảnh 
vật. Ở khoảnh khắc của cái thấy, chỉ có cái thấy và cái 
được thấy mà thôi, khi đó không có con người, đồ vật, 
không có căn phòng, không có gì xuất hiện cả. Khoảnh 
khắc của cái thấy khác với khoảnh khắc của suy nghĩ, 
nhưng suy nghĩ thì nối tiếp cái thấy vô cùng nhanh. 


214 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Nếu không được nghe Giáo lý, làm sao chúng ta có 
thê biết rằng ngay sau khi có cái thấy đã có sự dính mắc 
tiếp nối rồi, kế cả khi chưa có ý niệm về con người và 
đồ vật? Chỉ là cái được thấy mà thôi mà đã có sự dính 
mắc với thực tại đó rồi. Nghe như vậy đề chúng ta biết 
được ai là Đức Phật, và Ngài đã giảng những gì. Nếu 
chúng ta nhắm mắt thì sẽ không thấy con người và đồ 
vật, nhưng ngay khi mở mắt thì đã thấy con người và đồ 
vật rồi. Sự thật là sự thật. Không ai có thể thấy các thứ 
khác nhau khi mình nhắm mắt, vậy những thứấy ở đâu 
khi ấy? Nhưng chúng lại xuất hiện khi mở mắt. Điều đó 
chứng tỏ là bản thân cái thấy không thấy ai cả. Vậy khi 
ta nhắm mắt thì cái gì được thấy đây? Có thể thấy các 
loại ánh sáng khác nhau như đỏ hay xanh, tùy thuộc vào 
nơi bạn đang ở, nhưng không có con người nảo ở đó. 
Đó là cách mà chúng ta biết rằng không có con người 
hay thế giới, mà chỉ có các thực tại khác nhau sinh khởi 
và diệt đi tiếp nối. Không có con đường nào khác ngoài 
sự phát triển hiểu biết dù rằng sự phát triển hiểu biết ấy 
rất khó khăn. 


Đừng cố để thấy được rằng cái thấy không thấy 
con người và đồ vật. Khi nghe thì mới là hiểu biết ở 
mức độ tư duy về sự thật, giác ngộchi có thể đến khi 
hiểu biết đó được phát triển dần mạnh đề thấy rằng mỗi 
lời dạy của Đức Phật đều là chân lý. Bản chất của các 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 215 


pháp chỉ có thê được kinh nghiệm bởi trí tuệ đã phát 
triển, chứ vô minh không thể kinh nghiệm được pháp 
chân để. Các con đường khác ngoài con đường nghe 
Pháp là con đường sai. Chúng ta không cần phải đi đâu 
cả, chúng ta không cần phải làm hay ngồi một cách đặc 
biệt bởi vì ngay bây giờ đây đang có các thực tại. Có 
thê hiểu được lời dạy của Đức Phật bằng việc nghe về 
các thực tại hiện giờ, không nên có sự mong đợi bất cứ 
kết quả nào. Bởi mong cầu có trí tuệ là dính mắc, dù ở 
một dạng khác. Chúng ta cần suy xét xem Đức Bồ tát 
cần bao nhiêu thời gian đề trở thành Đức Phật toàn giác. 
Không ai có thê thúc đây trí tuệ phát triển nhanh hơn, 
mà ngược lại ta nên chân thật với sự thực. Chúng ta cần 
phát triển chân thật ba la mật và quyết định ba la mật 
để hiểu biết đúng có thể hiểu về bản chất của các pháp 
ở bất cứ khoảnh khắc nào. Bây giờ thì chưa hiểu được 
ngay, nhưng dần dần rồi sẽ có sự hiểu biết. Tuy nhiên 
đừng mong đợi. 


Pháp đàm tại Nha Trang, sáng ngày 20/05/2015 


Người hỏi: Kinh điển nói rằng cần có văn, tư, tu. 
Cần đọc tụng, nghe giảng tư duy và hạ thủ công phu. 
Vậy nếu chỉ nghe không, nghe mãi thì có thể làm phát 
sinh chánh niệm được không? 


216 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Achaan Sujin: Chánh niệm là gì? 


Người hỏi: Thấy được giây phút hiện tại đang là, 
xảy ra với nhãn căn. 


Aechaan Sujin: Đê biết, đễ hiểu hay để làm gì? 
Người hỏi: Thấy đôi tượng được thấy thôi 


Achaan Sujin: Hiện giờ đang có cái thấy, sau khoảnh 
khắc của cái thấy đã có chánh niệm về cái thấy chưa? 

Người hỏi: Sau khoảnh khắc của cái thấy thì lại 
tiếp tục có cái thấy 

Achaan Sujin: Đâu là đặc tính của chánh niệm hay 
biết thực tại và chánh niệm hay biết khái niệm? 

Người hỏi: Chánh niệm là trạng thái tâm không 
vọng tưởng. 

Achaan Sujin: Sự khác biệt giữa chánh niệm và 
tâm là gì? 

Người hỏi: Chánh niệm là vô niệm, không khởi lên 
bất cứ ý niệm nào, nó chỉ thấy đối tượng mà thôi. 

Aechaan Sujin: Chánh niệm có thê thấy đối tượng 
được không? 

Người hỏi: Chánh niệm không thể thấy được 
đối tượng. 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 217 


Achaan Sujin: Liệu có thể có chánh niệm nếu 
không hiểu đúng cái thấy là gì, hay đối tượng thị giác 
là gì hay không? 


Người hói: Theo lời giảng của Bà từ hôm nọ đến 
giờ, tôi có thể hiểu rằng việc thấy đối tượng mà không 
khởi chút ý niệm nảo thì đó là cái thấy có chánh niệm. 

Aechaan Sujin: Không phải là như vậy đâu, nếu thế 
thì coi như tất cả mọi người đều đang có chánh niệm. 
Câu hỏicủa tôi là, liệu có thể có chánh niệm sinh khởi 
mà không có hiểu biết đúng không? 

Người hỏi: Không có hiểu biết đúng thì không thể 
có chánh niệm sinh khởi 

Achaan Sujin: Vậy chánh niệm có thể sinh khởi 
do ý chí không? 


Người hỏi: Chánh niệm không thể sinh khởi do ý chí 

Achaan Sujim: Vậy đầu là duyên cho chánh niệm 
sinh khởi? 

Người hỏi: Duyên cho chánh niệm sinh khởi là 
thiện pháp, khi thường xuyên khởi lên thiện pháp thì sẽ 
có chánh niệm sinh khởi. 

Aechaan Sujin: Có thê có những khoảnh khắc thiện 


pháp mà không có chút trí tuệ nào. 


218 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Không có thiện pháp nào mà không có 
trí tuệ cả. 

$arah: Sáng nay chúng ta đã nói về những loại 
thiện pháp khác nhau, như nói đến ví dụ về bố thí. 
Chúng ta nói rằng trong quá trình bố thí như vậy, có 
khoảnh khắc là thiện xen kẽ với những khoảnh khắc 
là bất thiện. Ở khoảnh khắc tâm là thiện thì có chánh 
niệm sinh khởi cùng, và chánh niệm khi đó nhớ cái gì 
là thiện. Ở khoảnh khắc đó, không nhất thiết có trí sinh 
khởi cùng, không có trí phân biệt tính chất của thiện 
tâm hay trí nhận biết về thực tại như nó là... Chúng 
ta cũng đã nói đến tâm từ, và nói rằng tâm từ có thể 
sinh khởi bất cứ lúc nào, như lúc này có thể đang có sự 
quan tâm và mong muốn điều tốt đẹp cho người khác. 
Ở khoảnh khắc của từ tâm có chánh niệm, và chánh 
niệm khi ấy nhớ thiện pháp cần phải sinh khởi. Khi đó 
cũng không nhất thiết có trí tuệ sinh khởi cùng. Trí tuệ 
có thêhiều tính chất của tâm khi ấy là thiện hoặc bất 
thiện, hoặc hiểu pháp chỉ là pháp mà thôi. 


Khi nói về sự phát triển tâm trí, ở đó phải có tâm 
thiện hợp với trí. Vừa rồi bạn có đề cập đến văn /uệ 
(sufta maya pañña), tw tuệ (cimta maya paññ4) và tu 
tuệ (bhãvanã maya paññä). Giờ trước hết ta sẽ nói về 
văn tuệ. Hiện giờ ta được nghe Achaan SuJm nói về 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 219 


các thực tại khác nhau, như cái thấy và đối tượng thị 
giác. Trong quá trình quý vị lắng nghe, nếu có cái hiểu 
về những điều được thuyết giảng, dù chỉ ở mức độ tư 
duy, khi đó có văn tuệ. Ở khoảnh khắc hiểu điều được 
lời thuyết giảng, dù ít ỏI, khi đó có trí tuệ sinh khởi 
cùng với chánh niệm, cũng rất ít ỏi. Như bạn có nói, 
hiểu được một chút hiện giờ vẫn không đủ để làm suy 
giảm vô minh và phát triển hiểu biết. Vẫn cần tiếp tục 
chiêm nghiệm về những điều được nghe, bất kê khi ở 
nhà, đi chùa, ở bãi biển hay đang làm việc, trong bất cứ 
tình huỗng nào, nếu có đủ duyên sinh khởi sự chiêm 
nghiệm về đặc tính của một pháp đang xuất hiện, hiểu 
nó một cách đúng đắn, thì ở khoảnh khắc đó có tư tuệ. 
Như Achaan SuJnn đã nói, sự suy xét và chiêm nghiệm 
ấy phải được tăng trưởng, vun bồi để có được hiểu biết 
thông suốt và niềm tin dũng mãnh rằng duy nhất chỉ 
có khoảnh khắc hiện tại có thể được hiểu, không phụ 
thuộc vào thời gian, nơi chốn, không còn nghĩ đến thời 
điểm khác, nơi nào khác hay vào ai đó làm công việc 
hiểu biết. Hiểu biết đó phải sâu sắc, vững vàng đến mức 
biết rằng không có con đường phát triển trí tuệ nào khác 
ngoài chính hiểu biết sinh khởi với đối tượng đang hiện 
khởi. Khi đó sẽ không còn ý nghĩ bây giờ mình cần 
phải ra chùa hay ở nơi yên tĩnh hơn, gặp thêm một vài 


VỊ cao tăng nữa. .. mả luôn hiêu chắc chăn răng chỉ có 


220 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


pháp hiện giờ là cái có thể được hiểu, và nó sinh khởi 
do duyên. Với hiểu biết thông suốt và vững vàng như 
vậy, nó có thể làm duyên cho mức độ thứ ba mà ta gọi 
là tu tuệ - đó thực chất chính là khoảnh khắc đối tượng 
được kinh nghiệm trực tiếp, các pháp chân đề được liễu 
ngộ trực tiếp bởi chánh niệm và trí tuệ. Vậy sự khởi đầu 
là việc được nghe về các pháp khác nhau, như tâm là gì, 
cái thấy là gì, cái nghe là gì, âm thanh là gì, thích là gì, 
không thích là gì. .. Tất cả các pháp đó đều là vô ngã và 
là đối tượng cho trí tuệ phát triển. 


Jonothan: Ban nãy bạn có nói chánh niệm là thấy 
đối tượng thị giác mà không có chút ý niệm gì về nó. 
Tôi nghĩ rằng cũng có nhiều người cùng chung suy 
nghĩ như vậy, rằng ở khoảnh khắc có chánh niệm về đối 
tượng thị giác thì không có suy nghĩ về đối tượng thị 
giác ấy. Ta có thê đã liên tưởng đến bài kinh Bãhiya mà 
chúng ta đã đề cập đến, rằng Đức Phật đã dạy «trong 
cái thấy chỉ có cái thấy». Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự 
của bài kinh ấy khác với điều mà chúng ta đễ dàng lầm 
tưởng. Vì chức năng của chánh niệm là hay biết đối 
tượng cụ thê. Đôi khi người ta dùng từ «không quên 
đối tượng ”để mô tả về chánh niệm. Đó là ý nghĩa của 
chánh niệm. Như vậy ở khoảnh khắc chánh niệm đang 
hay biết đối tượng thị giác chăng hạn, khi ấy nó không 
hay biết suy nghĩ. Tuy nhiên, suy nghĩ về những gì đã 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 22] 


được thấy, được nghe .... là một tiến trình tự nhiên xảy ra 
suốt cả ngày. Việc có chánh niệm sinh khởi hay biết đối 
tượng không làm ngăn những tiến trình ấy diễn ra như 
thường lệ. Nói cách khác, chánh niệm có đối tượng của 
nó, việc chánh niệm hay biết đối tượng không làm thay 
đổi tiến trình tâm diễn ra theo quy luật tự nhiên. Nếu 
nói đến chánh niệm của Tứ niệm xứ sinh khởi cùng trí 
tuệ hay biết đối tượng chân đế, trí tuệ hiểu đặc tính của 
thực tại đó và tiễn trình tâm vẫn diễn ra một cách bình 
thường. Việc trí tuệ cùng chánh niệm hay biết đối tượng 
không làm thay đổi chút nào diễn tiến của tự nhiên. Với 
cách ấy, nó sẽ hiểu biết đúng hơn về bản chất của các 
pháp. Như vậy có chánh niệm không nhất thiết sẽ bớt 
suy nghĩ hay bớt bất thiện pháp hơn. Ở khoảnh khắc 
có chánh niệm, một pháp sẽ không bị trộn lẫn hay lầm 
tưởng với pháp khác. Ở khoảnh khắc có chánh niệm, 
đối tượng thị giác không bị lầm tưởng là nhãn thức hay 
ngược lại. .. Vậy không cần phải thay đổi bắt cứ điều gì 
trong cuộc sống của chúng ta để có thể phát triển chánh 
niệm cùng hiểu biết. 

Achaan Sujin: Trong cuộc sông hàng ngày của 
chúng ta, cái gì sinh khởi nhiều hơn, thiện hay bất thiện? 
Giữa khoảnh khắc thiện pháp hợp với trí và không hợp 


với trí, cái gì thường xuyên hơn? 


323 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: T hiện pháp hợp với trí nhiều hơn thiện 
pháp không hợp với trí 


Achaan Sujin: Tại sao? 
Người hởi: Vì vô mình che lấp thiện pháp. 


Achaan Sujin: Làm thế nào để bớt dần vô minh 
che lấp? 


Người hỏi: Cần có những thiện pháp liên tục, 
không ngừng nghỉ, rồi mới đây lùi được vô minh 

Achaan Sujin: Bạn nói liên tục nghĩa là gì? 

Người hỏi: Khi có đối tượng của cái thấy mà cái 
thấy thấy được thực tướng của các pháp như nó đang 
là, điều này xảy ra thường xuyên liên tục thì sẽ đây lùi 
được vô minh. Điều này kéo dài được bao nhiêu thì tốt 
bấy nhiêu. 


Sarah: Như chúng ta đã bàn luận, và bạn cũng đã 
đồng ý rằng, khoảnh khắc của thấy và nghe là khoảnh 
khắc của tâm quả, và khoảnh khắc của tâm quả thì 
không có trí tuệ sinh khởi cùng. Ta biết rằng, sau khi 
cái thấy sinh rồi diệt đi, thông thường là bất thiện pháp 
tiếp nối nhiều hơn là thiện pháp. Dù ở bất cứ nơi đâu, ở 
bãi biển hoặc ở đây, bất thiện pháp vẫn xảy ra rất nhiều 
hơn thiện pháp. Chúng ta cũng đã nhất trí rằng, những 


Chương IX: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành 223 


khoảnh khắc thiện tâm không hợp trí (như bố thí, từ 
tâm...) thì nhiều hơn những khoảnh khắc thiện tâm hợp 
trí (tức là khoảnh khắc với hiểu biết đúng). Điều ấy cho 
thấy thiện tâm hợp với trí là vô cùng hiếm hoi và không 
hề dễ sinh khởi. Không aI có thể có trí tuệ liên tục, kế 
cả vị A la hán, vì vị ấy vẫn có những khoảnh khắc của 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là những khoảnh khắc 
của tâm quả. Mặc dù các vị ấy không còn tâm bất thiện 
cũng như tâm thiện, các khoảnh khắc từ tâm, quảng đại 
vẫn nhiều hơn rất nhiều so với các khoảnh khắc của tâm 
duy tác tịnh hảo hợp trí. Vậy hãy quên việc cô gắng liên 
tục có các khoảnh khắc thiện tâm hợp trí. Tốt nhất nên 
chân thật với bản thân rằng, rất hiểm hoi có được chánh 
niệm, thiện tâm cũng như thiện tâm hợp với trí. 


Aechaan Sujin: Vì lẽ đó, nêu không có sự tìm hiểu 
Giáo lý thì không có cách nào biết được sự thật về 
những gì đang xuất hiện hiện giờ. Ở khoảnh khắc hiện 
giờ, đang có cái thấy và đối tượng thị giác là đối tượng 
của nhãn thức. Nhãn thức sinh khởi để kinh nghiệm đối 
tượng thị giác rồi diệt đi. Nhưng khi nhãn thức diệt đi 
rồi, đối tượng thị giác vẫn chưa diệt vì tuổi thọ của sắc 
kéo dài gấp 17 lần so với tuổi thọ của tâm. Sau khi nhãn 
thức diệt đi, có tiếp ba tâm khác nhau sinh và diệt trước 
khi bảy tốc hành tâm sinh khởi - chúng có thê là thiện 
hay bất thiện, tâm tham hay tâm si - kinh nghiệm cùng 


224 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


sắc đó trước khi nó diệt đi hoàn toàn. Có bao nhiêu vô 
minh và dính mắc trong tiễn trình nhãn môn đó? Tương 
tự như vậy với tiễn trình qua các căn khác - nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm - trước khi có thể có đủ tích luỹ để làm 
duyên cho thiện pháp sinh khởi thay cho dính mắc và 
vô minh, chứ chưa nói tới trí tuệ. Nếu không có hiểu 
biết đúng về các pháp chân đề làm nền tảng thì không 
thể có những khoảnh khắc như vậy. 


Hãy suy xét về sự phát triển hiểu biết của phàm 
phu và khoảnh khắc của đạo quả Dự lưu. Đạo quả rất 
xa với hiện giờ. Vì hiện giờ, khi nghe về các thực tại, 
ta vẫn chưa thấy được sự sâu sắc và vi tế của các pháp 
mà Đức Phật nói đến. Không nên chỉ mong cầu và suy 
đoán, hãy thử xem hiện giờ thì sao? Những khoảnh 
khắc hiểu thêm về thực tại rất hiếm hoi trong ngày. Hãy 
lắng nghe Giáo lý một cách cần thận và suy xét từng 
chút một, cứ như vậy, cho đến khi trí tuệ dần được phát 
triển nhiều hơn, cho đến khi hiểu biết ấy có thể đủ mạnh 
để làm duyên cho chánh niệm thay cho vô minh và dính 
mắc. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của những duyên được 
tích lũy cho cái mà ta gọi là “tu tuệ”. 


Chương X: Thiên và thực hành 225 


Chương X: 
Thiền và Thực hành 


Pháp đàm tại Hội Án, sáng ngày 19/05⁄2014 


Người hỏi: Thưa bà, con có một thắc mắc là: Đức 
Phật ngộ đạo là nhờ hành thiền, ngồi thiền. Vậy, theo 
lời dạy của Achaan SuJinn chúng con sẽ áp dụng vào 


việc thực hành như thế nào ạ? 


Aehaan Sujin: Khi nói là Đức Phật ngồi thiền thì 


ngồi thiền là gì? 


Người hỏi: Thực ra con cũng không hiểu ngồi 
thiền là thế nào nhưng trong Kinh điển, nghe các vị sư, 
các vị thầy nói Đức Phật ngồi thiền dưới cội cây bồ đề 
và Ngài giác ngộ. Còn thực tế Đức Phật ngồi thiền như 


thế nào thì con không biết ạ. 


Achaan Sujin: Bạn có muốn Đức Phật nằm hay 


đứng không? 


226 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Dạ, con không muôn gì hệt, con chỉ 
muôn hiệu thôi ạ. 


Achaan Sujin: Đó chính là lý do chúng ta cần 
phải hiểu từng từ một, chăng hạn như giác ngộ là gì, 
thiền là gì? Đức Phật có giác ngộ sự thật của cái thấy 
không? Khi ta ngồi có cái thấy, khi ta đứng cũng có cái 
thấy, luôn luôn có thực tại để có thê được hiểu. Sự phát 
triển tuệ giác không phụ thuộc vào tư thế mà phụ thuộc 
vào hiểu biết. Trong ngày, ta ở trong tư thế nào thường 
xuyên nhất? Đứng, đi ngồi hay nằm? Sự phát triển hiểu 
biết không phụ thuộc vào việc thân ở oai nghỉ nào. 
Chính vì thế, chúng ta cần phải có hiểu biết rõ ràng, 
thế nào là thiền và thế nào là ngồi thiền? Mỗi lời Đức 
Phật thuyết giảng cho chúng ta đều là về sự giác ngộ 
của Ngài, và sự giác ngộ của Ngài là về tất cả những gì 
đang xuất hiện. Mẫu chốt ở đây là hãy tìm hiểu thế nào 
là giác ngộ. Nếu không có hiểu biết về những gì đang 
xuất hiện hiện giờ, liệu có thê có hiểu biết ở mức độ cao 
hơn hay không? Một mức độ hiểu biết cao hơn để có 
thê dẫn tới sự tận diệt phiền não và chứng ngộ niết bàn 
chỉ có thể có được từ sự phát triển hiểu biết về những 
gì đang xuất hiện hiện giờ, trong chính khoảnh khắc 
này. Nếu không phải là về các thực tại hiện giờ thì cái 
gì có thể là đối tượng của hiểu biết đây? Những gì đã 
qua hoặc chưa sinh khởi không thê là đối tượng của trí 


Chương X: Thiên và thực hành S1 VN 


tuệ. Vậy, ngồi thiền là thế nào đây? Ngồi thiền có trong 
lời dạy của Tam Tạng không? Cái Đức Phậtđã dạy là sự 
phát triển hiểu biết từ mức độ pháp học sang pháp hành 
tới pháp thành. Tất cả những gì xuất hiện hiện giờ có 
thê dần dần trở thành đối tượng của trí tuệ ngày càng 
phát triên, đến một mức độ ngay cả sự sinh diệt cũng trở 
thành đối tượng của nó. Nếu không có hiểu biết ở mức 
độ tư duy về bản chất của những gì đang xuất hiện thì 
làm sao có thể đạt được giác ngộ? Nếu không có những 
lời dạy của đẳng Giác ngộ thì làm sao có thể có cái hiểu 
đúng ý nghĩa thực sự của giác ngộ đây? Bạn có quan 
tâm đến việc ngồi thiền hay không? 


Người hỏi: Con nghĩ đó là một phương pháp, 
cũng như bây giờ con có cơ duyên được nghe Bà nhắc 
nhở về cái hiểu đúng, về sự phát triển hiểu biết. Nếu 
không có Bà nói, con không biết áp dụng những lời dạy 
của Bà trong phương pháp thực hành như thế nào. Ít ra 
trong việc ngồi thiền có thời khóa cụ thể, nhưng những 
khi không có bà, không được nghe sự nhắc nhở, con sẽ 
thực hành như thế nào? 


Aechaan Sujin: Khi nói về ai đó làm một cái gì đó 
thì vẫn có ý niệm về một tự ngã, không phải là hiểu biết. 
Ở khoảnh khắc của cái thấy, cái thấy có ngồi không? 
Cái thấy có đứng không? Ở khoảnh khắc của cái thấy 


228 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


chỉ có cái thấy, không có ý niệm về đứng hay ngồi, khi 
đó không có ai, không có tôi, không có bạn, chỉ có thực 
tại kinh nghiệm cái thấy và thực tại được kinh nghiệm 
là đối tượng thị giác. Nếu vẫn chưa có sự xuất hiện rõ 
ràng của chỉ một thực tại ở một thời điểm như vậy thì 
vẫn chưaphải là cái hiểu thật sự thấu đáo về vô ngã, 
rằng mỗi thực tại như vậy đều chỉ là pháp, không phải 
là ai cả. Cái thấy có thể xảy ra trên mặt đất, trong không 
khí nhưng tại khoảnh khắc cái thấy sinh khởi, không 
có ý niệm về một nơi chốn, nó chỉ thấy mà thôi, cũng 
không có ý niệm về oai nghi ở khoảnh khắc đó. 

Bạn muốn có hiểu biết thêm về tính chất vô ngã 
của cái thấy hay không? Tại sao? 


Người hỏi: Vì con cảm nhận đó là sự thật. 


Aechaan Sujin: Bởi vì lúc nào cũng có cái thấy, nếu 
không có hiểu biết đúng về cái thấy, làm sao ta có thê có 
hiểu đúng về vô ngã trong cuộc sống hàng ngày? Nếu 
không có hiểu biết về cái nghe, sẽ luôn luôn là ý niệm 
tôi nghe. Kể cả khi đang ngồi, nếu không có hiểu biết 
thì sẽ luôn luôn là ý niệm tôi ngồi. Vậy về mặt bản chất 
cái gì đang ngồi đây? Cái gì đang ngồi hiện giờ? Có 
phải là cái thấy ngồi không? 

Người hỏi: Dạ, nếu con hiểu như Bà giảng những 
ngày vừa qua thì cái sắc đang ngôi ạ. 


Chương X: Thiên và thực hành 229 


Achaan Sujin: Sắc là gì? 

Người hỏi: Dạ, là cái thần này ạ 

Aechaan Sujin: Khi bạn dùng từ thân, bạn có thể 
chỉ ra thân hiện giờ ở đâu không? 

Người hỏi: Dạ, con đang ngồi ở trên ghế. 

Achaan Sujin: Cái gì đang ở trên ghế? 

Người hỏi: Dạ, cải thân của con. 

Achaan Sujin: Cải này đang ở trên bàn, cái này có 
phải là thân không? 

Người hỏi: Dạ không, đó là cải ly. 

Aechaan Sujin: Có phải cái ly ngồi trên bàn không? 
Haynónšăm trên bàn? Cái mà ta gọi là đứng, đi hay năm 
chỉ là một ý niệm về những gì được kinh nghiệm. Nếu 
chỉ có một tổ hợp sắc thôi thì nó có thể ngồi không? 

Người hỏi: Dạ, không. 

Achaan Sujin: Như vậy phải có một khối của các 
sắc thì mới có thể ngồi đúng không? Vậy thì chính do 
sự quy ước nên nếu như thế này thì ta gọi là đứng, còn 


nếu như thế kia thì ta gọi là ngồi. Thân có phải là bạn 
hay không? 


230 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Nêu con không nghe Pháp thì con nghĩ 
đó là con. 


Achaan Sujin: Bạn có thể chạm vào thân của 
mình không? 


Người hỏi: Dạ, có. 
Achaan Sujin: Khi chạm vào thân thì cái gì xuất hiện? 


Người hỏi: Cảm giác cứng, cảm giác đau, cảm 


giác mêm. 


Achaan Sujin: Cứng và mêm đêu sinh và diệt. Vì 
cái cứng sinh và diệt, cái cứng - mêm ở nơi thân có thê 
là bạn hay là của bạn không? 


Người hỏi: Dạ không, nó do duyên, nó diệt thì 
không còn cái cứng, mềm đó nữa. Có thể lúc đó con 
sẽ kinh nghiệm cái khác chứ không phải cái cứng hay 


mềm nữa. 


Aechaan Sujin: Tất cả những thứ đó đều không phải 
là bạn bởi vì chúng sinh và diệt đi ngay, không bao giờ 
quay lại. Tất cả các thực tại đều sinh và diệt. Vậy bạn 
đang ở đâu? Chăng hạn, ở khoảnh khắc của cái thấy, ta 
có thê cho rằng đó là “ta”thấy nhưng thực chất, đó chỉ 
là một pháp sinh khởi làm nhiệm vụ thấy và rồi diệt đi. 
Bạn có cần phải ngồi đề hiểu được điều ấy hay không? 


Chương X: Thiên và thực hành ẮC ]Ì 


Người hỏi: Dạ, không ạ. 


Achaan Sujin: Hiểu biết có thể sinh khởi bất cứ 
lúc nào. Như vậy, chúng ta có thể suy xét đâu là Giáo 
lý của Đức Phật và đâu không phải là Giáo lý của Đức 
Phật. Một người nằm có thể hiểu sự thật không? 


Người hỏi: Dạ, có ạ, bất cứ tư thế nào. 


Achaan Sujin: Không cần thiết là phải ngồi dậy và 
trong một tư thế đặc biệt. 


Người hói: Nhưng nằm dễ làm duyên cho sự buồn 
ngủ và như vậy trí tuệ khó có điều kiện đề phát sinh hơn. 


$arah: Chúng ta thấy rằng thực chất chỉ có khoảnh 
khắc hiện tại cùng với các thực tại đang sinh và diệt 
mà thôi. Những gì đang sinh khởi hiện giờ là thấy và 
nghe đều sinh khởi do duyên và diệt do duyên. Chúng 
ta có thê cho răng chính “mình”quyết định đi, đứng hay 
ngồi, quyết định đến đây nghe Pháp, và lúc nào đó có 
thể nằm. Nhưng như đã nói sáng nay, mỗi khoảnh khắc 
chỉ có một tâm sinh khởi kinh nghiệm một đối tượng, nó 
sinh khởi cùng với những tâm sở khác nhau và cùng với 
những sắc được sinh khởi do những duyên khác nhau. 
Mỗi tâm, tâm sở, hay sắc đều sinh khởi do duyên và diệt 
do duyên, hoàn toàn không phải là một ai đó, một tự 
ngã. Kể cả khi ta đang nằm và nghĩ rằng mình cần phải 


5332 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


ngồi dậy để ngồi thiền vì như vậy sẽ tốt hơn, đó cũng 
là một suy nghĩ. Suy nghĩ đó cũng sinh khởi do duyên, 
được duyên bởi một cái gìđó trước đấy. Vậy thì bất cứ 
cái gì sinh khởi và diễn ra trong cuộc sống này đều sinh 
khởi và diệt đi do duyên. Chăng hạn, bây giờ trời đang 
nóng và có thê có một số người buồn ngủ. Có thể chúng 
ta không muốn buôn ngủ chút nào, vì đang nghe Pháp 
mà buôn ngủ thì thật không nên, nhưng buồn ngủ vẫn 


xảy ra, như vậy pháp đó đã sinh khởi do duyên rồi. 


Điều khiến cho Giáo lý của Đức Phật có tính phổ 
quát, vượt qua không gian và thời gian, đó là: tất cả các 
thực tại, kể cả khi Đức Phật còn tại thế cũng như bây giờ, 
đều có tính chất như vậy, cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ 
lúc nào. Dù đó là buồn ngủ, tỉnh giác, hay vui vẻ, tất cả 
đều là những thực tại hữu vi, chúng cần được hiểu như 
chúng là, không phải là một ai cả, chỉ là các pháp mà 
thôi. Như chúng ta đọc trong Kinh Tứ niệm xứ, phần về 
niệm thân, Đức Phật giải thích rằng dù ta đang ở trong tư 
thế đứng, đi, ngồi hay nằm đều luôn có các sắc sinh khởi 
như cứng - mềm, nóng - lạnh nhưng bị tưởng lầm là ta, 
là thân. Thông thường chúng ta cho răng thân của tôi hay 
oai nghi của tôi là rất quan trọng nhưng thực chất, qua 
thân căn chỉ có những yếu tô cứng - mềm, nóng - lạnh, 
căng - trùng được kinh nghiệm. Chúng ta được nhắc nhở 
rằng dù ở bất cứ oai nghi nào, vẫn có những thực tại 


Chương X: Thiên và thực hành 9K) 


là các sắc sinh khởi, và chúng không phải là tôi, không 
phải thân của tôi. Việc thực hành phải diễn ra hết sức tự 
nhiên. Nếu có sự lựa chọn một đối tượng cụ thê để hay 
biết về nó như cái thấy, cứng, mềm, nhiệt độ hay bất cứ 
một thực tại nào khác, thì khi đó không còn là hiểu biết 
về các thực tại sinh khởi do duyên, là vô ngã. Nếu chúng 
ta nghĩ răng có một thời điểm nào hay nơi chỗn nào khác 
phù hợp hơncho sự phát triển hiểu biết, hay oai nghi này 
khiến hiểu biết khó phát triển hơn oai nghỉ kia, thì thực 
chất ở khoảnh khắc đó có ý niệm về một cái ngã muốn có 
thêm nhiều hiểu biết, muốn tạo cho chánh niệm cùng trí 
tuệ sinh khởi theo ý chí của mình. Khi ấy, thay vì để cho 
Cuộc sống phát triển một cách tự nhiên, ta lại luôn luôn 
có sự lo lắng bất an, muốn nó khác đi với tiến trình diễn 


ra tự nhiên của nó. 


Pháp đàm tại Hội An, chiều ngày 20/03/2014 


Người hỏi: Con muốn hỏi, lúc nãy Bà nói, khi thấy, 
thực tại chỉ là thấy; khi nghe, thực tại chỉ là nghe. Trong 
quá trình thực hành, con thấy chuỗi thời gian đó, theo 
kinh nghiệm của con, niệm phải mạnh và liên tục. Khi 
thấy, niệm bắt được cái thấy thì cái thấy ngừng lại và 
không có cái khác xen vào. Hoặc nếu có khái niệm hoặc 


cái øì chen vào, những cái đó rât yêu ớt. Có phải do cái 


234 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


niệm mạnh nên các cái kia đượccăt lìa, không nôi tiêp 
theo khái niệm hay các cái này cái kia nhảy vào. 
Achaan Sujin: Khi đó bạn có biệt gì không? 


Người hỏi: Biết tiễn trình rất rõ ràng. Rất tự nhiên. 
Dừng lại ở lúc thấy khái niệm chen vảo. Ví dụ khi có ý 
niệm về cái ly thì nó dừng lại. 


Aechaan Sujin: Khi đó có hiểu biết gì không? 


Người hỏi: Nhận ra được là nhờ cái niệm mạnh 
nên nó trội lên. Sự hiểu biết ở đó nên tâm ngừng lại tại 
đó, không đi theo khái niệm. 


Aechaan Sujin: Khi đó là bạn hiểu hay ai hiểu? 


Người hỏi: Cái trực nhận tự mình cảm nhận, rất tự 
nhiên, không phải do mình cố gắng. 


Aechaan Sujin: Thế nó có giông bây giờ không? 

Người hỏi: Khác ạ. 

Achaan Sujin: Khác thê nào? 

Người hỏi: Giống bây giờ là thế nào? Ý Bà là thế 
nào ạ? 

Achaan Sujin: Như bây giờ, bây giờ có hiểu biết 
như lúc đó không? Cái thấy chỉ là cái thấy, chỉ là một 
thực tại kinh nghiệm, không có al ở trong đó cả. 


Chương X: Thiên và thực hành 235 


Người hỏi: Cái mình cảm nhận khoảnh khắc đó, 
không phải lúc nào cũng như vậy mà chỉ thỉnh thoảng. 
Điều như vừa thấy, lúc đó, cảm nhận rõ ràng, vẫn đề 
rất sáng tỏ và nôi bật. Giống như tự mình nhận ra, rất 
rõ ràng. Bây giờ biết thấy chỉ là thấy, một cách bình 
thường, không rõ ràng như kinh nghiệm lúc đó. 


Kinh nghiệm đó rất là rõ ràng, khiến trong một thời 
gian dài, không quên trạng thái và cảm giác lúc đó. 


Achaan Sujin: Vừa rỗi cô có dùng từ chánh niệm 
mạnh, thê nào là chánh niệm mạnh? Và duyên nào cho 
chánh niệm mạnh như vậy? 


Người hỏi: Duyên là do, khi thực tập một cách tự 
nhiên, theo lời hướng dẫn của các vị thiền sư, thấy gì 
thì niệm cái đó, niệm một cách tự nhiên, không gò ép, 
trong niệm, có sự đam mê ở đó, niệm liên tục, thoải 
mái, tự nhiên. Cảm nhận niệm mạnh, liên tục, ít bị đứt 
khúc, hay có đứt khúc thì nhận ra. Thời điểm đó, duyên 
được liên tục nhiều hơn, có mất chánh niệm nhưng dễ 
dàng nhận ra chánh niệm mất. Niệm mạnh là niệm có 


cái lực, có trớn. 
Achaan Sujm: Hiện giờ có chánh mệm tự nhiên không? 


Người hỏi: Có nhưng không cảm nhận năng lực 
mạnh như lúc đó. 


236 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Aechaan Sujin: Phần năng lực đó không quan trọng. 
Hãy nói về chánh niệm tự nhiên. Chánh niệm tự nhiên 
hay biết về gì? 


Người hỏi: Hay biết những gì xảy ra trong lúc hiện 
tại. Tâm khởi lên gì hay biết ngay lúc đó. Đơn thuần ghi 
nhận vậy thôi. 


Achaan Sujin: Chánh niệm thực sự chỉ hay biết 
một đặc tính ở một thời điểm. Nếu không như vậy, nó 
không phải là chánh niệm thực sự. 


Người hỏi: Xin nói rõ hơn. 


Aechaan Sujin: Chăng hạn ở khoảnh khắc này, có 
cảm giác cứng nào đang được kinh nghiệm không? 


Người hỏi: Khi Bà hỏi, con phải kiểm tra. Con 
thường quan sát tâm đang hoạt động, suy nghĩ hay lắng 
nghe, nói cái gì, con quan sát những tâmđó nhiều hơn 


cái cứng hay cái mêm. 


Achaan Sujin: Khi hay biết như vậy, đó không 


phải là chánh niệm mà vân là suy nghĩ. 


Người hói: Như Bà nói, nễu quan sát vào cái cứng, 
cái mềm, đó là cảm nhận là thuộc về thân, không phải 
tâm. Cái cứng thê hiện trên cảm giác. Cái tâm không có 
cứng hay mềm. 


Chương X: Thiên và thực hành 237 


Achaan Sujin: Liệu bạn có nghĩ rằng chánh niệm 
cần phải được phát triển từ việc nghe và suy xét để 
hiểurất rõ ràng răng không có cái ngã nào có thê tạo ra 
bắt cứ điều gì? Khi chánh niệm sinh khởi, nó hoàn toàn 
là một thực tại vô ngã, nó do duyên mà sinh khởi khi đó 
chứ không phải có cái tôi đang chánh niệm. 


Người hỏi: Con hiểu điều đó nhưng trong quá trình 
thực hành, vẫn bị rớt lên, rớt xuống. Chính vì vậy mới 
phải thực hành tiếp. 


Achaan Sujim: Nêu nói đền sự thực hành, liệu đó 
có còn là chánh niệm tự nhiên như cô nói không? 


Người hỏi: Kinh nghiệm khi thực hành, con thấy 
chánh niệm rõ ràng. Còn giờ ngôi đây, con không cố 
gắng chánh niệm, cái gì biết thì biết, không có đề ý là 
mình chánh niệm. 

Achaan Sujin: “Trong lúc thực hành”có nghĩa là 
gì, theo ý cô? 

Người hỏi: Theo các vị thiền sư, cái gì hiện khởi 
trong thân trong tâm, hiện tại khởi lên cái gì thì nệm 
cái đó. 

Achaan Sujin: Vậy cũng giỗng như bây giờ, chứ 
không có sự phân biệt giữa bây giờ và lúc thực hành, 
đúng không? 


238 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Lúc ngồi tại Pháp đàm này, không có ý 
thức về sự chánh niệm. Chỉ lắng nghe, xem hiểu cái gì, 
không hiểu cái gì rồi tìm tòi thì đường như không có ý 
thức về sự chánh niệm. 


Achaan Sujin: Liệu ý thức hay ÿ định chánh niệm 
đó có phải con đường dẫn tới giải thoát? 


Người hỏi: Theo cái hiểu của con, đó là một chỉ 
của Bát Chánh Đạo 


Aechaan Sujin: Bát Chánh Đạo có tám chi. Hãy kế 
tên từng chi. 


Người hói: Khi có tác ý đến đây, có tác ý hướng 
tâm để nghe, hiểu, vun bồi cho trí tuệ, sự hiểu biết để 
thực hành dễ hơn thì đó cũng là một hướng tâm đến sự 
giải thoát. 

Achaan Sujin: Sự “tắc Ý tới” đó là bạn hay là một 
pháp sinh khởi do duyên? 


Người hỏi: Con không chắc ạ. 


Achaan Sujin: Khi không có hiểu biết đúng về 
Giáo lý của Đức Phật, sẽ luôn có ý niệm về ngã, tôi, 
anh ta, cô ấy v. v... Càng hiểu Giáo lý, ta càng biết rằng 
chỉ có các thực tại, tất cả đều là pháp. Khi không có 
hiểu biết, pháp bị lầm tưởng là “ta”, kế cả trí tuệ cũng 


Chương X: Thiên và thực hành 239 


bị lầm tưởng là “ta”, nhưng thực chất, trí tuệ là một thực 
tại khác với vô minh, nó cũng sinh khởi do duyên, bởi 
vì nếu không có sự lắng nghe và suy xét, sẽ không thể 
có hiểu biết. 

Người hỏi: Con hiểu rằng không có tôi, không có 
ta đi nghe Pháp. Nhưng lúc khởi tâm, chưa chắc không 
có cái tôi. Bởi vì vô minh dày đặc. Ngay khoảnh khắc 
đó có sự hướng tâm nhưng không kiểm tra xem có cái 
tôi ở đó không. Chỉ biết có sự hướng tâm đến nghe 
Pháp, để hiểu biết, để thực hành, là mục đích hướng tới 
giải thoát. 


Achaan Sujin: Đương nhiên là, chừng nào không 
có đủ hiểu biết đúng về thực tại đủ thì mọi thứ đều 
không rõ ràng. Ai là người không bao giờ có ý niệm về 
tự ngã nữa? Chỉ có bậc Thánh Dự Lưulà không bao giờ 
còn ý niệm về tự ngã. Ta có thê thấy rằng nếu không có 
hiểu biết thì làm sao có thể tận diệt ý niệm về ngã vốn 


bám tê rât sâu dày. 


Mỗi lời của Giáo lý đều vô cùng vi tế, vì thế, chúng 
ta cần tìm hiểu với sự tôn kính. Rất dễ rơi vào hiểu 
sai hay thay đối ý nghĩa của Giáo lý. Chăng hạn như 
câu: “2át cả đều là pháp, tất cả những gì là thực đêu là 


pháp”. Rât khó đề hiệu đúng ý nghĩa những câu đó. 


240 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Nếu ở ngay khoảnh khắc này, chúng ta không tìm 
hiểuGiáo Pháp ở mức độ tư duy, sẽ không thể có duyên 
cho sự kinh nghiệm trực tiếp. Vậy hiểu biết về mặt tư 
duy hiện giờ đã đủ để làm duyên cho hiểu biết trực tiếp 
chưa? Hiện giờ đang có cái thấy, chúng ta nói về cái 
thấy, có chánh niệm về cái thấy không? 


Chánh niệm của Bát Chánh Đạo luôn sinh khởi 
cùng hiểu biết đúng. Nếu không có trí tuệ sinh khởi cùng 
với nó thì đó không phải là chánh niệm, sđ#masaíi, của 
Bát Chánh Đạo. Đức Phật dạy về con đường Bát Chánh 
Đạo và con đường Bát Phi Đạo. Bắt cứ khi nào không 
có hiểu biết đúng, dù ta có cho rằng mình đang trong 
thực hành hay không trong thực hành thì thực chất đều 
không có sự thực hành đúng, mà là sự thực hành sal, 


con đường saI. 


Nếu không có sự suy giảm từ từ của tà kiến chấp 
những thứ xuất hiện là ngã, sẽ không thể có chánh niệm 
trực tiếp sinh khởi, cái được làm duyên bởi hiểu biết 
đúng. Con đường tận diệt phiền não bắt đầu với chánh 
kiến. Chúng ta cần nhớ răng, nêu không có sự lắng nghe 
kỹ lưỡng những lời dạy của Đức Phật, sẽ không thê 
phát triển hiểu biết đúng. Làm sao có thê xác định được 
một lời dạy nào đó có phải là Giáo lý của Đức Phật hay 
không? Lời dạy nào nói về sự thật của những gì đang 


Chương X: Thiên và thực hành 241 


xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại chính là Giáo lý 
của Đức Phật. 


Chăng hạn, nhãn thức chỉ kinh nghiệm đối tượng 
thị giác và thân thức chỉ kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm mà thôi. Trong ngày có vô số khoảnh khắc của 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Có những 
khoảnh khắc hiểu biết đúng về các thực tại đó là vô 
ngã hay không? Có những khoảnh khắc xúc chạm sinh 
khởi, cái cứng sinh khởi như lúc này đây, sự khác biệt 
giữa trước khi nghe Pháp và sau khi nghe Pháplà gì? Có 
sự khác biệt nào không? 


Trước khi nghe Giáo lý, khi xúc chạm thì cái được 
xúc chạm là một cái bàn. Khi nghe Giáo lý rồi, chúng 
ta biết rằng ở khoảnh khắc của sự xúc chạm, cái được 
xúc chạm là nóng, lạnh, cứng, mềm, căng, trùng chứ 
không phải là một “cái gì đó”. Ở khoảnh khắc của sự 
xúc chạm, không có thế giới của mùi, không có thế giới 
của cảnh sắc, không có thế giới của âm thanh, chỉ là thế 
giới của sự xúc chạm. Và ở khoảnh khắc của sự xúc 
chạm, liệu có hiểu biết thực sự vềthế giới của chỉ sự xúc 
chạm mà thôi, không có gì khác hay không? Hay vẫn 
như thông thường? 


Bât cứ khi nào có trí tuệ, chánh niệm cũng đông 
thời sinh khởi. Sự phát triên của trí tuệ cùng chánh niệm 


242 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


là một tiến trình từ từ, không thể ngay lập tức có chánh 
niệm mạnh. Vậy khi bạn nói tới chánh niệm mạnh, đó 


là gì? 


Người hỏi: Con cũng nhận ra là chuỗi thực hành từ 
từ, ghi nhận từ từ, liên tục, đơn thuần thì từ từ mới làm 
chánh niệm mạnh lên. Khi có chuỗi dài thực hành liên 
tục, có trạng thái như vậy, ghi nhận tự nhiên, bớt đi khái 
niệm thì chánh niệm mạnh lên. 


Achaan Sujin: Khi ta cứ nghĩ sự thực hành là cái 
gì đó khác với bẩy giở thì đó không thực sự là chánh 
niệm tự nhiên sinh khởi do duyên. 

Ý nghĩa của bhãvanä - vẫn được dịch là thiền - có 
nghĩa là gì? Bhavana không có nghĩa là “thực hành “hay 
làm gì đó. 

Người hỏi: Với người chưa biết gì, phải có thời 
khóa thiền, phương pháp để đưa tâm vào, đề gắn và tập. 
Như đi học qua lớp mẫu giáo...Chưa biết gì về thiền, 
làm sao thực hành một cách tự nhiên như Bà nói được? 
Vào khóa thiền, không có gì lo lắng bên ngoài, chỉ ý 
niệm dành thời gian cho sự thực hành chánh niệm mà 
thôi. Ban đầu cần có gì hướng tâm, tập dần dần, các 
khái niệm buông ra dần dần. Ban đầu niệm phông XP, 
thời gian sau, chỉ còn hay biết sự chuyển động của cái 
phông, xẹp mà thôi. 


Chương X: Thiên và thực hành 243 


Aechaan Sujin: Nếu mọi người phải đến một nơi cụ 
thê đề xa lìa cuộc sống đời thường nhằm phát triển hiểu 
biết, họ cũng xa lìa hiểu biết về các thực tại một cách 
tự nhiên. Chăng nhẽ không thể nghiên cứu và tìm hiểu 
thực tại trước khi đi đến một khóa tu hay đi thực hành 
sao? Ở khoảnh khắc này, bạn đang nghe Pháp hay đang 
thực hành? 


Người hỏi: Với người bình thường, khó theo được 
cách của Bà vì cao quá. Trong khi thiền đễ cho mọi người, 
có thể làm được, theo được và thực hành được. Nghe Bà 
thì hiểu, đólà một kiến thức nhưng thực tế không phải 
như là suy nghĩ của mình, như cái Bà nói. Khi thấy, tà 
kiến nhảy vào theo cái thấy rồi. Đó mới là vấn đề. 


Achaan Sujin: Không ai vừa nghe giảng về sự 
thực có thê kinh nghiệm trực tiếp ngay, đó là tiễn trình 
phát triển từ từ. 

Người hỏi: Giờ Bà nói đây không phải cái ly, theo 
kiến thức của Bà đưa ra thì biết, nhưng thực chất thây là 
thấy cái ly, như vậy tà kiến đã nằm ở đó rồi. Vậy phải làm 
sao? Sự thực hành của Bà đòi hỏi cao. Từ từ là đến bao 


giờ? Khi Bà ở đây còn thấy khó, khi Bà về, còn khó nữa. 


Achaan Sujin: Việc phát triền hiểu biết có ba giai 
đoạn: Pháp học - Pháp hành - Pháp thành. Trước khi 


244 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


được nghe, không có hiểu biết gì. Sau khi được nghe, 
có hiểu biết. Chính sự hiểu biết ở mức độ lý thuyết và 
tư duy, từ từ mới chuyền thành hiểu biết ở mức độ pháp 
thành tức là trực tiếp. Nếu ta không có hiểu biết vững 
vàng về Tứ Thánh Đé, về tính chất vô thường, khổ, vô 
ngã của các thực tại hữu vi, làm sao có thể cósacca - 
ñãna - tuệ học Tứ Thánh Đề đủ kiên cố để không xa 
lia khoảnh khắc hiện tại, bởi vì khoảnh khắc này sinh 
và diệt, nó có thể được biết, nó có thể được xuyên thấu 
trực tiếp. 


Trước khi thành Phật, Đức Bồ tát cần bao lâu để 
hiểu được cái thấy như nó là? Ngài cần bốn a tăng kỳ 
kiếp và một trăm ngàn đại kiếp để có thể hiểu được về 
cái thấy, ai có thể trí tuệ hơn Đức Phật để có thể phát 
triển nhanh hơn Ngài? 


Pháp dàm tạUNha Trang, sáng ngày 21/05/2014 


Người hỏi: Thông thường Bà phủ nhận sự thực 
hành như là một kỹ thuật đạt được một cáigì đó, chăng 
hạn như là kỹ thuật thiền minh sát hay là kỹ thuật thiền 
chỉ. Vậy thì làm thế nào để nghe Pháp mà không có sự 
thực hành có thể giúp chúng ta tiến bộ trong sự phát 
triển tâm trí. Tại sao Đức Phật dạy nhiều kỹ thuật hành 
thiền khác nhau? 


Chương X: Thiên và thực hành 245 


Aechaan Sujin: Đức Phật dạy kỹ thuật hay là hiểu 
biết? (Trả lời: Hiểu biết). Vậy kỹ thuật không quan 
trọng, bởi vì kỹ thuật có nghĩa là không hiểu biết. Đức 
Phật có dạy kỹ thuật mà không cần có hiểu biết, hay 
Đức Phật dạy hiểu biết và cách phát triển hiểu biết như 
thế nào? Chúng ta có thể làm rõ những lời dạy của Đức 
Phật từng câu một. Chẳng hạn, thực hành là gì? Thế nào 
là thực hành? 


Người hỏi: Thực hành, theo con nghĩ lànhững gì 
thực tại đang xảy ra, diễn ra, mình có sự hay biết và 
tỉnh thức. 


Achaan Sujin: Chánh niệm có phải là một pháp 
do duyên sinh không? Liệu chánh niệm có thể sinh 
khởi nếu ta không biết cụ thể cái gì thực sự xuất hiện 
ở mỗi khoảnh khắc hay không? Liệu có thể ngay lập 
tức phát triển chánh niệm về các thực tại nêu như trước 
đó không hiểu rõ các thực tại đó là gì, như thế nào hay 
không? - (Trả lời: Không. ) - Như vậy cần có hiểu biết 
về thực tại đó hoặc bất cứ thực tại nào hiện giờ để có 
thê làm duyên cho chánh niệm sinh khởi biết về chúng 
một cách đúng đắn. 


Nếu không có những lời chỉ dạy của Đức Phật thì 
ai biết được răng, những gì sinh khởi ở trong khoảnh 
khắc này đều là vô ngã? Hiện giờ đang có cái thấy, vậy 


246 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thực hành là thế nào đây? Nếu chúng ta nói phải thực 
hành, vậy bây giờ phải thực hành như thế nào để hiểu 
được cái thấy là vô ngã? Cũng tương tự như vậy với 
khoảnh khắc của nghe, ngửi, nếm, xúc chạm sinh khởi 
rất thường xuyên trong cuộc sông hằng ngày. Chúng là 
những thực tại sinh và diệt, đảm nhận những chức năng 
riêng của chúng, và không phải do ai tạo ra, không có a1 
ở đằng sau. Theo Giáo lý, yêu tố kinh nghiệm một cái 
gì đó hiện giờ chính là yêu tố có khả năng kinh nghiệm 
đối tượng, mà chúng ta gọi là tâm, ci#a. 


Hiện giờ có tâm không? Về lý thuyết ta biết là có, 
nhưng liệu ngay lập tức có thê kinh nghiệm trực tiếp nó 
một cách trực tiếp không? Thực hành có nghĩa là gì? 
Trong Kinh điển có thuật ngữ Pali“bhãvanã”, và nghĩa 
của nó là “phát triển trí tuệ”, “phát triển tâm trí”. Tiến 
trình phát triển tâm tríbắt đầu từ việc được nghe những 
lời mô tả chỉ tiết của Đức Phật về từng thực tại là vô ngã. 
Việc được nghe về các thực tại đó sẽ dần dần tạo duyên 
cho khoảnh khắc chánh niệm sinh khởi, và điều ấy xảy 
ra do đủ duyên, chứ không phải bởi tác ýchánh niệm hay 
mong muốn có được chánh niệm. Nếu không phải là như 


thê thì sẽ đi ngược lại với ý nghĩa của từ “vô ngã”. 


Sự phát triển trí tuệ luôn phải bao hàm hiểu biết 
đúng từ ngay khoảnh khắc đầu tiên. Vô ngã luôn luôn là 


Chương X: Thiên và thực hành 247 


vô ngã, từ đầu đến cuối con đường ấy. Bắt cứ cái gì đang 
sinh khởi hiện giờ đều sinh khởi do những duyên tương 
ứng của chúng. Tất cả những gì sinh thì đều diệt ngay 
lập tức. Hiểu đúng một chút bây giờ chính là sựbát đầu 
phát triển hiểu biết từ việc nghe và suy xét, cho đến khi 
trí tuệ bắt đầu vững vàng đến mức độ hiểu rằng không 
có cách thức nào khác ngoài tiến trình tự nhiên đó để có 
thê hiểu được các thực tại mà Đức Phật đã dạy, để thực 
sự nương tựa Giáo Pháp mà Ngài đã thuyết giảng. 


Người hỏi: Vừa rồi, Bà có nói chánh niệm là do 
duyên mà đến. Nếu người bình thường không chỉ cho 
người ta chánh niệm là như thế nào, thì làm sao mà tự 
do duyên mà đến được? 


Achaan Sujin: Chúng ta chưa thê chỉ cho họ chánh 
niệm là gì chừng nào chánh niệm chưa sinh khởi. Chúng 
ta chỉ có thể giải thích cho họ về các thực tại hiện giờ 
để họ hiểu dần chút một, từ đó sẽ có duyên cho chánh 
niệm sanh khởi. 


Người hỏi: Bà đã hiểu về Pháp học thâm sâu, Bà 
đã hiểu những thực tại đó như thế nào rồi thì những 
chuyện đó rất dễ dàng với Bà. Còn những người bình 
thường không biết gì hết và muốn đưa họ vào con 
đường tu tập để cho họ được bình an và muốn họ hiểu 
được Giáo Pháp thì trước tiên mình phải nói một điều 


248 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


gì đó về chánh niệm và chánh niệm như thế nào. Chẳng 
hạn như Bà nói về thực tại, mình quan sát, hay biết thực 
tại đó thì chánh niệm khởi sanh. 


Bà nói thì có thể hiểu nhưngthông thường thì rất 
khó cho những người bình thường đề nắm bắt được. 


$arah: Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người trong 
chúng ta hoài nghi liệu việc nghe Pháp và suy xét có đủ 
đỀ tạo duyên cho trí tuệ sinh khởi cùng với chánh niệm 
trực tiếp hay biết về các thực tại, đó cũng là tinh thần 
của câu hỏi của người bạn của chúng ta từ Srilanka. 


Nghĩa của từ5Jhãvanaãmà vẫn được dịch là /w hoặc 
thiênthực chất là phát triển tâm trí, cô thể là samatha 
hoặc vi2assana. Bởi hiểu biết luôn luôn bắt đầu ở một 
điểm nào đó, và điểm nào đó ấy chỉ có thể ở trong khoảnh 
khắc này mà thôi, bởi vì cuộc sông tồn tại duy nhất trong 
một khoảnh khắc. Vậy câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để 
hiểu biết có thể phát triển từ khoảnh khắc này? 


Chúng ta cũng đã nói rằng, có ba mức độ của phát 
triển trí tuệ. Đó làpariyzíi - pháp học, patipatti - pháp 
hành, và øa//vedha - pháp thành. Pariyari có nghĩa là 
hiểu biết rõ ràng về cái là thực tại ở khoảnh khắc này, 
không phải ở khoảnh khắc khác. Sở dĩ chúng ta nói rất 
nhiều về cái thấy, về đối tượng thị giác, về âm thanh, về 


Chương X: Thiên và thực hành 249 


cái nghe, vì đó là những gì đang là thực tại ở trong mỗi 
khoảnh khắc hiện giờ. Pháp học có nghĩa là phát triển 
hiểu biết ở mức độtư duy về những gì đang xuất hiện 
trong hiện tại một cách rõ ràng. Bởi chúng ta quá quen 
thuộc với ý nghĩ rằng phải “thực hành”, phải có ai đây 
làm cái gì đấy để đạt một kết quả nào đó, nên chúng ta 
thấy rất khó khăn đề hiểu được rằng những thực tại sinh 
khởi hiện giờ là vô ngã. Do chúng ta mong muốn có 
được kết quả nhanh chóng hay có những kinh nghiệm 
đặc biệt, điều đó ngăn cản sự khởi đầu của tiến trình 
phát triển tâm trí, sự sinh khởi của hiểu biết tự nhiên. 


Người hỏi. Bản thần con hiện giờ không có sự 
mong mỏi, nhưng với sự thực tập, khởi đầu con phải 
có sự hướng tâm tới chánh niệmđề quan sát thực tại, để 
có ý thức chánh niệm. Khoảnh khắc của cái hướng tâm 
đầu tiênđó thì có cái ngã, có cái tôi, có phương pháp, và 
mình vẫn hiểu là có, nhưng sau đó thì có thê không có. 
Minh đề ý tới, có sự hướng tâm tới chánh niệm, để đưa 
vào sự chánh niệm. Nhưng nếu không có sự hướng tâm, 
dường như là không ý thức được là mình chánh niệm. 
Theo cách của con là như vậy, con muốn trình bày để 
Bà biết và chỉ dạy cho con, để con hiểu biết thêm. 


Jonothan: Có rất nhiều người nghĩ rằng, khi bắt 
đầu thực hành, mặc dù không có thiện pháp hay vẫn 


250 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


cónhiễu tà kiến, nhưng dần dần điều đó vẫn dẫn đến trí 
tuệ, chánh niệmvà thiện pháp về Sau. Tuy nhiên, việc 
bắt đầu /hực hành để có chánh niệm không thê dẫn đến 
chánh niệm tự nhiên, bởi vì nó bị thúc đây bởi mong 
muốn có chánh niệm. Nó bị thúc đây bởi ý niệm rằng 


“nêu tôi làm thê này thì chánh niệm sẽ sinh khởi”. 


Trong Giáo lý của Đức Phật, Ngài không đề cập 
đến các phương pháp hay kỹ thuật thực hành theo nghĩa 
ấy. Ngược lại, Đức Phật dạy những pháp nào là các 
pháp cần được hiểu đúng. Ngài cũng mô tả tiến trình 
phát triển chánh niệm cùng với trí tuệ hiểu đúng các 
thực tại đó. 


Người hỏi: Con muôn hỏi là có thể có trường hợp 
này xảy ra không: Mới đầu có phương pháp đề mình thực 
tập, nhưng đến một lúc sự thực tập trở lên thuần thục, 
thành thói quen thì chánh niệm sẽ là tự nhiên hay không? 


Aechaan Sujin: Liệu bạn có thê nói cho tôi biết về 
kỹ thuật đó được không? 


Người hồi: Ví dụ, mới đầu vị thiền sư phải đưa 
một khái niệm, một phương pháp, một cái gì đó cho 
mình quan sát, chăng hạn “phông, xẹp”. Nhưng đến khi 
thuần thục rồi, chỉ còn quan sát sự chuyên động của 


phông - xẹp, cái cứng, mêm, cái g1ó, cái mát, cái nóng 


Chương X: Thiên và thực hành M2 ST] | 


của hơi thở, của sự phông xẹp đó, của cái chuyển động 
đó, không còn bám vào phông - xẹp nữa. Ý của con là 
mới đầu phải có một khái niệm gì đó cho người ta biết, 
hiểu vấn đề đó, sau khi thực hành, người ta đi vào thực 
tại dễ dàng hơn. Như vậy thì có đúng không, hay là vẫn 


ân chứa một cái ngã? 


Achaan Sujin: Hiện giờ có kinh nghiệm đặc tính 
cứng không? 


Người hỏi: Chỉ khi Bà hỏi ạ. 
Aechaan Sujin: Thế còn trước đó? 
Người hỏi: Chỉ khi có tắc ý quan sát thực tại đó. 


Achaan Sujin: Ö bât cứ khoảnh khắc nào của sự xúc 
chạm thì đêu có đặc tính cứng xuât hiện, đúng không? 


Người hỏi: Chúng ta về mặt lý thuyết có thê biết 
có cái cứng. Thực tại mà mình cảm nhận được là một 
điều khác. 

Achaan Sujin: Cái cứng chỉ xuất hiện ở khoảnh 
khắc của sự xúc chạm. Chúng ta không cần phải làm gì 
để đặc tính ấy được kinh nghiệm đúng không? Nhưng 
cái thiếu ở đây là hiểu biết đúng vềcái kinh nghiệm đặc 
tính cứng và bản thân đặc tính cứng. Trong Giáo lý, Đức 
Phật có dạy về hai loại thực tại: thực tại kinh nghiệm 


252 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


[đặc tính cứng (thân thức)| và đặc tính [cứng(địa đạn) | 
được kinh nghiệm. 


Sự khác biệt giữa Giáo lý của Đức Phật với Giáo 
lý của những người khác không phải là Đức Phật là gì? 
Đức Phật không dạy mọi người một kỹ thuật nào đó để 
hiểu tính cứng là vô ngã, hay cái kinh nghiệm tính cứng 
là vô ngã, mà Ngài dạy tất cả về những thực tại ấy, về 
những duyên để chúng sinh khởi để chỉ rõ sự vô ngã 
của chúng. Khi ta cứ cố để hay biết thực tại, hay là cỗ 
làm một cái gì đó đặc biệt thì khi ấy hoàn toàn chỉ là ý 
niệm về ngã, về “mình ”mà thôi. Mỗi khoảnh khắc đều 
có các thực tại mà Đức Phật đã mô tả, là: thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ... N#⁄ưng cái thiểu là 


hiểu biết đùng về chúng. 


Vậy mục tiêu của kỹ thuật là gì? Nếu ta định áp 
dụng một kỹ thuật nào đây thì mục tiêu để đạt tới là gì, 
để hiểu được điều gì? Mục đích cuối cùng là để giảm 
bớt sự dính mắc vào thực tại xuất hiện, đúng không? 
Vậy chúng ta cần phải biết rõ sự khác biệt giữa những 
lời dạy của Đức Phật và những lời dạy của những người 
không phải là Đức Phật. 

Sarah: Có rất nhiều người có ý kiến chung rằng, 
việc thực hành khởi đầu với bất thiện, với những ý niệm 


vê ngã, cuôi cùng có thê vân dân đên trí tuệ và thiện 


Chương X: Thiên và thực hành 253 


pháp. Nhiều người cũng cho răng, sở dĩ chúng ta hiểu 
được một chút những điều nói tới ở đây là do chúng 
ta đã có kinh nghiệm hành thiền từ trước. Tuy nhiên, 
điều chúng ta được học từ Giáo lý của Đức Phật là, các 
phâm chất thiện hoặc bất thiện đều được tích lũy theo 
cách như thế này: Khoảnh khắc của thiện pháp dẫn đến 
thiện pháp, khoảnh khắc của hiểu biết hiện giờ sẽ dẫn 
đến những khoảnh khắc của trí tuệ tiếp theo đó. Những 
khoảnh khắc của tà kiến về một cái ngã có thể tiếp tục 
làm duyên cho những khoảnh khắc của giới cắm thủvà 


tà kiên vê ngã khác. 


Vì không thấy rõ nên chúng ta bị lẫn lộn giữa nhân 
và quá, tưởng răng bắt thiện có thể dẫn đến quả thiện, 
và hiểu sai bản chất của duyên. Hiện giờ, có những 
khoảnh khắc của thiện, của bắt thiện như mọi lúc. Việc 
các bất thiện sinh khởi là bình thường, tự nhiên mà thôi, 
nhưng sẽlà một điều nguy hiểm nếu chúng ta cho rằng 
phải bắt đầu với ý niệm về ngã hay với bắt thiện để sau 
đó có trí tuệ, có sự phát triển hiểu biết thực sự. Một 
mối hiểm nguy khác nữa là, chúng ta dễ dính mắc vào 
lối suy nghĩ ấy cũng như vào những kinh nghiệm của 
mình, và khi đó sẽ càng khó hơn đề nghe và suy xét về 
những lời chỉ dạy của Đức Phật về các thực tại trong 
khoảnh khắc hiện giờ. 


254 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Achaan Sujin: Liệu chúng ta có nên tiếp tục nói 
về cái thấy không? Nếu có sự hoài nghỉ thì có thể hiểu 
được bản chất của cuộc sống hay không? Bây giờ đang 
CÓ cái thấy, vậy cái được thấy là gì, về mặt bản chất? 


Bắt cứ khi nào có cái thấy thì cũng phải có cái được 
thấy, đúng không? Vậy cái được thấy là gì? (Trả lời: là 
Tupa - sắc). Có rất nhiều loại sắc, vậynó là loại sắc cụ 
thể nào? Ở đây không có ai cả, chỉ có sắc mà thôi. Câu 
trả lời như vậy có đúng không? Đức Phật có dạy điều 
đó không? Có dễ biết được điều ấy không? Hay là cần 
rất nhiều thời gian đề có thê bắt đầu nghe và chắc chắn 
rằng ở mỗi khoảnh khắc, những gì xuất hiện không phải 
là một con người, không phải là một cái gì đó. 


Nhờ có việc nghe và hiểu về điều này, sẽ bớt đi sự 
dính mắc vào ý niệm “tôi thấy”, và những gì được thấy 
là con người hay cảnh vật. Nếu không có hiểu biết nhờ 
việc nghe và tư duy thì làm sao giảm dần ý niệm về 
ngã. Sự thực hành tự nhiên, hay con đường tự nhiên, là 
việc hiểu một cách tự nhiên khoảnh khắc của cái thấy 
hiện giờ. 

Ở khoảnh khắc của cái thấy, ngoài đối tượng thị 
giác hay còn gọi là cảnh sắc, còn cái gì khác xuất hiện 
hay không? Có thân ngồi lúc đó không? Khi hiểu được 
từng thực tại riêng rẽ ở một thời điểm, ta sẽ từ bỏ được 


Chương X: Thiên và thực hành 255 


những ý niệm vê một vê một cái thân đang ngôi ở 
khoảnh khắc của cái thây. Ở khoảnh khăc của cái thây 
chỉ có một thê giới, đó là thê giới của cảnh sắc mà thôi. 


Đức Phật dạy những điều như vậy hay Đức Phật 
dạy kỹ thuật đây? Đức Phật đã dạy về sự thật để chúng 
ta có thê hiểu được những øì xuất hiện, một cách từ từ. Ở 
khoảnh khắc không có hiểu, thì cái gì ở đó? - Vô minh. - 
Ở khoảnh khắc không có hiểu biết thì vô minh đang có 
mặt. Nếu không có cái hiểu về vô minh, thì vô minh có 
thể được tận diệt hay không? Hiểu biết về thực tại cần 
phải được thiết lập một cách rất vững chắc. Bản thân vô 
minh không thể tự hiểu nó. Nhưng ở khoảnh khắc của 
hiểu thì không có vô minh. Vô minh không phải là là 
một con người. Hiểu biết, trí tuệ cũng không phải là một 
con người. Trí tuệ sẽ tự phát triển theo tiến trình riêng 
của nó đề đến một lúc nào đây chứng ngộ sự sinh diệt 


của các thực tại, và dân dân dân đên sự giác ngộ. 


Khoảnh khắc mà chúng ta nghĩ về các kỹ thuật, 
khoảnh khắc đó không có hiểu biết đúng. Ở đó không 
chỉ có vô minh, mà có dính mắc nữa. 


Từ sáng đến giờ có chút hiểu biết nào về thực tại 
hay không? Và bây giờ? Kể cả bây giờ cũng chỉ là câu 
chuyện về thực tại sinh khởi, đảm nhận chức năng của 
nó và diệt đi suốt cả ngày mà thôi. Chúng ta có nên bận 


256 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


tâm về những gì diệt đi rồi hay không? Chúng ta có nên 
bận tâm đến những gì chưa tới hay không? Như vậy, 
chúng ta biết rằngtrí tuệ chỉ có thể hiểu duy nhất cái 
đang xuất hiện. Nếu không có hiểu biết đúng về khoảnh 
khắc hiện tại thì sẽ không thể có sự phát triển trí tuệ. 
Không “ai”có thể phát triển bất cứ thứ gì, ngoài trí tuệ 
tự phát triển theo tiến trình riêng của nó, và đó chính là 
Vô ngã. 

Ta có cần ai đó nói cho biết mình hiểu thực tại 
được bao nhiêu không? Hay nói cách khác, chỉ trí tuệ 
mới tự biết được hiểu biết còn ít ỏi hay đã phát triển 
nhiều hơn. Giáo Pháp của Đức Phật làm duyên cho hiểu 
biết ở những người biết lắng nghe một cách kỹ lưỡng. 
Nếu những lời đó không thê hiện những tính chất như 
vậy, thì không phải là lời từ chính Đức Phật nữa. Vậy 
bạn tin vào ai đây? Bạn có niềm tin vào ai đây? 

Chính vì vậy mới nói rằng, nếu không tìm hiểu 
Giáo lý, không ai thực sự biết Đức Phật cả. Làm sao ta 
có thể biết Đức Phật nếu không nghiên cứu những gì 
Ngài đã dạy? Hình ảnh của Đức Phật không phải là Đức 
Phật, không bao giờ là chính Đức Phật. Chỉ có Giáo lý 
của Ngài mới thực sự thê hiện Ngài là ai. 

Ý nghĩa của Unäsaka và Upaäsikã là gì? Là các cận 
sự (cư sĩ) nam và cận sự nữ. Đức Phật có tứ chúng, đó 


Chương X: Thiên và thực hành 257 


là các tỳ kheo, tỳ kheo n1, cận sựnam và cận sựnữ. Cận 
sự nam và cận sựnữ là gì? Không phải ai cũng được gọi 
là cận sựnam, cận sựnữ - chỉ những người tiệm cận dần 
tới Giáo lý của Đức Phật, hiểu rõ hơn một chút, bất kế 
ở nơi đâu. Theo nghĩa gốc, đó là người ngồi bên cạnh 
Giáo lý, nhưng “ngồi không có nghĩa là ngồi theo hình 
thức của thân mà ngồi trong tâm, tức là lắng nghe một 
cách kỹ lưỡng, một cách tôn kính, một cách chân thành 
và không tìm cách thay đôi ý nghĩa những lời dạy của 
Đức Phật do những vô minh, hạn chế của mình. 


Vậy ai có thể được gọi là cận sự nam hay cận sự 
nữ? Điều đó còn tùy thuộc vào từng khoảnh khắc, chicó 
những khoảnh khắc hiểu được Giáo lý ta mới thực sự 
là người cận sự. 


Pháp đàm tại Hội Án, sáng ngày 21/05/2014 


Người hỏi online từ Sri Lanka: Vậy Đức Phật 
không dạy một sự thực hành nào hay sao? Vậy Ngài đã 
làm gì với cây bồ đề trong tư thế kiết già vào lúc giác 
ngộ? Ngài đã chăng dạy cách thức phát triển các tầng 
thiền bằng thiền định sao? 


Trong Kinh, ở chỗ nào chúng ta hãy nghe Giáo lÿ 


thêm nữa. 


258 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Tôi chắc chắn rằng Ngài đã dạy các vị đệ tử đừng 
có để duôi, đó là những lời cuối cùng của Ngài. Điều 
đó có nghĩa là không dựa vào ai khác mà dựa vào bản 
thân mình. 


Làm ơn bình luận về những điểu này. 


Sarah: Người bạn của chúng ta luôn có những câu 
hỏi rât thăng thăn và trực diện, tôi rât trân quý và đánh 
giá cao điêu đó. 


Về mặt bản chất, không có Đức Phật, cũng không 
có người nào làm điều gì. Cũng như hiện giờ, về mặt 
bản chất, không có Sarah, không có Jonothan, không 
có việc ngồi trên ghế, chỉ có tâm, tâm sở và sắc. Cái 
thấy thấy đối tượng thị giác, sự xúc chạm chạm vào đối 
tượng cứng, mềm, nóng, lạnh,... 


Sự khác biệt giữa cái gọi là chúng ta và Đức 
Phậttheo chế định, đó là: Hiện giờ CÓ nhiều khoảnh 
khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm nhưng có 
vô cùng ít sự hiểu biết, nhưng với Đức Phật, do tích 
luỹ tuệ giác lớn lao, tất cả khoảnh khắc của nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm đã được xuyên thấu hoàn toàn tới mức 
độ chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Nhưng thực chất không có 
con người nào có làm gì hay khiến cái gì sinh khởi cả. 
Tất cả chỉ là các pháp do duyên sinh, bất kế ta đang nói 
về Đức Phật hay về chúng ta. 


Chương X: Thiên và thực hành 259 


Về câu hỏi tiếp theo, liệu hiện giờ đã có sự hiểu 
biết đúng đắn về sự phát triển szma/ha và vipassanã hay 
chưa? Hiện giờ chúng ta đã biết được rõ ràng khoảnh 
khắc nào có sự an tịnh thực sự, khoảnh khắc nào không 
hay chưa? Chúng ta thực sự quan tâm đến việc xả ly 
với đối tượng thị giác hay vẫn quan tâm đến những gì 
được thấy? 


Dù chúng ta nói đến sự phát triển 
samathahayvIpassana, luôn phải quay lại với khoảnh 
khắc hiện tại, và với hiểu biết cặn kẽ từng từ một. Ví dụ 
như từ /hana, nó có hai nghĩa, một trong hai nghĩa đó 
làsy đốt cháy phiển não. Trong sự phát triển samatha, 
có sự đốt cháy phiền não bằng trí tuệ và song song với 
đó sự an tịnh được vun bồi. Tuy nhiên, sự đốt cháy này 
chỉ có tính chất tạm thời mà thôi, phiền não không được 
tận diệt với sự phát triển sazna/ha. Trong trường hợp 
của vi2assana, khi cả tắm chị của Bát Chánh Đạo cùng 
sinh khởi tại khoảnh khắc của tâm Đạo kinh nghiệm 
niết bàn, khi đó có jhãna đốt cháy và hoàn toàn tận diệt 


các phiên não. 


Điêu đó chỉ có thê đạt được băng việc hiệu các 
thực tại một cách rõ ràng. Với bât cứ sự phát triên hiêu 
biêt nào, dù là samatha bhãvana và vipassanä bhaãvanäa, 


đêu phải bắt đầu với trí và với hiệu biệt về khoảnh khắc 


260 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


hiện tại. Và luôn phải trở lại với việc hiệu các thực tại 
là vô ngã, nêu không sẽ chỉ là băt chước Đức Phật mà 
không có sự hiêu biệt nào cả. 


Jonothan: Tôi nghĩ rằng câu hỏicủa bạn rất thú vị. 
Khi chúng ta đọc chuyện về cuộc đời và sự thành đạo 
của Đức Phật, chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Phật đang 
ngồi thực hành cái gì đó. Nhưng trong bài Kinh đầu tiên 
là bài Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật mô tả những 
gì đã xảy ra trong sự kiện thành đạo của Ngài. Điều đặc 
biệt xảy ra là Ngài đã chứng ngộ được sự thật mà trước 
đó chưa từng được chứng ngộ. Khi quý vị đọc Kinh 
trong đó có lời mô tả Đức Phật ngồi thiền và các vị tỳ 
kheo ngồi thiền thì đễ cho rằng họ đang đi theo một 
sự thực hành nào đó. Điều chúngta cần phải xem xét, 
đó là Đức Phật đã dạy những gì về sự phát triển hiểu 
biết. Đức Phật dạy rằng hiểu biết được phát triển dần 
dần, qua một thời gian dài, và nó bắt đầu với việc hiểu 
những gì Đức Phật dạy. Đức Phật không đưa ra những 
chỉ dẫn mà ai đó phải làm theo để kinh nghiệm được 
những gì xuất hiện trong hiện tại. 


Thực chất, trong rất nhiều bài Kinh, Đức Phật luôn 
nhấn mạnh vai trò của việc nghe Pháp nhiều lần, lặp đi 
lặp lại. Đức Phật cũng nói rằng gần gũi bậc thiện trí là 
toàn bộ cuộc đời phạm hạnh. Điều có cũng có nghĩa là 


Chương X: Thiên và thực hành 261 


gần gũi một bậc thiện trí có khả năng hiểu và giải thích 
cho chúng ta về Giáo lý. Nếu chúng ta đọc Kinh một 
cách cân thận và kỹ lưỡng, ta sẽ thấy răng sự phát triển 
hiểu biết được phát triển độc lập với ý niệm về một sự 
thực hành theo một kỹ thuật nào đó. 


Khi Đức Phật nói “chớ có dễ duôi”, Ngài đang nói 
đến các phâm chất của các tâm sở như: tâm sở tỉnh tấn, 
tâm sở chánh niệm, tâm sở quyết định. Bậc Giác ngộ 
luôn nói về bản chất các loại thực tại khác nhau, không 
nói về ai đó làm cái gì đó. Vì vậy, chúng ta cần phải 
hiểu những loại pháp nào, những loại thực tại nào có 
mặt trong những khoảnh khắc cụ thể. Khi Đức Phật nói 
về chớ có đễ duôi là nói đến sự phát triển của các phẩm 
chất vừa kê. Xét trong toàn cảnh Giáo lý của Đức Phật, 
ta biết rằng những phẩm chất đó được phát triển nhờ 
việc được nghe nhiều lần, lặp đi lặp lại, suy xét và hiểu 
đúngnhững lời chân chánh về sự thật. 


Pháp đàm tại Huế, chiều ngày 23/05/2014 


Achaan Sujin: Bầy giò ta sẽ đôi từ mắt sang sự xúc 
chạm. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm, có gì xuât hiện? 


Người hỏi: Sự xúc chạm ở toàn thân hay hướng 


vảo vùng nào ạ? 


262 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Achaan Sujin: Hiện giờ bạn có cảm thấy cứng ở 
đâu đó không? 

Người hỏi: Có, cảm giác cứng ở phần mông, ở tay 
chạm vào cái bàn. 

Achaan Sujin: Vậy bạn vẫn nghĩ đây là cái tay của 
tôi phải không? 


Người hỏi: Không, tự nhiên mình cảm thấy là cứng 
chỗ này, cứng chỗ kia nhưng khi giải thích thì nói như 
vậy thôi, còn thực chất chỉ là cảm nhận, hay biết. 


Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc cái cứng xuất hiện 
thì nó xuất hiện ở đâu? 

Người hỏi: Xuất hiện nhiều nhất ở mũi. 

Achaan Sujin: Đó có phải là chị không? 

Người hỏi: Không, nó không phải của mình. Chỉ là 
các hiện tượng thường xuyên từ chỗ này sang chỗ khác. 


Aechaan Sujin: Không hoài nghi chút nào về những 
thứ đó hay là sao? 


Người hỏi: Vì thường xuyên thực tập nên cảm 
nhận được nhưng vì nó luôn thay đối nên không có gì 
là của mình. Mà chỉ có sự hay biết nên trong ngày hoạt 
động bình thường luôn xuất hiện chỗ này, chỗ kia: cứng, 


Chương X: Thiên và thực hành 263 


lạnh, đau... rồi ngủ gật hay gì là việc của nó, không phải 


của mình. 
Achaan Sujïn: Khi không thực hành thì có gì ở đó? 


Người hỏi. Khi nào thực hành chánh niệm trên 
thân, thấy các hiện tượng trong thân, nếu không, con 
hay biết những gì xảy ra trên tâm, nó có các hoạt động 


của nó, luôn luôn là như vậy. 


Aechaan Sujin: Ö khoảnh khắc bạn không để ý đến 
một cái gì đó thì cái gì xảy ra? 

Người hỏi: Những khoảnh khắc không để ý gì tức 
là không để ý về thân, không để ý về tâm, mọi thứ mờ 
hết đi. 

Achaan Sujin: Vậy bây giờ đừng thực hành việc 
để ý đến cái gì đó. Cái gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc 
này? Đừng làm công việc thực hành như thường lệ. 

Người hỏi: Không làm gì trong khoảnh khắc này, 
chỉ có nghe. 

Aehaan Sujin: Cái nghe có thê được hiểu là vô 
ngã không? 

Người hỏi: Có thê, vì trong từng khoảnh khắc, nó 


đên rôi nó đi nên nó không tôn tại. 


264 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Aechaan Sujin: Vậy thì không cần phải thực hành 
gì, đúng không? Vì ngay hiện giờ có thê biết rằng cái 
nghe không phải là tôi. 


Người hỏi: Sadhu! Sadhu! Sadhu! Con đã hiểu ra. 

Aechaan Sujin: Như thế sẽ tốt hơn đúng không? 

Người hỏi: Rất cảm ơn những câu hỏi của Achaan 
Sujin đã khiến tôi hiểu ra, bây giờ không cần làm gì, 
chỉ thả ra. 

Achaan Sujin: A1 là người thả? 

Người hỏi: Lâu nay hay đề ý chứ không có ai để 
thả. Cho nên bây giờ nó như vậy đó. Phải thật tự nhiên. 

Achaan Sujin: Hiện giờ có vô minh không? 

Người hỏi: Không, khi biết là không vô minh. 

Achaan Sujim: Tôi không hỏi ở khoảnh khắc của 
biết mà chỉ hỏi ngay bây giờ, khoảnh khắc này, có 
vô minh không? Vô minh không phải là trí tuệ, đúng 
không? Hiện giờ có vô minh không? 

Người hỏi: Khoảnh khắc này thì tôi thấy rất rõ, tức 
là không có vô minh. 

Achaan Sujin: Bạn hãy nói về sự khác biệt của khoảnh 
khắc có vô minh và khoảnh khắc không có vô minh? 


Chương X: Thiên và thực hành 265 


Người hỏi: Theo tôi cảm nhận thì khoảnh khắc 
không có vô minh là mình rất rõ ràng nhưng mà mình 
không diễn tả được. Còn khoảnh khắc vô minh là 
khoảnh khắc tưởng mình biết hết nhưng không rõ ràng. 


Ngay khi cái thấy không có tâm ý chen vảo thì 
không có vô minh, khi thấy có tâm chen vào thì đó là 
vô minh. Còn ngay cái thấy không có cái tâm chen vào 
là có minh. 

Aechaan Sujin: Nói đến tâm là bạn nói đến gì? 


Người hỏi: Khi thấy là thây của mắt bình thường 
còn khi có tâm chen vào, nghĩa là là ý hay suy nghĩ 
chen vào, thì khi đó là vô minh. 

Aechaan Sujin: Ý của bạn là suy nghĩ không phải 
cái thấy? 

Người hỏi: Trong cái thấy thì chỉ thấy mà thôi 
nhưng mà chăng có ý gì chen vảo trong đó thì ngang đó 
mình thấy nó rất rõ ràng, mọi vật rất sống động. 

Riêng về cái thấy thì lúc rõ, lúc không rõ. Thường 
xuyên thực hành thì không có gì hết. Còn khi cái thấy 


có ý chen vào thì bắt đầu thấy không rõ ràng. 


Achaan Sujin: Mục tiêu của bạn là gì? 


266 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Khi nghe Giáo Pháp của Đức Phát thì 
thực hành, cảm thấy có cái hiểu thì rất thoải mái. Mình 
đang trên đường thực hành. 


Achaan Sujin: Vậy thì ta sẽ phải dựa vào những 
gì Đức Phật, một bậc Giác Ngộ đã dạy, đúng không? 
Đề hiểu được mọi thực tại đều là vô ngã, không phải 
chỉ bằng suy nghĩ mà bằng sự suy xét rất nghiêm túc 
về những gì mà Đức Phật đã dạy nhờ sự giác ngộ của 
Người. Thực chất có bạn hay không? 


Người hỏi: Đang tôn tại. 


A2 


Achaan Sujin: Như vậy, đang có ai đây là “tôi”, 
đúng không? Vậy là có ý niệm về ngã chứ không phải 
về vô ngã. Nếu không có hiểu biết một cách rõ ràng về 
từng thực tại một thì không thể nào có cái hiểu rõ rằng 
các thực tại đó luôn luôn bị nhằm tưởng là tôi. 


Sarah: Có vẻ như là bạn nghĩ rằng có những cách 
thực hành nhất định, và nếu theo những cách thực hành 
ấy thì một lúc nào đấy sẽ dẫn tới hiểu biết về các pháp 
là vô ngã, phải vậy không? 

Nhưng sự thực là ngay hiện giờ, dù có cái mà bạn 
gọi là thực hành hay là không thực hành thì bản chất 
của các pháp là luôn sinh và diệt. Về bản chất, không 
có ai cả, chỉ có các pháp như cái thấy sinh rồi diệt, cái 


Chương X: Thiên và thực hành 267 


nghe sinh rồi diệt, cái được thấy sinh và diệt... Bản chất 
của tất cả những thực tại nàyluôn là như vậy, dù chúng 
ta chưa được nghe G1áo lý hay đã từng được nghe Giáo 
lý, chúng sinh do những duyên riêng của chúng rồi diệt 
đi, không phải một aI cả. 

Chắng hạn, cái thấy hiện giờ là pháp do duyên 
sinh, sinh rồi diệt đi, chứ không phải một ai đó đang 
thấy. Tương tự như vậy, khi có duyên cho cái nghe sinh 
khởi thì sẽ có sự nghe xảy ra, chứ không phải do một ai 
đó có khiến cái nghe xảy ra. 


Hiện giờ, khi có suy nghĩ về bông hoa hay con 
người đang ngồi ở đây, thực chất đó là những suy nghĩ 
sinh khởi sau những khoảnh khắc của thấy, nghe, và 
bản thân suy nghĩ đó cũng là một pháp sinh khởi do 
duyên, không phải aI cả. 


Vậy ngay hiện giờ nếu có suy nghĩ“tôi có thể thực 
hành”hay “tôi có thể hay biết thì bản thân ý nghĩ đó 
cũng là pháp sinh khởi do duyên, nó cũng sinh và diệt. 
Về bản chất, thực sự không có người nào đó có thể chủ 
động chánh niệm hay làm công việc thực hành, vì thực 
chất không có ai cả, về mặt tối hậu. Cái gọi là “tôi”chỉ 
có trong sự tưởng tượng của ta mà thôi. Còn thực chất 
chỉ có những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm, suy nghĩ trong ngày sinh diệt, tiếp nỗi nhau 


mà thôi. 


268 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Bạn có nói rằng mục tiêu của bạn là thực hành để 
hiểu được các pháp là vô ngã. Nhưng đề hiểu được các 
pháp là vô ngã thì hiểu biết đó luôn phải bắt đầu trong 
khoảnh khắc hiện tại. Bởi khoảnh khắc đã qua thì qua 
rồi, những gì chúng ta nghĩ tới trong tương lai thì chưa 
tới, chỉ có khoảnh khắc hiện tại là những thứ có thể 
được hiểu. 


Bắt đầu bằng việc hiểu cái là thực hiện giờ, chăng 
hạn như cái thấy lúc này chỉ thấy một loại thực tại là 
cảnh sắc hay đối tượng thị giác. Khi hiểu rõ điều đó 
thì đó là sự khởi đầu của hiểu rằng các pháp là vô ngã. 
Không có ai là người thấy, không có ai là người thực 
hành và không ai là người hay biết. Như vậy phát triển 
hiểu biết là học để hiểu những thực tại tạo nên cái mà 
chúng ta gọi là cuộc sống. 


Chúng ta cũng không cần phải nhớ lại hay dính 
mắc vào những cái qua rồi mà ta coi là kinh nghiệm về 
sự sinh diệt, v. v... Bởi vì những kinh nghiệm ấy không 
giống như hiểu biết chỉ tiết về từng thực tai một xuất 
hiện ở một khoảnh khắc. 


Achaan Sujin: Tôi có thể hỏi thêm, cái gì thực 
hành và ai thực hành? 


Người hỏi: Ban đầu, con nghĩ rằng tôi đang thực 
hành, nhưng càng thực hành, không có ai thực hành cả. 


Chương X: Thiên và thực hành 269 


Sarah: Bạn nói, lúc khởi đầu nghĩ rằng “tôi thực 
hành, nhưng thực chất đó chỉ là một suy nghĩ, một ý 
niệm mà thôi. Chắng hạn, nếu bây giờ nghĩ rằng “tôi 
đang thực hành” thì đó chỉ là khoảnh khắc của suy nghĩ. 
Sở dĩ suy nghĩ đó sinh khởi là bởi có những duyên cho 
loại suy nghĩ như vậy sinh khởi. Nếu không có duyên 
cho những suy nghĩ như vậy, sẽ không bao giờ có ý 
niệm “tôi đang thực hành”. Nhưng Đức Phật luôn nói 
về các pháp là vô ngã, nên ngay từ lúc ban đầu phải hiểu 
là không có một người nào đó làm công việc thực hành. 


Jonofhan: Mục tiêu của việc thực hành có phải đề 
có thêm chánh niệm không? 

Người hỏi: Thêm sự hiểu biết. 

Jonofhan: Khi thực hành có ý niệm rằng SẼ CÓ 
thêm hiểu biết nhờ việc thực hành hay không? 


Người hỏi. Trong khi thực hành thì không có ý 
niệm đó. Nhưng nhờ vào sự thực hành thì có sự hiểu 
biết sau đó. 


Jonothan: Liệu có chút dính mắc nào vào ý niệm 
là thực hành sẽ mang lại hiểu biết không? 


Người hỏi: Lúc ban đầu có nhưng càng thực 
hành, tự nhiên hiểu ra. Không phải do suy nghĩ mà 
do thực hành. 


270 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Jonofhan: Liệu ý niệm có thêm chánh niệm sẽ che 
lâp sự thực về sự dính mắc muôn có thêm hiêu biệt không? 


Người hỏi: Hoàn toàn tự nhiên là như vậy và để 
học hỏi ngay khoảnh khắc đó. 


Jonothan: Hiểu biết tự nhiên ở mỗi khoảnh khắc 
không đòi hỏi sự thực hành, vì thực hành có nghĩa là 
một cái gì đó được làm với ý niệm để có chánh niệm 
hay trí tuệ. 

Người hỏi: Khi thực hành, càng ngày càng biết rằng 
không có ai thực hành ở đây cả mà chỉ có cái tự nhiên 
hiểu. Con muốn hỏi con đường như vậy có đúng không? 


Jonothan: Đâu là phép thử cho việc kiểm chứng 
xem sự thực hành của ta là đúng đắn hay không? 


Người hỏi: Càng làm càng có cái hiệu, giải thoát 
mọi ràng buộc, dính mặc. . . 


Achaan Sujin: Nếu bây giờ tôitrả lời là bạn thực 
hành đúng thì thế nào? 


Người hỏi: Cũng không vui cũng không buôn. 
Achaan SuJIn: Nếu tôitrả lời rằng bạn thực hành sa1? 


Người hỏi: Nếu con đường đúng thì đi tới sự giải 
thoát những ràng buộc. Nếu sai thì hỏi lại để học hỏi, 
hiểu thêm vì sao sai. 


Chương X: Thiên và thực hành 271 


Achaan Sujin: Khi bạn nói bạn thực hành thì là 


bạn làm gì? 


Người hỏi: Trước đây thường xuyên đê ý cái gì 
cảm nhận qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi thì xem cái 


tâm phản ứng thế nào. 


Achaan Sujin: Khi có ý nghĩ chủ động đề ý việc 
thấy, nghe, ngửi, nêm, hay quan sát thì ngay đó đã có ý 
niệm rằng có cái “tôI”làm việc đó. Vậy ở khoảnh khắc 
đó, làm sao có thể có hiểu biết rằng không có cái tôi 
nào? Hiện giờ cái thấy là “tôi thấy hay chỉ là thực tại do 
duyên sinh khởi để thấy? Cái gì là ngã và cái gì không 
phải là ngã trong trường hợp này? 


Người hỏi: Hiện tại bây giờ chỉ là thấy để mà thấy. 


Achaan Sujin: Đó mới chỉ là suy nghĩ chứ không 
phải là khoảnh khắc thực sự xuyên thấu đặc tính của 
thực tại sinh khởi để thấy, sinh và diệt, không phải là 


một aI cả. 


Chăng phải cái thấy do duyên sinh chỉ để thấy? 
Đây là cách thức tự nhiên đề hiểu về cái thấy hiện giờ. 
Không cần phải có ý niệm“tôi sẽ thực hành để hiểu về 
cái thấy”. Nếu không, sẽ luôn có có ý niệm: tôi sẽ làm 


cái này, cái kia đê hiêu điêu này, điêu kia. 


09) Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Ở khoảnh khắc của cái nghe, liệu đã hiểu đó chỉ là 
thực tại do duyên sinh khởi để nghe, hay vẫn có ý niệm 
đây là tôi nghe? Nghe là tự nhiên, đúng không? Không 
cần phải làm gì để khiến cho cái nghe trở nên tự nhiên. 


Ngoài cái thấy và cái nghe như vừa nói thì còn có 
cái gì cần được biết nữa? Tắt cả các thực tại khác nhau 
cần phải được hiểu rõ. Khi không có hiểu biết thì đễ có 
vô minh, không thê hiểu được đúng những gì xuất hiện 
hiện giờ. Hiện giờ đang có những gì? 


Người hỏi: Mọi thứ đã tự nhiên ở đó rồi. 
Achaan Sujin: Hiện giờ chị đang nghĩ gì? 
Người hỏi: Không nghĩ gì. 


Aechaan Sujin: Khi thấy và biết đây là bông hoa thì 
đã là suy nghĩ rồi. Sau khi có cái thấy, có suy nghĩ về 
cái được thấy là một “cái gì đó”, và điều ấy luôn luôn 
diễn ra như vậy một cách tự nhiên. Nếu không có sự 
nghiên cứu và suy xét một cách kỹ lưỡng về các thực 
tại Ấy, liệu có thể bớt dần dần sự dính mắc vào ý niệm 
về tôi mỗi khoảnh khắc kinh nghiệm không? 


Người hỏi: Nêu không có sự nghe, sẽ có ý niệm về 
tôi. Nêu được nghe thì sẽ tự nhiên không làm việc đó, 


nó giảm dân. 


Chương X: Thiên và thực hành JJð 


Sarah: Đây là tiến trình phát triển tự nhiên của 
hiểu biết thực sự bằng việc nghe và suy xét để hiểu 
rằng cái gì là đúng, cái gì là sai, về pháp là vô ngã. Nó 
đối nghịch với việc bắt đầu với ý niệm rằng “tôi sẽ thực 
hành”, “tôi sẽ chánh niệm”, nhằm để có hiểu biết rằng 
các pháp là vô ngã. Lý do là, những ý niệm “tôi làm một 
cái gì đó”, “tôi thực hành”, “tôi chánh niệm”càng ngày 
càng củng cố ý niệm sai lầm về một cái tôi có thể làm 
gì đó đề khiến trí tuệ sinh khởi, chứ không dẫn đến cái 
hiểu là không có gì là “tôi”. Ta đễ cho rằng lúc đầu có 
thê có tà kiến sai lầm nhưng dần dần, nó sẽ dẫn đến hiểu 
biết đúng về sau. Nhưng sự thật không thể như vậy, tà 
kiến luôn dẫn đến tà kiến, chỉ có hiểu biết đúng mới dẫn 
đến hiểu biết đúng mà thôi. 


Bạn có nói rằng bạn đến đây để đặt câu hỏi để Bà 
xác nhận xem sự thực hành của mình đúng hay chưa. 
Nhưng thực chất câu trả lời cho câu hỏi đó luôn phải là 
từ khoảnh khắc hiện tại, vì chỉ khoảnh khắc này mới tồn 
tại. Chỉ hiểu biết đúng trong giây phút hiện tại mới đưa 
ra câu trả lời chính xác là đúng hay saI. 


Bạn nói rằng có những khoảnh khắc hiểu biết nhưng 
không rõ, hoặc không thê giải thích rõ. Tuy nhiên thực 
chất, nếu hiện giờ các thực tại đang xuất hiện - chăng 
hạn như đối tượng thị giác, cái thấy hay cái cứng - nếu 


274 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


có sự hiểu biết đúng về chúng như chúng là thì sẽ không 
có sự hoài nghi, và sẽ không cần phải hỏi, liệu như vậy 
đã có sự hiểu biết hay như thế là đúng hay chưa. 


Bạn đã đúng khi nói rằng bằng việc hiểu biết về 
tất cả những gì xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày 
trong khoảnh khắc hiện tại khi chúng sinh khởi, điều đó 
sẽ dần dần dẫn tới hiểu biết về những thực tại đó càng 
ngày càng rõ ràng hơn. 


Người hỏi: Xin cảm ơn. 


Jonothan: Rất cám ơn bạn đã chia sẻ về những 
kinh nghiệm của mình. Luôn rất thú vị khi nghe những 
kinh nghiệm khác nhau. Dần dân có thể bạn đã nhận 
thấy rằngcon đường phát triển chánh niệm và trí tuệ ở 
đây có sự khác biệt nhất định với những gì bạn đã nghe 
từ trước. 

Bây giờ tôi muốn tự trả lời câu hỏi của tôi với bạn 
về những tiêu chí trong sự phát triển chánh niệm và trí 
tuệ. Câu trả lời là các pháp được thấy chính xác và rõ 
ràng hơn. Như chúng ta biết, có nhiều loại pháp khác 
nhau nhưng ta chỉ có thể nói về những pháp đang xuất 
hiện hiện giờ. 

Vậy, mấu chốt là ở chỗ, hiện giờ hay trong những 
khoảnh khắc bình thường của cuộc sống, liệu đã dần 


Chương X: Thiên và thực hành 375 


phát triển thêm hiểu biết về các pháp xuất hiện một 
cách tự nhiên chưa? Ở đây, chúng ta không nói về việc 
lựa chọn quan sát một sỐ pháp nhất định mà nói đến 
tất cả các pháp. Chánh niệm tự nhiên về một pháp hiện 
khởi không phải là lựa chọn một số đối tượng cụ thể, 
chẳng hạn như một trạng thái tâm, đề tập trung vào, mà 
là bất cứ pháp nào xuất hiện. Bởi vì bản thân cái thấy, 
nhãn thức có thể cũng bị lầm tưởng là ngã. Pháp là đối 


tượng thị giác cũng được cho là một ai đấy, là ngã. 


Điều mà Đức Phật đã dạy là phát triển hiểu biết về 
tất cả các pháp là chân đề, không phải chỉ để làm cho 
tâm thanh tịnh hơn mà thôi. Khi thực hành, chúng ta rất 
dễ làm việc đó với sự dính mắc vào việc có thêm trạng 
thái tâm thanh tịnh. 

Achaan Sujin: Nói rằng cái thây không phải là tôi 
thì dễ, đúng không? 

Người hồi: Ở lúc ban đầu thì dễ, càng thực hành, 
càng thấy khó. 


Aechaan Sujin: Làm thê nào đề có thê thực hành để 


thấy được cái thấy là vô ngã? 
Người hỏi: Học cách nó đến và nó đi. 


Aechaan Sujin: Học như thế nào? 


276 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Trong từng khoảnh khắc mình thấy, chỉ 
thấy rằng thấy chỉ là thấy. Còn nếu không thấy ra được 
điều đó thì có phiền não, đzw khổ ngay. Luôn luôn phải 
quan sát. Nếu thấy mà thêm vào cái gì đó thì đau khô. 


Aechaan Sujin: Khô là gì? 


Người hỏi: Khô thân và khô tâm. Khổ thân không 
phải là vấn đề lắm. Còn khổ tâm như là phiền não làm 
mình mệt và kiệt sức. Còn nếu hiểu cái thấy chỉ là cái 
thấy thì không phiền não. 

Aechaan Sujin: Làm thế nào đề có thê hiểu được là 
cái thấy chỉ là cái thấy? 

Người hói: Cái thây đến và đi, từng chặp, không 
liên tục trong đó, không phải thấy mãi. Thấy thấy nhiều 
thứ khác nhau. Nên nó không phải luôn là một cái thấy. 


Jonothan: Ai nhận biết về cái thấy đó? 


Achaan Sujin: Chẳng hạn khi nhận thấy thì ghi 
nhận thấy, vậy ghi nhận có phải là chánh niệm không? 


Người hỏi: Ghi nhận là chánh niệm. 

Aechaan Sujin: Chẳng hạn khi nhận thấy bông hoa, 
khi đó có chánh niệm không? 

Người hỏi: Khi nhận thấy bông hoa, đồi khi là 


chánh niệm, đôi khi không phải chánh niệm. 


Chương X: Thiên và thực hành D77 


Người dịch: Sở dĩ Bà hỏi câu này vì Bà muốn bạn 
phân biệt giữa việc ghi nhận cái gì đó và chánh niệm, 
chúng giống nhau không hay là hai thứ khác nhau. 

Người hỏi: Hai thứ khác nhau. 


Aechaan Sujin: Ở khoảnh khắc ghi nhận thì không 
phải chánh niệm. 


Người hỏi: Ghi nhận không phải là chánh niệm. 


Achaan Sujin: Đâu là sự phát triển của hiểu biết 
rằng cái xuất hiện không phải là một bông hoa? 


Người dịch: Tôi sẽ giải thích để bạn hiểu rõ hơn 
câu hỏi của bà. Ta biết rằng sự thực tối hậu mà Đức 
Phật đã dạy đó là, cái được thấy chỉ là đối tượng thị 
giác, không phải là một bông hoa, cái thấy chỉ làm công 
việc thấy, không phải là ai cả. Vậy làm thế nào để phát 
triển sự hiểu biết đó? 


Chăng hạn, bây giờ đang có cái thấy, phải thực 
hành như thế nào đề biết cái được thấy không phải là 
một bông hoa mà chỉ là cái được thấy mà thôi? Nếu nói 
có thể có thực hành thì ở ngay khoảnh khắc này, sự thực 
hành đó là gì? 


Người hỏi: Khi thấy chung chung thì chỉ thấy màu, 
khi đi vào chỉ tiết hơn, sẽ thấy thêm nhiều ý niệm. 


278 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Achaan Sujin: Cái thấy không thể thấy được 
những thứ như mình nghĩ, cái thấy chỉ thấy một loại 
thực tại có tính chất có thê được thấy. Đâu là hiểu biết 
về cái thấy và cái đang xuất hiện là những yếu tô khác 
nhau, không phải là tự ngã? 


Đức Phật không dạy mọi người ghi nhận. Trong 45 
năm, Ngài đã thuyết giảng về sự thật về các thực tại để 
những người nghe có tín tâm và có tích lũy hiểu biết có 
thể hiểu bất cứ cái gì xuất hiện và trở thành đối tượng 
của tuệ giác. Ở khoảnh khắc của cái thấy, còn gì khác 
nữa không? 


Người hồi: Để cho người khác trả lời ạ. 


Achaan Sujin: Bởi vì sự thật là sự thật, nó có thể 
được hiểu về mặt tư duy, và sự vun bồi trí tuệ thống 
nhất với từng lời trong Giáo lý. Không ai có thể thay 


đôi điêu ây, vì đó là sự thật. 


Cái thấy thấy nhưng thông thường chúng ta cho 
rằng ai đó thấy, đúng không? Nhưng trong thực tại tối 
hậu, chỉ có cái thấy sinh khởi, thấy đối tượng thị giác, 
không có ai ở trong đó cả. Nhưng ở khoảnh khắc này, 
thực tế đang diễn ra là “tôi?đang thấy, cái được thấy là 
con người hay cái gì đó, suốt cả ngày. Vậy, làm thế nào 
để phát triển hiểu biết từ sự vô minh hiện giờ về bản 


Chương X: Thiên và thực hành 279 


chất của những gì đang xuất hiện đến khoảnh khắc của 
hiểu biết nhưĐức Phật đã thuyết? Nếu không có hiểu 
biết từ Giáo lý của Đức Phật, làm sao có thể dần có hiểu 
biết rằng cái thấy không phải là ai cả, và cái được thấy 
cũng không phải aI cả? 

Bản thân Đức Phật khi còn là Bồ tát đãphải cần 
bao nhiêu lâu để có thê phát triển hiểu biết xuyên thấu 
được bản chất vô ngã của cái thấy hiện giờ? Như vậy, 
nhờ được nghe rằng không có tự ngã nào cả, chỉ có các 
thực tại khác nhau, chúng ta bắt đầu hiểu ở mức độ tư 
duy, nhưng những gì được thấy vẫn là các bông hoa và 
cảnh vật, bởi vì trí tuệ vẫn chưa phát triển tới mức độ 
hiểu trực tiếp các thực tại. 


Pháp đàm tại Huế, chiều ngày 24/05/2014 


Người hỏi: Tôi xin nói về hành thiền định. Khi 
ngồi thiền, đôi khi tôi thấy xuất hiện những hình ảnh 
kỳ lạ, nó làm tôi cảm thấy lo lắng. Hai ngày vừa rồi 
tôi được nghe Bà nói rằng mọi khoảnh khắc đều khác 
nhau. Bà có thể giải thích phương pháp này rõ hơn để 
tôi có thê hiểu được? 


$arah: Trong Kinh điền có nói về tà định và chánh 
định, tức là nhất tâm chân chánh và nhất tâm không 


280 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


chân chánh. Ở những khoảnh khắc của thiện tâm như 
bố thí, trì giới và phát triển tâm trí, tâm là thiện nên tâm 
sở nhất tâm sinh khởi với tâm đó cũng là thiện. Ở những 
khoảnh khắc của hiểu biết, tâm rất trong sáng, rõ ràng, 
không hề có những kinh nghiệm kỳ lạ hay những hình 
ảnh lạ kỳ, những trạng thái bất an. Khi ta khởi sự thực 
hành với cố gắng tập trung vào một đối tượng nào đó, 
Với mong muốn có định tâm hay chánh niệm, chính tâm 
tham ấy sẽ làm duyên cho những kinh nghiệm về hình 
ảnh kỳ lạ, hoặc những trạng thái bất bình thường. Bắt 
cứ sự thực hành nào bị thúc đây bởi ý niệm “tôi "muốn 
làm gì đó, muốn có thêm chánh niệm, muốn có thêm 
hiểu biết... đều sẽ làm cho cuộc sống rắc rối và phức 
tạp hơn. Bởi vì đó không phải là một cách tự nhiên, nó 
không phải là cái hiểu đúng đắn, tự nhiên về những gì 
đang xuất hiện hiện giờ. 


Chính vì lý do đó mà chúng ta cứ nói đi nói lại về 
cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, về sự dính mắc hiện 
giờ. Bởi vì, hiểu rõ những gì đang được kinh nghiệm 
chỉ là những thực tại vô ngã sẽ làm duyên cho sự xả ly. 
Khi có hiểu biết rõ ràng hơn về bản chất của thực tại, 
của cuộc sống trong khoảnh khắc hiện giờ, sẽ có sự xả 
ly với ý niệm “đï /eo một cách thực hành cụ thể nào 
đó để có được một kết quả cụ thể nào đó”, những thứ 
bị thúc đây bởi tham ái. Và khi đó ta sẽ không bị gặp 


Chương X: Thiên và thực hành 281 


rắc rồi bởi những loại kinh nghiệm lạ kỳ như bạn đã 
mô tả. Việc có những hình ảnh, kinh nghiệm lạ, cũng 
giống như ta có một giấc mơ rất khó chịu, nhưng ta lại 
muốn tiếp tục và tìm cách lặp lại giấc mơ ấy. Khi ta cho 
rằng giấc mơ đó là một cái gì quan trọng, khi ấy tham 
sẽ không thể nào xả bỏ. Nhưng chỉ cần ta thức dậy thì 


mọi thứ biên mât. 


Hiện giờ không có hình ảnh và kinh nghiệm kỳ lạ 
đó, tất cả những gì cần nhận biết lúc này là cái thấy hiện 
giờ, cái nghe hiện giờ, âm thanh hiện giờ. Và những 
khoảnh khắc hiểu biết nhỏ nhoi đó cũng giống như thức 
dậy từ giấc mơ, từ cơn ác mộng. 


Người hói: Vậy Bà hãy giải thích về thực tại đang 
xuất hiện hiện giờ, bởi vì chúng sinh diệt rất nhanh, và 
cần rất nhiều thời gian để phát triển hiểu biết thực sự về 
chúng. Nói cách khác là những điều có thể làm giảm sợ 
hãi hay những thứ tương tự... 


Jonothan: Sự phát triển chánh niệm đúng đắn mà 
Đức Phật đã dạy không bao giờ dẫn đến kinh nghiệm 
có tính chất lạ kỳ. Những gì Đức Phật dạy dẫn tới hiểu 
biết đúng đắn hơn, rõ ràng hơn về những gì đang xuất 
hiện. Đó là lý do mà ta nói về những gì đang xuất hiện 
hiện giờ, về các thực tại đang sinh khởi. Nếu ta hiểu 
một cách đúng đắn rằng mỗi thực tại ở khoảnh khắc 


282 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


này chính là đối tượng của chánh niệm, nó sẽ tạo duyên 
cho chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên, khi đó sẽ 
không có duyên nào cho những kinh nghiệm kỳ lạ xảy 
ra. Bạn có đồng ý với ý kiến này không? 

Người hỏi: Bây giờ tôi muốn thoát khỏi những 
hình ảnh quấy rối đó, vì trong khi sợ hãi thì tôi quên 
mọi thứ. 


Jonothan: Ở khoảnh khắc hiện giờ có những hình 
ảnh kỳ lạ đó xảy ra không? 

Người hỏi: Không 

Jonothan: Và bạn có nói rằng những sự việc kỳ lạ 
đó xảy ra liên quan đến việc bạn thực hành, đúng không? 

Người hói: Những khoảnh khắc đó do thực hành, 
nó là kết quả về nghi ngờ về Giáo lý, về Đức Phật và 
nghi ngờ đó trở thành cản trở cho sự thực hành. 

Jonofhan: Như vậy nếu như không có sự thực 
hành sai trái thì sẽ không xảy ra những chuyện lạ kỳ đó, 
đúng không? 

Người hỏi: Đúng thê. 

Jonothan: Đó là lý do màhôm quaAchaan SuJin 


đã nói rằng: Hãy quên việc thực hành đi. Chúng ta cần 


Chương X: Thiên và thực hành 283 


phải bắt đầu từ việc học những thực tại đang xuất hiện 
hiện giờ. Học về những gì đang xuất hiện hiện giờ sẽ 
không bao giờ đưa tới kết quả là có những kinh nghiệm 
lạ kỳ và đáng sợ như vậy. 


$arah: Thông thường mọi người rất bận tâm về 
những lo lắng, sợ hãi, bất an. Sở dĩ như vậy là bởi những 
kinh nghiệm đó liên quan đến một loại thọ là cảm thọ 
khó chịu, cảm thọ ưu. Như ta đã nói, tất cả mọi nØười 
đều muốn kinh nghiệm cảm thọ dễ chịu và không thích 
cảm thọ khó chịu. Tất cả chúng ta đều không muốn và 
có tránh cảm thọ khó chịu cùng những điều không vừa 
ý trong cuộc sống. Nhưng phải thấy rằng, chính sự dính 
mắclà cái làm duyên cho sự bất anhay lo lắng đó sinh 
khởi. Mọi người thường không bận tâm đến sự dính 
mắc của mình, vì tham ái dễ sinh khởi với thọ hỷ, vì 
thế họ thường đi tìm những kinh nghiệm dễ chịu. Tuy 
nhiên, ngay lúc tìm những kinh nghiệm dễ chịu, ta đang 
gieo những hạt giống cho khoảnh khắc kinh nghiệm 
khó chịu sinh khởi. Sáng nay chúng ta đã nói đến Tứ 
Thánh Đề thứ nhất - Khô Đé, tức sự thật về sự sinh diệt 
của tất cả các thực tại. Tập đề - Thánh Đề thứ hai là sự 
thật về nguyên nhân của khô, đó là tham ái. Chính tham 
ái sẽ dẫn tới các lo lắng bất an và những kinh nghiệm 
khó chịu. 


284 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Có thể ta cho rằng hiện giờ không có sự dính mắc 
với những kinh nghiệm đã qua. Nhưng thực chất khi 
suy nghĩ về những kinh nghiệm như vậy, ngay ở đó 
đã có sự dính mắc, không thể buông bỏ những kinh 
nghiệm của quá khứ. Chính vì vậy, hiểu biết luôn luôn 
phải quay về với những gì xuất hiện trong khoảnh khắc 
hiện giờ, nó có thể là sự dính mắc với những suy nghĩ 
về những kinh nghiệm đã qua. Đó là những gì là thực 
trong lúc này đây. Suy nghĩ là thực, và sự dính mắc với 
suy nghĩ đó là thực, còn đối tượng của suy nghĩ, tức là 
các kinh nghiệm quá khứ, đã hoàn toàn qua TÔI, không 
còn ở đó đề được hiểu nữa. 


Jonofhan: Liệu bây giờ bạn có đang tìm một cách 
thức hay sự thực hành nào đó có hiệu ứng đảo ngược 
lại những hệ quả của các thực hành trước đây của bạn 
hay không? 


Achaan Sujin: Có ai kiêm soát điều gì không? Ý 
nghĩ cho rằng có một sự thực hành khác có hiệu ứng 
đảo ngược lại cái cũ được duyên bởi chính sự thực hành 
sai trước đây. Nếu không có sự thực hành sai thì những 
sự kiện mà bạn nói đến đã không xảy ra. Nếu tiếp tục 
với những ý niệm sai lầm, nó sẽ tiếp tục làm duyên 
cho những kinh nghiệm khiến bạn sợ hãi. Còn hiểu biết 
đúng thì không làm điều gì hại tới ai cả. Vậy bây giờ 


Chương X: Thiên và thực hành 285 


bạn còn muốn thực hành nữa không? Nếu bạn vẫn tiếp 
tục ý niệm về một lối thực hành nào đó, những điều 
tương tự sẽ vẫn còn sinh khởi. 

Người hỏi: Vậy Bà nói rằng tôi nên quên việc thực 
hành đi? 

Achaan Sujin: Không ai có thể kiểm soát mọi 
việc. Tất cả đều phụ thuộc vào những gì bạn hiểu và sự 
hiểu biết của bạn. Nếu không có những ý niệm sai lầm 
làm duyên cho sự thực hành sai lầm đó, liệu những kinh 
nghiệm xấu đó có xảy ra không? 


Người hỏi: Không 

Sarah: Mục tiêu của bạn là gì khi bạn thực hành? 

Người hỏi: Đề có hiểu biết và bình an 

Aechaan Sujin: Đó là một hiểu biết sai lầm. Bởi trí 
tuệ không thê tới bằng việc có thực hành một cái gì đó, 
hay bằng việc ngồi - những thứ không phải là hiểu biết. 
Bởi vì hiểu biết đúng - trí tuệ không bao giờ hại bất cứ 
aI. Hãy có niềm tin vào hiểu biết đúng và vảo thực tại. 


Pháp đàm tại Huế, sáng ngày 25/05/2014 


Người hỏi: Khi chúng ta ngồi bình thường như thế 
này thì không đau. Còn khi ngồi thiền thì nó đau như 


286 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


sắp chết. Khi ngồi thiền bị đau như chết mà tâm mình 
vẫn bình thản thì có phải là tâm thiện không? Như vậy 
có phải là có trí tuệ đang phát triển không? 


Achaan Sujin: Trí tuệ có thể hiểu được thực tại 
hiện giờ một cách đúng đắn, đúng không? Hay là nó 
hiểu về cái qua rồi. 

Người hỏi: Trí tuệ hiểu những gì đang xuất hiện 
hiện giờ, không phải những gì đã qua rồi. 

Achaan Sujim: Làm thế nào bạn biết được trạng 
thái tâm mà bạn gọi là bình an lúc ngồi thiền có phải là 
tâm thiện hay không? 


Người hỏi: Nếu là bất thiện pháp thì tâm đã bỏ 
chạy rồi. Chịu đau như vậy thì là tâm thiện. Nếu con 
đứng dậy là tâm bắt thiện. Do đó con nghĩ nó phải là 
tâm thiện 

Achaan Sujin: Khi đó có ý niệm “tôi đang chịu 
đau không”? 

Người hồi: Khi đó tâm bình an, bình thản, hiểu là 


không có quyên gì, nó đau là nó đau, ở đó không có ý 
niệm vê ngã, không thê làm gì ở đó. 


Achaan Sujin: Vì sao bạn có thê nói là khi đó 
không có ý niệm về ngã? 


Chương X: Thiên và thực hành 287 


Người hỏi: Lúc đó chỉ có một hiện tượng, không 
có cái tôi ta gì hết, chỉ có một cái nhận biết ở đó thôi. 


Achaan Sujin: Thế còn bây giờ? 


Người hỏi: Tâm con rất hoan hỷ được nghe Pháp 
như vậy. 


Aechaan Sujin: Hoan hÿ thì là thiện pháp hay bất 
thiện pháp? 


Người hỏi: Đó là thiện. 


Achaan Sujin: Vậy bất cứ lúc nào mình hoan hỷ 
cũng là thiện pháp hay sao? 


Người hỏi: Hoan hỷ trong lời Giáo Pháp của Đức 
Phật thì mới là thiện pháp, như bây giờ. 

Sarah: Vậy yêu tố nào, hay “ai”là người muốn 
chịu đựng cảm thọ đau trong thời gian dài như vậy, và 
với mục đích là gì? 


Trong cuộc sông hàng ngày, có rất nhiều phiền não. 
Khi bị đau ta có phải chịu đựng đau để tận diệt phiền 
não không? Bắt cứ lúc nào cũng vậy. Vậy yếu tố nào 
tìm phiền não để tận diệt? 

Người hỏi: Khi ngồi thiền hàng ngày, khi có bất thiện 
pháp sinh khởi tôi có thê biết được có bất thiện pháp sinh 
khởi. Do đó bắt thiện pháp có thê được suy giảm. 


288 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Sarah: Khi bạn nói, ngôi thiên thì có chánh niệm, 


vậy chánh niệm này là đê cho a1? 


Người hỏi: Tất cả những gì xảy ra, cái gì mình 
cũng chánh niệm. Chánh niệm là để cho bản thân của 
mình, làm những gì quay về cái thực tại tâm và thân 


mình, khi quay về thì mình thấy cái bất thiện pháp. 


Sarah: Mọi hiểu biết đều luôn bắt đầu trong hiện 
tại. Những gì bạn nói tới đã qua rồi. Chỉ ở trong khoảnh 
khắc hiện giờ, nếu có hiểu biết sinh khởi, tự nó sẽ biết 
thế nào là chánh niệm, thế nào không phải là chánh 
niệm, thế nào là thiện pháp, thế nào không phải là thiện 
pháp. Nó cũng biết rằng chánh niệm không phải là 
tôthay của tôi. 

Jonothan: Theo hiểu biết của bạn, những gì Đức 
Phật dạy, hay mục tiêu của việc theo đuôi con đường 
Bát Chánh Đạo là bớt đi phiền não, hay là tăng trưởng 
hiểu biết? 

Người hỏi: Trước tiên là giảm bớt phiền não rồi 
tăng trưởng trí tuệ sau đó. 

Jonothan: Tại sao bạn nghĩ không nên phát triển 
hiểu biết đúng về những gì xuất hiện hiện giờ mà lại 


phải suy giảm phiên não trước? 


Chương X: Thiên và thực hành 289 


Người hỏi: Nêu khi có hiểu biết rồi mà vẫn chưa 
tận diệt được phiên não thì phiên não vẫn cứ bao quanh 
chúng ta. 


Sarah: Tận diệt phiên não là công việc của trí tuệ. 


Tự trí tuệ sẽ làm công việc tận diệt phiên não. 


Người hói: Vậy phải tu tập như thể nào đề đến giây 
phút ngồi như vậy là không còn có cái tôi? Trí tuệ có 
thê phát triển bởi việc ngồi thiền chịu đau hay không? 


Jonothan: Tôi nghĩ rằng điều mà Đức Phật dạy là 
sự phát triển hiểu biết về các thực tại sinh khởi trong 
mỗi khoảnh khắc, chứ không phải việc bớt đi phiền não 
hay chịu đựng đau. Trong Kinh Tứ niệm xứ, Đức Phật 
nói về việc phát triển chánh niệm tỉnh giác trong cuộc 
sống hàng ngày, dù khi đi - đứng - nằm - ngồi, tiểu tiện 
- đại tiện hay lâm y v. v.... Đức Phật không nói mọi 
người phải bớt phiền não trước khi bắt đầu phát triển 
hiểu biết. Chính đó là lý do mà chúng ta nên nói về các 
thực tại xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. Bởi vì sự 
phát triển hiểu biết luôn luôn phải bắt đầu ngay khoảnh 
khắc hiện tại, dù khoảnh khắc hiện tại ấy đang ở tình 
huống nào. Nếu ta cho rằng, trí tuệ cùng chánh niệm chỉ 
có thê được phát triển khi đã bớt đi phiền não, nó sẽ là 
một bước cản cho quá trình sinh khởi của chánh niệm 
cùng trí tuệ. Chúng ta biết rằng, ở khoảnh khắc của tâm 


290 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


đạo có một số loại phiền não được tận diệt. Và công 
việc tận diệt phiền não này được diễn ra nhờ chức năng 
của trí tuệ sinh khởi cùng với tâm đạo (magøa - cItta) 
kinh nghiệm niết bàn. Ở đạo quả thứ nhất, một trong 
các phiền não được tận diệt là tà kiến. Tà kiến này chính 
là tà kiến về các thực tại xuất hiện trong khoảnh khắc 
hiện giờ, vì hiện giờ, các thực tại không được hiệu đúng 
như chúng là, chúng bị col là tự ngã, là ai đó, hay cái gì 
đó. Trí tuệ được phát triển nhờ được học và nghiên cứu 
về những gì xuất hiện trong giây phút hiện tại. Chúng ta 
được học để thấy rõ rằng tất cả các pháp sinh khởi đều 
do duyên, chứ không phải do một cái ngã nào tạo ra. 
Chính vì vậy Achaan Sujin đã nhắc lại là chúng ta nên 
quên thực hành đi. 


Chúng ta cần phải nhớ rằng, hiểu biết cần phải 
được phát triển trên cơ sở những gì xuất hiện hiện giờ, 
chứ không phải là làm một cái gì đó, ở một nơi nào 
đó khác biệt. Chăng hạn, hiện giờ sau cái thấy, liệu ai 
có thể ngăn tham dính mắc với cái thấy ngay sau khi 
nó sinh khởi hay không? Khi đang nghe Pháp, liệu ai 
có thê dùng ý chí để làm cho hiểu biết sinh khởi hay 
không? Không có ai có thể khiến cho một pháp nào đó 
có thể sinh khởi, dù là đang ngồi đây, hay đang ngồi 
thiền hay ở bất cứ nơi nào khác. Chắng hạn, ngồi đây 
ta có thể thấy cảm thọ đau kéo dài năm phút hay nhiều 


Chương X: Thiên và thực hành 291 


hơn. Nhưng trên thực tế cảm thọ đã diệt đi sau khi thân 
thức kinh nghiệm xúc chạm cùng với thọ khổ và bắt đầu 
có suy nghĩ với ý niệm“tôi đau”, “tôi đang chịu đau”,... 
Trên thực tế, tất cả các pháp sinh khởi đều do duyên 
riêng của nó, chứ không phải có“ai”làm việc đó. Băng 
việc phái triển hiểu biết, sẽ tự nhiên có sự xả y với 
những gì đang được kinh nghiệm trong khoảnh khắc 
hiện tại. Nhưng có tìm một số loại kinh nghiệm đặc 
biệt - chẳng hạn cố gắng để chịu đựng đau, hay cố gắng 
để có một trạng thái bình an - không phải là hiểu một 
cách tự nhiên về những gì xuất hiện trong hiện tại. Con 
đường duy nhất Đức Phật đã dạy cho chúng ta để phát 
triển hiểu biết là hiểu các thực tại tự nhiên trong cuộc 
sống hàng ngày. Đó là cuộc sống của chúng ta. Chúng 
ta đọc trong Kinh rằng, về mặt tối hậu, không có con 
người, không có oai nghi, không có một “cái gì đó”, mà 
chỉ có các thực tại sinh và diệt mà thôi. 


Ý niệm “trả nghiệp không thực sự đúng đắn, vì 
chúng ta đã học rằng những khoảnh khắc kinh nghiệm 
qua các căn là các khoảnh khắc quả của nghiệp, và sau 
đó được tiếp nói bởi các khoảnh khắc của suy nghĩ, với 
phiền não hay thiện pháp. Sau đó lại có khoảnh khắc 
tạo nghiệp qua thân và khâu, đó chỉ là các khoảnh khắc 
khác nhau mà thôi. Ý niệm trả nghiệp đó không được 
đề cập tới. 


292 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Bất kỳ chỗ nào cũng có pháp, những 
cái gì đến nếu ngăn chặn được vì có cái biết là thiện 
hay không thiện. Khi mình làm cái gì đó bất thiện, mà 
chỉ cần quay về nhìn nó, tại khoảnh khắc đó có khoảnh 
khắc thiện. 


Jonothan: Trước khi chúng ta học về các điều 
khác thì một điều chúng ta cần phải học: thực tại mà 
chúng ta gọi là chánh niệm là gì? Bắt kỳ ai cũng có thể 
biết là tôi đang bực mình hay tôi dính mắc, tôi thích hay 
không thích. Nhưng đó không phải là chánh niệm mà 
Đức Phật nói tới. Khi chúng ta suy ngẫm về những gì 
đang diễn ra, để xác định xem nó là thiện hay bất thiện, 
thông thường đó chỉ là ý niệm của chúng ta về thế nào 
là thiện pháp, thế nào là bất thiện pháp, chứ không phải 
là khoảnh khắc chánh niệm trực tiếp kinh nghiệm tính 
chất của thiện và bất thiện. Chắng hạn, hiện giờ chúng 
ta đang thảo luận về Pháp, điều đó phải chăng có nghĩa 
là hắn phải có thiện pháp bây giờ? Có thể có rất nhiều 
loại tâm khác nhau sinh khởi xen kẽ lẫn nhau, có tính 
chất khác nhau. Chúng ta cũng không thể nói rằng, tất 
cả các khoảnh khắc này đều là thiện pháp. Chẳng hạn, 
có lúc ta nghĩ “không biết người kia sẽ nói gì”, “tôi thích 
điều người này vừa nói”, “tôi không thích điều người 
kia vừa nói” v. v. Chánh niệm là một thực tại không lãng 
quên về thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ. Chánh 


Chương X: Thiên và thực hành 293 


niệm luôn sinh khởi do duyên riêng, nó sinh khởi không 
phải khi chúng ta muốn biết hiện giờ đang là thiện pháp 
hay bất thiện pháp, không phải khi chúng ta muốn biết 
đặc tính của các thực tại sinh khởi hiện gI1ờ. 


Pháp đàm tại Huế, chiều ngày 25/05/2014 


Người hỏi: Bà nói không cần làm gì cả, hãy để mọi 
thứ tự nhiên. Đại chúng ở đây, có nhiều người đã học 
qua các phương pháp của các vị cao tăng ở các trường 
thiền nồi tiếng như Mahasi, có các kỹ thuật để hành. 
Vậy những sự thực hành đó phải bỏ hay sao? Các thiền 
sinh phải làm gì? 

Achaan Sujin: Bạn muốn biết về sự thật hay bạn 


muốn tìm hiểu về kỹ thuật? Bởi những gì Đức Phật dạy 
là về sự thật. 


Jonothan: Trước khi vị thiền sư dạy một kỹ thuật, 
chăng hạn như bạn nói là kỹ thuật của ngài Mahasi, thì 
trước đó đã có kỹ thuật của ngài Mahasi chưa? 


Người hỏi: Chưa ạ. 


Jonothan: Khi Đức Phật còn tại thế đã có những kỹ 
thuật như vậy hay chưa? Vậy tại sao tất cả những người 
thời đó vẫn có thê giác ngộ mặc dù không có kỹ thuật? 


294 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người hỏi: Họ nghe Đức Phật giảng pháp. 


Jonofhan: Nghe là sự bắt đầu, nhưng mấu chốt là 
ở hiểu biết, chứ họ không đi theo một kỹ thuật nào. Một 
câu hỏi nữa là, tại sao không có những kỹ thuật đó cho 
đến khi ngài Mahasi bắt đầu dạy những kỹ thuật đó? 
Vậy những kỹ thuật này tới từ đâu? Đó là từ cách hiểu 
của vị ấy, từ cách diễn giải của vị ấy về Giáo lý. 

Tôi muốn nói thêm vài câu về phần bình luận của 
tôi trước đó, đề phòng là có thể có sự hiểu sai ý của 
tôi. Tất cả những kỹ thuật mà ngày nay chúng ta đã 
quen thuộc thường được giải thích là tới từ Giáo lý của 
Đức Phật. Nhưng những kỹ thuật đó thực chất dựa trên 
những diễn giải chưa tồn tại về Giáo lý của Đức Phật 
trước khi những kỹ thuật đó ra đời. Ở một chừng mực 
nảo đó, nó cũng phản ánh ý hiểu hay nhận thức của 
những người đã tạo ra những kỹ thuật đó. Ngày nay, 
chúng ta vẫn còn đủ phước lành để tiếp cận trực tiếp 
với Giáo Pháp. Trong tương lai, Giáo lý này có thể biến 
mất, có thể trong một vài chục năm, một vài trăm năm 
hay một thời gian nữa. Giáo lý có thể biến mắt, và cái 
còn lại chỉ là những kỹ thuật mà thôi. Nhưng hiện giờ 
chúng ta vẫn còn cơ hội để nương nhờ vào chính những 
lời dạy của bản thân Đức Phật, chứ không cần đi tìm 
những diễn giải của những người khác. Chúng ta vẫn 


Chương X: Thiên và thực hành 295 


có Giáo lý của Đức Phật từ Tam Tạng, cùng với các 
chú giải cô. Những chú giải này tới từ trí tuệ của những 
người là những bậc thánh đệ tử của Đức Phật, giác ngộ 
khi Ngài còn tại thế hoặcở thời kỳ ngay sau khi ngài 
nhập diệt. 


Người hỏi: Con muốn bồ sung thêm ý kiến về vẫn 
đề này với kinh nghiệm đi hành thiền ở các trường thiền 
trên thế giới. Những phương pháp mà các vị cao tăng 
chỉ dạy cũng được nói là đến từ lời dạy của Đức Phật. 
Như ngày hôm nay, chúng con nghe Bà dạy, Bà cũng 
nói là lời của Đức Phật dạy. Chúng con không biết thực 
sự Đức Phật dạy cái gì. Nhưng nghe Bà dạy, chúng con 
có cảm nhận là hiểu biết của chúng con phát triển. Con 
có sự thích thú và con cũng biết đây là cách phát triển 
đúng. Con nghĩ như vậy, kỹ thuật đó cũng giúp cho sự 
phát triển về thân và tâm của con trong thời gian đầu, 
bây giờ bổ sung thêm chánh kiến của Bà. Con nghĩ có 
sự kết hợp, khi hành pháp như vậy thì có suy nghĩ đúng. 
Khi hành thiền theo kỹ thuật thì biết được Tứ đại đó 
không phải là mình. Khi mình hành thiền là cái tỉnh 
tấn hành thiền, chánh niệm hành thiền để là duyên cho 
phát triển Trí tuệ, củng cố niềm tin ngày càng sâu sắc 
nhờ vào việc dạy của Bà. Lời Bà nói là từ những lời của 
Phật nói, những vị thiền sư cũng nói là lời Đức Phật 
nói. Con thấy lợi ích từ cả hai. Con sẽ kết hợp cái tư 


296 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


duy, chánh kiến Bà dạy với kỹ thuật hành thiền. Như 
vậy có đúng hay không ạ? 


Achaan Sujin: Khi nói như vậy là đang có ý niệm 


^ ¬09: Á6+A^+32 


vê “tôi”- “tôi sẽ được gì, đúng không? Hiện giờ có vô 


minh không? 

Người hỏi: Nếu không nói “tôi” thì nói đến sự phát 
triển của trí tuệ. Sự phát triển của trí tuệ có nhiều con 
đường. Không phải là tôi thực hành, nhưng để phát 
triển trí tuệ như vậy thì phải có Niệm - Định - Tuệ, có 
hi, có trạch pháp. Là sự kết hợp của nhiều thứ. Bây giờ 
con không có nghĩ tôi hành thiền nữa. 


Achaan Sujin: Nhưng câu hỏi là đặt ra là “hiện giờ 
có vô minh không? ” 


Người hỏi: Có ạ. 
Achaan Sujin: Hiện giờ có tham hay dính mắc không? 
Người hỏi: Dạ có. 


Achaan SuJIn: Nếu chỉ nói là có vô minh thôi thì 
không đủ. Vô minh về điều gì? 


Người hỏi: Vô minh về sự thật, chúng ta không 
biết về sự thật trong lúc này. 


Aechaan Sujin Sự thật về cái gì? 


Chương X: Thiên và thực hành 297 


Người hỏi: Mấy ngày nay Bà giảng dạy là sự thật 
về cái thấy, cái nghe, xúc chạm. v. v. . Sự thật qua sáu 


vò)? 


căn mình không biêt, mình vô minh cho răng đó là “tôi”, 


Achaan Sujin: Và dính mắc với cái thấy nữa 
đúng không? 


Người hỏi: Dạ phải. 
Achaan Sujin: Ngay bây giờ? 
Người hỏi: Dạ, có ạ. 


Achaan Sujin: Chừng nào vẫn còn tham và vô 
minh đối với cái thấy thì làm sao cái thấy có thê xuất 
hiện như nó là? Nếu các thực tại đó không xuất hiện 
ngay hiện giờ, làm sao ta có thể xuyên thấu được những 
thực tại ẫy, từng thực tại một. Nhờ việc nghe, suy xét, 
ta có thể nhận thấy răng cái thấy sinh và diệt. Nhưng 
hiểu biết ở mức độ đó chưa thể tận diệt được vô minh 
và tham ái. Vẫn cần phải hiểu thêm, kỹ lưỡng hơn về lời 
Đức Phật dạy, để có đủ duyên hiểu được một cách trực 
tiếp cái thấy hiện giờ cũng như tất cả các thực tại khác. 
Chỉ có một đặc tính xuất hiện ở một thời điểm mà thôi. 
Nếu cái thấy hiện giờ không được nhận biết, không 
được xuyên thấu, liệu ai đó có thể xả ly? Nếu không 
có hiểu biết thực sự, liệu có thể không còn dính mắc 


với ý niệm “tôi thấy”nữa hay không? Điều đó không 


298 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thê đạt được chỉ trong một vài khoảnh khắc hay là một 
vài năm, bởi vì việc có được hiểu biết ở mức độ như 
vậy không phù thuộc vào ý chí của một người nào cả. 
Ở khoảnh khắc này cái thấy vẫn chưa được biết như nó 
là. Liệu trong một ngày, có những khoảnh khắc chúng 
ta suy xét về những thực tại ấy “chỉ là vô ngã, không có 
ai có thể làm gì cả ”hay không? Có thể có hiểu biết dần 
dần từng bước một. Không phải chỉ về cái thấy mà về 
nhiều thực tại khác trong cuộc đời. Chính vì thế các vị 
tỳ kheo ở thời Đức Phật đi theo Ngài để tiếp tục được 
nghe Pháp. Họ là những người nhận ra rằng mình vẫn 
chưa đủ hiểu biết để có thể giác ngộ ngay lập tức, để có 
được chánh niệm kinh nghiệm trực tiếp thực tại về cái 
thấy đang xuất hiện. 


Cái thấy có thể được hiểu khi có thêm hiểu biết và 
bớt đi sự dính mắc vào nó. Nếu không có sự phát triển 
của trí tuệ theo cách từ từ, không thể có kỹ thuật nào 
có thể tạo duyên cho cái thấy được hiểu đúng “như nó 
là”. Nếu không vậy, ta sẽ không thấy giá trị thực sự của 
Giáo lý của Đức Phật, ta sẽ cho rằng chỉ cần vài lời của 
Đức Phật đã là đủ rồi. Nhưng chỉ với một vài lời thôi thì 
chưa thể tạo duyên cho chánh niệm trực tiếp về thực tại 
ngay hiện giờ. Bây giờ, ta có thể phân biệt được những 
mức độ hiểu biết khác nhau: hiểu biết ở mức độ pháp 
học, mức độ pháp hành, và mức độ pháp thành - tức là 


Chương X: Thiên và thực hành 299 


sự liễu ngộ chân lý. Chỉ nghe theo lời bảo “hãy ngồi 
đi”sẽ không thể làm duyên cho hiểu biết về những gì 
đang xuất hiện ngay trong khoảnh khắc này. Sẽ không 
có duyên cho sự sinh khởi của Tứ niệm xứ, là khoảnh 
khắc kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Phát triển hiểu 
biết không phải là làm theo một cái gì đó đề có thê đạt 
được giác ngộ. 

Giáo lý của Đức Phật hoàn toàn khác với lời dạy 
của bất kỳ ai khác trong toàn bộ vũ trụ này. Ai cũng có 
thê nói “đừng làm điều ác, hãy làm việc thiện, hãy thanh 
lọc tâm”. Ai cũng có thể nói những điều ấy, nhưng Đức 
Phật không chỉ dạy về điều đó. Ngài cũng dạy chúng 
ta rằng, không có người nào làm gì cả về mặt bản chất. 
Không phải là vẫn đề nghĩ “không có ai ở đây”, như 
vậy vẫn chưa đủ. Nếu nói “không có ai cả”thì hiện giờ 
có gì ở đó? Chỉ một thứ ở một khoảnh khắc. Ở khoảnh 
khắc của cái thấy, chắc chắn không thể có suy nghĩ. Ở 
khoảnh khắc của cái nghe không có cái thấy. Nhưng rất 
nhiều thực tại hiện giờ đang xuất hiện mà không được 
hiểu rằng chúng chỉ là những pháp do duyên, pháp này 
sau pháp khác. Nếu không hiểu được những điều đó, 
làm sao có thể tận diệt được ý niệm về ngã. 


Hiện giờ có suy nghĩ không, dù chỉ về một từ thôi? 
Nó đo duyên sinh. Trước khi có việc nghĩ về ngôn từ thì 


300 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


phải có việc nghe âm thanh. Chúng ta đã nghe rằng thực 
tại sinh và diệt trong từng sát - na. Nếu không có hiểu 
biết để thực sự thấy rằng những gì xuất hiện không phải 
là ta hay một cái gì đó thì sẽ không thể tận diệt được ý 
niệm về ngã. Hiện giờ có vô minh về cái thấy không? 
Hiện giờ có vô minh về cái nghe không? Hiện giờ có 
vô minh về suy nghĩ không? Hiện giờ có vô minh về 
tham hay không? Hiện giờ có tham với sân hay không? 
Tất cả những điều đó đều đang không được biết và hiểu 
đúng. Nếuchúng vẫn chưa được hiểu làm sao có thể 
có sự tận diệt hoàn toàn những vô minh đó, để chúng 
không bao giờ còn quay trở lại nữa. 


Những lời dạy của Đức Phật không chỉ nhằm mục 
đích ngăn chặn phiền não một cách tạm thời. Liệu có 
ai có thể ngừng việc dính mắc với những gì đang xuất 
hiện hiện giờ không? Chắng hạn, hiện giờ có dính mắc 
với một chai nước không? Bất cứ khi nào có vô minh, 
nó sẽ làm duyên cho sự dính mắc với những gì được 
thấy. Bất cứ khi nào có ý niệm về một cái chai, nó đã 
che lấp những thứ đã diệt đi rồi. Vì vậy, nếu không có 
việc nghiên cứu Giáo lý một cách cặn kẽ, sẽ không thể 
làm một cái gì đó để có thể giác ngộ. 


Niềm tin phải tới từ việc nghe và suy xét. Nghe một 


cách cân trọng về đâu là con đường đúng và đâu là con 


Chương X: Thiên và thực hành 301 


đường sai. Con đường đạo không thể được phát triển 
với ý niệm, “tôi”sẽ cỗ gắng, “tôi”sẽ làm, “tôi”sẽ thử. 
Cũng không phải tới từ việc kết hợp giữa chánh kiến 
và tà kiến. Ở khoảnh khắc của cái hiểu sai không thể 
có hiểu đúng. Nếu ta muốn kết hợp những ý niệm đúng 
và những ý niệm sai, làm sao có thê tận diệt được tà 
kiến đây? Những người ở thời Đức Phật có đủ sự dũng 
mãnh để hiểu rằng chỉ có khoảnh khắc hiện tại duy nhất 
mới có thê được hiểu. Hiện Ø1Ờ CÓ Cái thấy, tại sao ta lại 
cần phải đi một nơi khác để hiểu về nó? Cái thấy trong 
tương lai chưa có duyên để sinh khởi, đúng không? 
Nhưng lại có mong muốn hiểu biết về những thứ còn 
chưa sinh khởi. Khi đó không có sự suy xét thực sự kỹ 
lưỡng về những gì Đức Phật đã dạy, răng“quá khứ đã 
qua, tương lai chưa tới, chỉ có cái xuất hiện hiện giờ đã 
có duyên để sinh khởi mới có thể trở thành đối tượng 
của hiểu biết. Nhưng tất cả các thực tại đều đang sinh 
và diệt rất nhanh. Cái nghe ở khoảnh khắc trước và suy 
nghĩ ở vài khoảnh khắc trước, chúng ở đâu rồi? Tất cả 
các thực tại đó đã trôi qua mà không có hiểu biết trực 
tiếp nào về chúng, cho đến khi có hiểu biết một cách 
vững vàng, chắc chắn về Giáo lý. Khi đó mới có đủ 
duyên để có thể khiến hiểu biết trực tiếp về những gì 
chúng ta nói tới, ví dụ cái thấy hiện giờ, sinh khởi. Và 
điều ấy xảy ra không phải do “ta”sắp xếp, vì nếu không 


302 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thì đã không còn là vô ngã. Ta có làm cách này cách kia 
để cho trí tuệ sinh khởi, nhưng điều ấy là không thể. Do 
vô minh và tham ái, nó che giấu bản chất của những gì 
xuất hiện. Bất kế là hôm nay, ngày mai, ngày hôm qua 
hay nhiều a tăng kỳ kiếp trước. Và nó cứ tiếp diễn như 
vậy trong nhiều a tăng kỳ kiếp sắp tới. Vậy nếu không 
có Giáo lý của Đức Phật thì mọi người đều sống trong 
một cái lồng rất lớn của vô minh. Chúng ta sẽ không thể 


ra khỏi cái lông của samsara - vòng sinh tử luân hôi. 


Cô fu nữ: Trước khi gặp Bà và nghe nói về Bà thì 
tôi biết thông tin là Bà không ngồi thiền. Đó là một 
điều làm con thắc mắc. Chính vì thắc mắc nên con càng 
muốn tìm hiểu những lời dạy của Bà. Sau bao nhiêu 
ngày theo Bà và nghe Bà giảng thì tôi hiểu ra được 
một điều, dường như Bà cũng không bác bỏ ngồi thiền 
mà Bà cũng không nói hãy ngồi thiền. Mà lời dạy của 
Bà là hiểu biết phải đi đầu, chánh kiến phải đi đầu, và 
không có phương pháp, không có chọn lựa. Nếu mình 
ngồi thiền và vô khóa thiền thì sẽ có sự chọn lựa và 
có phương pháp. Không phương pháp, không kỹ thuật, 
không chọn lựa. Điều Bà giảng là cái vô ngã đi đầu, cái 
hay biết trong thực tại ở từng khoảnh khắc. Hôm trước, 
Bà có hỏi tôi là chánh niệm như thế nào hoặc tại sao 
phải đến trung tâm thiền? Thực tại là cái nghe, cái thấy 
hiện khởi và nó sinh diệt liên tục ở đây. Và tôi nhận ra 


Chương X: Thiên và thực hành 303 


được rằng khi mình có suy nghĩ phải đến trường thiền 
hay chánh niệm là việc mà mình sắp đặt phải làm, đều 
là sai với lời của Đức Phật dạy. Hình như mình phải 
chấp nhận mọi hiện tượng nó đến là do nhân do duyên 
với một thái độ chấp nhận chân chánh, với cải chánh 
kiến rõ ràng, phải quan sát hay biết liên tục bất cứ hoàn 
cảnh nào. Trong những ngày theo và nghe Pháp của Bà, 
tôi rút ra được sự hiểu biết là Bà có lời dạy như vậy. 
Mong Bà chia sẻ liệu như vậy có đúng hay không? 


$arah: Trước tiên tôi muốn nói rằng không chỉ đơn 
thuần đi đến một nơi nào đấy, hay đến một trường thiền 
thì mới là việc chọn lựa đối tượng. Kế cả hiện giờ khi 
chúng ta đang ngồi đàm đạo ở đây cũng có thể có sự 
có tình làm một cái gì đó, nắm bắt hay chánh niệm về 
một cái gì đó. Như cô đã nói, tất cả chúng ta đã nghe 
từ vô ngã từ lâu rồi, nhưng liệu ngay trong lúc này đây, 
trong lúc đang nghe Pháp, ý niệm về øgã có len lỏi 
vào không? Chăng hạn, trong lúc ngheAchaan Sujin 
nói về cứng, mềm, nóng, lạnh, v. v.... liệu có một ý 
định cố hay biết những thứ ấy, hay biết một cách liên 
tục hay không? Vậy ngay lúc này cũng có thể có những 
khoảnh khắc được duyên bởi những hiểu biết sai lâm, 
chứ không cân nhất thiết ấi đến một nơi nào đấy mới 
là hiểu biết sai lầm. Khi chúng ta cô chánh niệm, hay 
biết, quan sát một cách liên tục hiện giờ, đó cũng không 
phải là chánh niệm thực sự. Vì chánh niệm không thê 


304 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


sinh khởi khi có những cố gắng, dù rất vi tế, để hay 
biết, chọn lựa hay quan sát. Ví dụ như, hiện giờ đang 
có cái thấy, ngay lập tức đã có tham sinh khởi dính mắc 
vào cái thấy hay cái được thấy mà không cần ai cô tạo 
ra nó, hoặc có thể làm điều gì để ngưng nó lại. Điều đó 
hoàn toàn xảy ra một cách không mong đợi, không ai 
có thể làm gì. Cũng tương tự như vậy, một khi đã hiểu 
được bản chất vô ngã của các thực tại, có những lúc 
hiểu biết đó có thể len vào ngay sau khoảnh khắc của 
cái thấy và cái nghe, nhưng không cần phải cố làm việc 
đó. Đó chính là điều mà Achaan Sujinđã nói, rằng: tất 
cả các pháp đều sinh khởi do duyên, trong đó bao gồm 
cả chánh niệm. Chánh niệm không thể sinh khởi bằng 
việc quan sát hay có nhận biết, ghi nhận, v. v.. 


Tôi nghĩ tốt nhất là cứ tiếp tục lắng nghe và suy xét 
một cách tự nhiên mà không hề mong đợi khi nào chánh 
niệm sẽ đủ duyên đề sinh khởi. Bởi bất cứ khi nào ta có 
ý niệm rằng cần phải có sự hay biết một cách liên tục, 
ta lại quên mất rằng chánh niệm là một pháp do duyên 
sinh. Ở những khoảnh khắc của sự dính mắc và mong 
cầu, đù là vi tế và nhỏ nhoi, nó cũng cản trở sự sinh 


khởi của chánh niệm thực sự. 


Mặc dù chúng ta ngôi đây ít nhiêu đã nghe Giáo lý 
vê vô ngã, nhưng ý niệm về ngã và sự dính mắc vào ý 
niệm về ngã đã được tích lũy từ rât lâu rôi. Vì thê chúng 


Chương X: Thiên và thực hành 305 


ta cần tiếp tục nghe và suy xét rất nhiều để có thê hiểu 
hơn về các tầng vi tế của dính mắc và tà kiến khi chúng 
sinh khởi. Và không cần phải sợ hãi tà kiến, bởi vì nếu 
không có tà kiến sinh khởi đề có thể hiểu biết về chúng, 
chăng hạn như đối với trường hợp của con súc vật hay 
những đứa trẻ nhỏ chưa hề có tà kiến - ý niệm cố thủ 
về cái gì đó cụ thể, chúng ta sẽ không thể có cơ hội để 
hiểu về thực tại là tà kiến. Nhưng thực tại là tà kiến hay 
những thực tại khác cần phải được hiểu như nó là, để có 
thê tận diệt được hoàn toàn. Vậy không cần phải nghĩ 


đên chánh niệm liên tục. 


C2 tu nữ: Như vậy khi nói chánh niệm liên tục thì 
chỉ là ý niệm mà thôi, chứ không phải là có chánh niệm. 
Trong khi Bà nói Pháp, có lúc con cố găng tập trung 
nghe thì ngay khoảnh khắc đó con nhận ra mình có sự 
chú tâm quá nhiều, biết rằng đã có tà kiến ở trong đó 
rồi. Nhưng khi biết ở đó có cái ngã thì ta phải chấp nhận 
nó, bởi vì khi nhận ra có ngã ở đó thì khoảnh khắc đó 
cũng trở thành quá khứ rồi. 


$arah: Những gì nhận ra đã qua rồi, khi đó chỉ 
còn là suy nghĩ về chúng mà thôi. Không chỉ với những 
khoảnh khắc của tà kiến, hay khi suy nghĩ theo một 
cách cụ thể, mà với tất cả các suy nghĩ, các thực tại, khi 
có duyên đề chúng được nhận biết thì chúng được nhận 


306 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


biết, chỉ vậy thôi. Nếu không thì sẽ luôn luôn là ý niệm 


vê tôi và muôn một cái gì đó cụ thê. 


Cô £u nữ: Chúng tôi đa phần là các thiền sinh đến 
trung tâm thiền, thông thường chỉ chánh niệm trên thân. 
Chứ chánh niệm về thực tại vô ngã như Bà nói, chánh 
niệm là vô ngã và không có tà kiến trong đó, thì lâu lâu 
mới có được một vài lần. Và những lúc đó đều là tự động, 
do duyên, chứ không phải do mình muốn mà có được. 


Jonothan: Tôi nghĩ cô đã đưa ra một tóm tắt rất bổ 
ích về những gì Achaan Sujin đã dạy trong những ngày 
qua. Và tôi rất hoan hỷ vì cô thấy rằng những gì Achaan 
Sujinchia sẻ có lợi ích. Tôi rất ấn tượng khi cô nói rằng, 
khi cố tập trung vào một pháp nào đó thì pháp đó đã qua 
rồi. Vì khi chúng ta nghĩ rằng ta quan sát hay tập trung 
vào cái thấy hay một trạng thái tâm nào đó, thì thực 
chất trạng thái đó đã qua rồi hay pháp đó đã diệt đi rồi. 
Và tôi đồng ý rằng chú tâm hay tập trung vào một cái 
gì đóthì không phải là chánh niệm, và cũng như vậy khi 
nói đến quan sát hay ghi nhận. Vậy, bất cứ chúng ta làm 
øì, dù là ăn uống hay đi đến một nơi khác, sẽ rất hữu ích 
nếu chúng ta nhớ được những gì chúng ta đã thảo luận 
trong những ngày qua. Và chúng ta nhận ra rằng, chánh 
niệm cùng với trí tuệ phải cần đến rất nhiều thời gian đề 


có thê được phát triên. Nhưng nêu có niêm tin vào chân 


Chương X: Thiên và thực hành 307 


lý, vào những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, sẽ 
có thê có sự kham nhẫn đề chánh niệm có thể phát triển 
và sinh khởi một cách tự nhiên, và sẽ không phải có để 
có chánh niệm và phát triển chánh niệm cho thật nhanh. 


Sarah: Như cô đã nói, cái mà chúng ta tưởng là 
chánh niệm thì có thể hoàn toàn không phải là chánh 
niệm. Bây giờ chúng ta lại trântrọng một điều là chánh 
niệm có rất ít trong một ngày. Chính vì vậy, Achaan 
Sujin có đặt câu hỏi là hiện giờ có vô minh không? Và 
tôi nghĩ rằng sự phát triển hiểu biết phải bắt đầu từ việc 
nhận ra rằng vô minh sinh khởi rất nhiều trong cuộc 
sống, nhiều hơn những gì ta nghĩ rất nhiều. Càng có 


thêm nhiêu hiêu biệt thì vô minh lại càng trở nên rõ rệt. 


Cô tu nữ: Tôi rầt cảm ơn Achaan SuJnn vì đã đặt 
những câu hỏi, chính những câu hỏi đã khiên tôi tìm tòi 


để phát triển hiểu biết. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 02/01/2015 


Người hói: Khi con hành thiền, quan sát đối tượng, 
thì tâm quan sát ghi nhận được rất nhiều đối tượng, ví 
dụ cảm giác nơi thân, âm fhanh, những cảm xúc khác 
nhau,... Các đối tượng có thê thay đôi, nhưng riêng cái 
tâm quan sát thì đường như luôn luôn tôn tại, hiện hữu. 


308 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Con bị kẹt rất lâu trong trạng thái tâm đó. Thậm chí đến 
bây giờ, khi đã được nghe một chút về thực tại, con vẫn 


cảm thây cái tâm quan sát vân còn ở đó. 


Befiy: Thực chất không có một con người nào có 
thê làm công việc quan sát hay biết. Chỉ khi đủ duyên 
thì khi ấy sẽ có chánh niệm sinh khởi nhận biết rõ về 
một thực tại nào đó. 

Jonothan: Sự phát triển trí tuệ trong Giáo lý của 
Đức Phật là sự phát triển hiểu biết đúng về pháp đang 
sinh khởi. Như chúng ta đã thảo luận, chánh niệm là 
một tâm sở và nó sinh khởi do duyên. Nó là một loại 
tâm sở thiện. Nếu hiểu rõ hơn về bản chất của pháp mà 
Đức Phật đã giảng, ta sẽ thấy răng thực chất, phát triển 
hiểu biết không phải là ngồi hay làm công việc quan sát. 
Thực chất đó là sự suy xét về những gì đã từng được 
nghe về bản chất của các pháp đang xuất hiện. Khi đó 
sẽ có thêm hiểu biết đúng về bản chất của những hiện 
tượng này. Chăng hạn, chúng ta nói nhiều về cái thấy, 
về đổi tượng thị giác, đó là những nội dung Đức Phật 
đã dạy. Có thể nhờ việc được nghe và thảo luận nhiều 
về những thực tại như vậy, chúng ta hiểu hơn một chút 
về bản chất của đổi tượng thị giácso với trước đây. Việc 
bây giờ hiểu biết đã trở nên sáng rõ hơn, chứng tỏ rằng 
đã có những khoảnh khắc của chánh niệm sinh khởi 


Chương X: Thiên và thực hành 309 


rồi. Như vậy, ta nhận ra rằng chánh niệm có thể được 
phát triển một cách tự nhiên. Chúng ta thấy được rằng 
nếu ta cố ngồi trong một tư thế, lựa chọn một đối tượng 
nào đấy, hay có ý định quan sát những gì xảy ra xung 
quanh, sẽ có cái gì đókhiên cưỡng, không tự nhiên. Đó 
sẽ không phải là chánh niệm thực sự sinh khởi như ở 
những khoảnh khắc vừa mô tả. 


Sarah: Tôi muốn nói thêm một chút về việc bạn 
cảm giác cái tâm quan sát dường như vẫn tồn tại ở đó. 
Chúng ta đã nói đến tâm, tâm sở và sắc, những yếu tô 
này có tồn tại một cách kéo dài không, hay chúng sinh 
và diệt? 

Người hỏi: Chúng sinh và diệt. 


Sarah: Khi bạn nói bạn ngồi thiền và quan sát, thì 
tâm quan sát đường như ở đó, tồn tại kéo dài. Vậy tâm 
quan sát đó thực chất là gì? 


Người hỏi: Đó là Ý niệm về sự tôn tại của tâm 


quan sát. 


$arah: Đúng vậy, không có tâm nào có thê tồn tại 
kéo dài, vì thế, đó chỉ là một ý niệm sai lầm về một cái 
tâm quan sát không sinh diệt. Bởi vì thực chất, trong 
số các pháp hữu vi, không có gì là trường tồn. Đức 
Phật nói rằng không từ nào có thê mô tả được mức độ 


310 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


sinh diệt nhanh chóng của các thực tại. Giống bây giờ, 
dường như cái thấy tồn tại kéo dài, nhưng về mặt bản 
chất thì cái thấy sinh và diệt. Cũng như vậy, cái nghe 
sinh và diệt, suy nghĩ cũng sinh và diệt. Như vậy cho 
rằng có một cái tâm kéo dài, một cái nghe kéo dài, hay 
suy nghĩ kéo dài... hoàn toàn là một ảo giác. Tất cả 
những ý niệm về một cái tâm, về con người này hay con 
người kia chỉ là những ý niệm. Trên thực tế, chúng chỉ 
là các pháp nối tiếp nhau sinh và diệt liên tục. Nhưng 
do sự dính mắc vào ý niệm về ngã nên có cảm giác rằng 
đang có một cái “tôï”quan sát và thây được tất cả những 


hiện tượng đang diễn ra xung quanh. 


Người hỏi: Ngay bây giờ, khi chúng ta đang học 
lý thuyết rằng tại một khoảnh khắc chỉ có một tâm kinh 
nghiệm một đối tượng. Nhưng con lại thấy cùng lúc là 
một chùm cái nghe, cái thấy, cảm giác, đồng sanh. Như 


vậy là vô minh tạo cho mình ý niệm đó? 
$arah: Điều đó là hoàn toàn chính xác. 
Người hỏi: Là tại vô mình phải không ạ? 
Người dịch: Vâng, chính xác là vô minh. 


Sarah: Nhưng tốt hơn là chúng ta biết đang có 


vô minh. 


Chương X: Thiên và thực hành 311 


Nina: Đúng là dường như thế giới đang diễn ra một 
cách đồng thời, dường như nghe, thấy và suy nghĩdiễn 
ra cùng một lúc. Với cả chúng tôi cũng vậy, nhưng điều 
đó là tự nhiên, là bình thường. Nhưng Đức Phật đã dạy 
rằng chỉ có một tâm sinh khởi ở một thời điểm kinh 
nghiệm một đối tượng mả thôi. Chắng hạn, nhãn thức 
sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng qua nhãn căn. Và 
chúng ta đã học rằng không thê có đối tượng nào khác 
cùng được kinh nghiệm một lúc, ví dụ như đu thanh. 
Bởi vì âm thanh thì được nghe qua tai. Chỉ duy nhất 
một thực tại có thể được kinh nghiệm ở một thời điểm, 
không thể nào hơn thế. Chúng ta nghĩ về tất cả những 
đối tượng này với vô minh - si, rằng đó là những đối 
tượng được kinh nghiệm một lúc. Chúng ta cần học thật 
chỉ tiết về sự thật để khi nào đầy đủ duyên, chánh niệm 
cùng trí tuệ có thê sinh khởi để hay biết và hiểu rõ từng 
thực tại một ở mỗi thời điểm. Bằng cách đó, sự thật về 
những gì mà Đức Phật đã dạy có thể được chứng tỏ, có 
thê được kiểm chứng. Chẳng hạn, cái thấy sinh khởi và 
sự dính mắc vào cái được thấy cũng sinh khởi. Hoặc có 
thể có sân nếu đối tượng được kinh nghiệm là bất khả 
ái. Tất cả những thực tại ấy đều sinh khởi do những 


duyên riêng của chúng. 


Chúng ta biết rằng cần rất, rất nhiều thời gian trước 
khi sự thật có thể được kinh nghiệm trực tiếp, và sẽ 


315 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


luôn luôn có ý niệm về ngã xen vào và lừa dối chúng ta. 
Chúng ta muốn biết sự thật ngay lập tức, trong khi vô 
minh thì đã được tích lũy rất nhiều trong vô lượng kiếp. 
Nó không thê được tây rửa chỉ trong một vài khoảnh 


khắc hay trong một vài năm mà thôi. 


Jonothan: Tôi cũng muốn nói thêm rằng, mặc dù 
mỗi thứ chỉ xảy ra ở một thời điểm, chúng ta vẫn có cảm 
giác mọi thứ sinh khởi cùng một lúc. Sở dĩ như thể là bởi 
tâm sinh diệt rất nhanh. Tại khoảnh khắc chánh niệm, 
nó chỉ hay biết một đối tượng mà thôi. Tuy nhiên, mặc 
dù ngay hiện giờ ta có thể vẫn có cảm giác mọi thứđang 
sinh khởi cùng một lúc, điều đó không ngăn cản chánh 
niệm sinh khởikhi có đủ duyên cho nó. Chúng ta không 
nên rơi vàocái bẫy, nghĩ rằng cần phải cố tách các thực 
tại, hay cần phải làm mọi thứ chậm lại để chánh niệm 
có thể bắt kịp các thực tại, hoặc nghĩ rằng phải tập trung 
vào một thực tại cụ thê đếchánh niệm có thẻ sinh khởi. 
Nếu chúng ta thực sự hiểu rằng, khi chánh niệm đủ 
duyên sinh khởi thì nó sẽ sinh khởi, và rằng, ở lúc đó nó 
sẽ chỉ hay biết về một thực tại một cách rất tự nhiên mà 
thôi, khi đó sẽ không có vấn đề gì cả. 

Người hỏi: Hôm nay con được nghe những điều 
rất mới và con rất hoan hỷ. Trước đây con cứ đi tìm 
kiếm thực tại, nhưng kiếm hoài không ra. Nhưng hôm 


Chương X: Thiên và thực hành KD Ki 


nay nghe được những lời này, con nhận thấy không cần 


phải tìm kiếm thực tại nữa. 


Nina: Tôi rất hoan hỷ với sự nhiệt huyết của các 
bạn trong việc tìm hiểu Giáo Pháp, và cách cởi mở mà 
các bạn tiếp nhận Giáo pháp. Khi các bạn nghe thông 
tin mới, các bạn không chối bỏ ngay lập tức, mặc dù 
điều ấy có thể xảy ra ở một số nơi khác. Mỗi khi chúng 
ta nghe một thông tin mới, chúng ta cần phải tiếp tục 
suy xét để kiểm chứng những thông tin chúng ta tiếp 
nhận. Tuy nhiên một thái độ cởi mở để tiếp nhận những 
gì mới, những gì lạ là vô cùng đáng quý. Như Achaan 
Sujin nói, Đức Phát đã thuyếtPháp để mọi người có thể 
phát triển hiểu biết theo tích lũy riêng của mình, chúng 
ta không cần phải đi theo mù quáng những lời nói của 
người khác. Chúng ta luôn luôn cần kiêm chứng và tìm 
ra sự thật được kiểm chứng ở kinh nghiệm của chính 
mình. Chắng hạn, hiện giờ chúng ta nghe về cái thấy 
và đối tượng thị giác, ta có thể đặt câu hỏi: Liệu có thật 
không, có đúng là cái thấy chỉ kinh nghiệm đối fượng 
thị giác hay không? Chúng ta cũng tự hỏi, liệu có phải 
cái thấy không thấy con người mà chỉ thấy đối tượng 
thị giácvà sau đó mới có suy nghĩ về những ý niệm kia? 
Tất cả những gì chúng ta nghe về thực tại thì cần phải 
được tự mình kiểm chứng. 


314 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sáng ngày 06/01/2015 
Người hỏi: Con có câu hỏi liên quan đến 3 câu 
Kinh Pháp cú. 

Câu Pháp cú số 110: 

“Dầu sống một trăm năm. Ác giới, không thiền định/ 
Tốt hơn, sống một ngày. Trì giới, tu thiền định” 
Câu Pháp cú số 111: 

“AI sống một trăm năm. Ác tuệ, không thiền định/ 
Tốt hơn, sống một ngày. Có tuệ, tu thiền định” 
Câu Pháp cú số 282: 

“Tu thiền, Trí tuệ sanh. Bỏ thiền, Trí tuệ diệt/ 

Biết con đường hai ngả. Đưa đến hữu, phi hữu/ 
Hãy tự mình nỗ lực. Khiến Trí tuệ tăng trưởng” 


Các câu kinh này nhắc đến những từ như “nỗ lực”, 
“kiểm soát”[từ “kiểm soát được nhắc đến trong bản 
dịch tiếng Anh], “tu thiền”. Theo con nghĩ là rất dễ dẫn 
đến hiểu lầm là cần phải nỗ lực làm một cái gì đó để 
phát triển an tịnh, hiểu biết. Xin Achaan Sujin giải thích 
cho con rõ là Đức Phật muốn dạy điều gì qua ba câu 
kinh trên? Qua Pháp đàm lần này, con nhận ra cần cân 


thận tìm hiểu kỹ lưỡng ý nghĩa từng từ, chứ không chỉ 


Chương X: Thiên và thực hành 315 


biết về mặt ngôn từ, nếu không thì rất dễ dẫn đến hiểu 
sai lời Đức Phật dạy. 


Achaan Sujin: Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng 
việc nói rằng, tất cả những gì đề cập tới thực chất đều là 
về các thực tại khác nhau, phải không? Dù ngôn từnào 
được dùng [trong Kinh điển], chúng ta phải hiểu rằng 
đó là về các thực tại, ở đó không có con người nào, 


^” 


không có “tự ngã” nào. Nêu có hiệu biệt chăc chăn như 
vậy chúng ta có thê đọc bât cứ điêu gì với hiêu biệt 


đúng, bất cứ lời nào trong đó đều chỉ đến thực tại. 


Jonothan: Điều này chúng ta đã có đề cập tới. Khi 
đọc một đoạn nào đó trong Kinh điển nói về một vị tỳ 
kheo thu thúc lục căn, chúng ta cũng hiểu răng đó là 
chỉ đến một pháp đang sinh khởi. Pháp duy nhất có 
thể “kiểm soát các pháp khác là trí tuệ vàchánh niệm 
sinh cùng với nó, Bởi vì khi trí tuệ cùng với chánh 
niệm được phát triển tới một mức độ cao, thì chúng trở 
thành/c (bala). Một số những phẩm chất thiện hay nói 
cách khác là những tâm sở tịnh hảo khác cũng có thể 
phát triển đến mức độ cao như vậy. Rất khác với những 
người bình thường có mức độ hiểu biết yếu ớt, với 
những người đã có sự phát triển trí tuệ cùng với những 
phâm chát thiện pháp tới một mức độ cao, thì ta có thê 
tạm gọi họ là những người có khả năng kiểm soát. 


316 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Như Achaan Sujin đã nói, bất cứ điều gì chúng ta 
đọc trong Kinh điển cần phải được hiểu là chỉ đến pháp, 
đến thực tại, không nói đến một con người đang làm 
một cái gì đó hay có một hoạt động cụ thể nào đó. Theo 
tôi được biết, từ bằng tiếng Anh“meditation”, tiếng 
Việt là “thiền”, thực chất được dịch ra từ một thuật ngữ 
Päli, “bhãvanã ”. Từ bhãvanä trong tiếng Päli không có 
nghĩa là một hoạt động hay một thực hành 7/2 một cái 
gì đó. Ý nghĩa của nó chỉ đơn thuần là sự phát triển tâm 
trí: sự vun bồi, lớn mạnh dần của những phẩm chất tịnh 
hảo trong đó có trí tuệ. Trong Kinh, Đức Phật có nói 
đến những người đã phát triển thiện pháp ở mức độ cao, 
với ấn dụ là một lực sỹ duỗi cánh tay hay co cánh tay, 
có thể kiểm soát được việc đó. Điều ấy có nghĩa là, khi 
thiện pháp đã được phát triển rất cao, chúng có thê sinh 
khởi một cách nhẹ nhàng khi tâm hướng đến điều đó. 
Nhưng mức độ này khác xa với những gì chúng ta đang 
là hiện giờ. Chúng ta nên biết hơn một chút về điều 
này, vì trong một số đoạn Kinh mà chúng ta đọc đều có 
những mô tả ấy, và chúng chỉ tới những người đã phát 
triển trí tuệ ở mức độ như vậy. Nói đến “khả năng kiểm 
soát "trong những đoạn Kinh ấy là nói đến thiện pháp đã 
được phát triển ở mức độ cao. 


Robert: Tôi có một ý kiến là, có thể trong bản Päli 
của đoạn kinh Pháp cú vừa rồi, từ được sử dụng có thể 


Chương X: Thiên và thực hành k3 VN 


là từ /ayai, và nó bao gồm hai loại: Loại thứ nhất lấy 
40 đề mục làm đối tượng, loại thứ hai lấy pháp sinh 
khởi trong khoảnh khắc hiện tại làm đối tượng, tức là 
nói đến hai sự phát triển tâm trí là phát triển mình sát 


(vipassana) vàphát triển an tịnh (samatha). 


Nina: Tôi đã kiểm tra bài kinh này bằng tiếng Päli, 
và trong bản tiếng Päli, từ “thiền”được dịch từ bhãvanä, 
tức là sự phát triển tâm trí như ông Jonothan đã nêu ra. 


Sarah: Và đoạn sau đó, cũng trong kinh Pháp cú, 
quả có nói đến từ “thực hành”. “Thực hành”ở đây, như 
ý kiến của ông Robert, là nói đến hai loại phát triển tâm 
lý: sự phát triển samatha và vipasana. Như chúng ta đề 
cập nhiều ngày nay, phát triển tâm trí không phải là một 
người nào đó làm một cái gì đó, mà chỉ đơn thuần là sự 
phát triển của hiểu biết sinh khởi do duyên, với những đối 
tượng khác nhau và ở những mức độ tuệ giác khác nhau. 


Như Achaan Sujin đã nhấn mạnh nhiều lần, tất cả 
những gì chúng ta đọc trong Kinh điển cần phải được 
hiểu đó là các pháp, các thực tại. Tuy nhiên trong quá 
trình dịch thuật, phụ thuộc vào hiểu biết riêng của mỗi 
người dịch, những ngôn từ, thuật ngữ khác nhau được 
sử dụng, do đó có thể đưa đến những cái hiểu khác nhau. 


318 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Pháp dàm tại Đà Lạt, sáng ngày 12/05⁄2015 


Achaan Sujin: Sự khác biệt giữa ổi tới trường 
thiền và không đi tới trường thiền là gì? 

Người hỏi: Qua nhiều lần được học, con thấy 
không cần phải đi trường thiền, vì ở đâu cũng có thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. 

Achaan Sujin: Có thật không? 

Người hói: Theo hiểu biết của con, sự khác nhau 
giữa việc đi đến trường thiền và không đi đến trường 
thiền là: những người bình thường khi ở trong trường 
thiền họ có thể giữ được im lặng... 

Aechaan Sujin: Tôi nghĩ chúng ta không thê nói về 
người khác được, hãy nói về bản thân bạn. Bạn có đi tới 
trường thiền không? 

Người hỏi: Không, con thì chưa đi tới đó. Tuy 
nhiên con có tham gia vài khóa thiền nhưng trong thời 
gian rất ngắn. 

Achaan Sujin: Bạn thu được điều gì từ đó? 

Người hỏi: Con chẳng thu được hiểu biết gì cả. 


Achaan Sujin: Như vậy bạn tới đó không để làm 
gì cả. Ý tôi là không hữu ích, bởi vì thông thường hàng 


Chương X: Thiên và thực hành 319 


ngày, chúng ta cũng không thu được øgì, các thực tại thì 
không ngừng sinh và diệt do duyên, và không có hiểu 
biết nào sinh khởi. Vì vậy, thời gian nào không có hiểu 
biết là thời gian không hữu ích. 


Người hỏi: Nhưng chúng ta có thể im lặng ở đó. 
Ở ngoài đời, chúng ta nói rất nhiều chuyện vô ích. Với 
thói quen ngoài đời, khi đến trung tâm thiền, chúng ta 
có thê học được cách im lặng và nghe, tôi nghĩ cũng 
đáng quý. 


Achaan Sujin: Phải có sự khác biệt giữa ở trường 
thiền và ở đây. 

Người hỏi: Đúng vậy, rất khác nhau. Bởi vì ở đây 
chúng ta thảo luận về các thực tại, thì khác với việc 
chúng ta trao đôi những việc trong đời thường, những 
việc không liên quan đến thực tại. Và pháp đàm, trung 
tâm thiền và cuộc sống hàng ngày là ba điều khác nhau. 


Jonothan: Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi chúng ta ở 
trong một hội chúng như thế này, ở một thời điểm cũng 
chỉ có một người nói thôi, tất cả những người khác về 
cơ bản là giữ im lặng và lắng nghe. Bạn nói rằng, khi tới 
trường thiền thì sự khác biệt là ở chỗ họ im lặng và tập 
cách lắng nghe. Còn Achaan Sujin thì đang nói là phải 
có sự khác biệt giữa nghe và im lặng ở trường thiền và 
sự lắng nghe ở đây. 


320 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Người dịch: Khi Bà nói, phải có sự khác biệt giữa ở 
đây và trường thiền, thì từ ở đây là để nói về cuộc sống 
hàng ngày, có đúng không ạ? [Achaan Suj¡n gật đầu] 

Aechaan Sujin: Chúng ta nói về Bốn Dự lưu phần, 
việc thân cận /h/ện trí thức (kalyana - miffa - cũng còn 
được dịch là /Zên bạn hữu - VDRH) là để đạt được mục 
đích gì? Điều đó sẽ dẫn tới việc đi tới trường thiền hay 
không đi tới trường thiền? 

Người hỏi: Theo con hiểu, thiện trí thức là những 
khoảnh khắc thiện, vì vậy chúng ta cũng phải có hiểu 
biết thì mới có thể biết được đâu là thiện trí thức. 


Achaan Sujin: Vậy ai là thiện trí thức? 
Người hỏi: Chính là kusala citta(tâm thiện) 


Achaan Sujin: Đức Phật là thiện trí thức tốt nhất 
của tất cả mọi người, đúng không? 


Người hới: Đúng ạ. 

Achaan SHJiH: Hiểu biết về các thực tại, về các 
pháp, đó là điều quý giá nhất của cuộc đời mỗi người, 
những gì bạn có và sở hữu trên cuộc đời này sẽ biến 
mắt, nhưng hiểu biết thì được tích lũy. 

Người hỏi: Có sự tích lũy, nhưng không phải tất cả 


mọi người đều tích lũy được. 


Chương X: Thiên và thực hành 321 


Aechaan Sujin: Mỗi khoảnh khắc của hiểu biết sinh 
khởi và diệt đi làm duyên cho khoảnh khắc khác tiếp 
tục lắng nghe suy xét và hiểu thêm, trên nền tảng đó 
lại tiếp tục làm duyên cho những hiểu biết khác, đó 
chính là cách đề hiểu được tích lũy. Thiện trí thức thực 
sự là người có thể chia sẻ với người khác về thực tại, 
để người ấy có thể có hiểu biết nơi chính tự thân mình, 
vì vậy hiểu biết đó sẽ không thể bị đánh mất bởi bất cứ 
ai. Trong Tam Tạng có nói rằng, chỉ có những người 
trung thực thì mới có thể có được trí tuệ. Nếu không 
có sự trung thực sẽ không thể có được hiểu biết đúng. 
Sự trung thực hiện giờ là trả lời chân thật vào câu hỏi: 
liệu có ai biết một cách đúng đắn về những gì đang xuất 
hiện hiện giờ hay không? Ta sinh ra trong vô minh và 
cứ tiếp tục với vô minh và dính mắc nếu không biết 
được sự thật của cuộc sống này. Có đúng như chúng 
ta nói, rằng chúng ta sống và làm mọi việc trong cuộc 
đời này trong vô minh không? Vô minh không hiểu gì 
cả, đó là tính chất của nó. Nếu có vô minh sẽ không có 
hiểu biết đúng về những gì xuất hiện qua mắt, qua tai, 
qua lưỡi, qua mũi, qua thân trong suốt cả ngày. Pháp rất 
thâm sâu, có đúng không? Có ai có thê làm thay đổi tính 
chất của Pháp trở thành không thâm sâu được không? 
Mỗi thực tại thì không thể thay đổi, nhưng chúng có thê 
được xuyên thấu bởi Đức Phật. 


KP) Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Đức Phật không nên chỉ là người mà chúng ta đảnh 
lễ và bày tỏ sự cung kính mà không tìm hiểu về những 
gì Ngài dạy. Chúng ta đã cung kính Đức Phật đủ chưa? 
Dù chúng ta có dâng cả thế giới này cho Ngài thì cũng 
không đủ sự cung kính với Ngài. Mỗi lời dạy của Đức 
Phậtđều tới từ chính sự giác ngộ của Ngài, và sự giác 
ngộ đó chỉ có thể đạt được sau một thời gian vô cùng 
dài. Không biết đã từng bao nhiêu kiếp chúng ta sống 
trong vô minh, và sẽ còn tiếp tục như vậy bao nhiêu 
kiếp nữa, nếu không có sự phát triển hiểu biết đúng. 
Sựtôn kính lớn nhất với Đức Phật là lắng nghe Giáo lý 
của Ngài với sự tôn trọng sâu sắc. Không ai có thê hiểu 
được hết những gì mà Ngài đã dạy trong quá trình 45 
năm giáo hóa chúng sinh. Mỗi từ sâu sắc đến mức phải 
được nghe, nghiên cứu và tiếp tục nghe, đề thấy được 
sự vi tế của sự thật, đó là cách duy nhất đề có thể tận 


diệt được vô minh, nêu không thì sẽ là với dính mắc. 


Mỗi lời dạy của Ngài đều làm duyên cho sự xả ly, 
chẳng hạn như từ “pháp”, nó là một thực tại, nó sinh 
khởi, mỗi khi sinh khởi nó có thể xuất hiện. Chăng hạn 
một từ nữa, /oka - thế giới, bạn có biết từ này không? 

Người hỏi: Có ạ 


Achaan Sujin: Vậy thế giớilà gì? 


Chương X: Thiên và thực hành 323 


Người hỏi: Thế giới có nghĩa là cuộc sống hàng ngày. 


Jonothan: Câu trả lời của bạn là vềlokya (nghĩa là 
thế gian, đối lập với siêu thế gian - lokuffara - VDH), 
nhưng Achaan Sujinđang hỏi về/oka, có nghĩa là (hể giới. 


Sarah: Tất cả các pháp hiện giờ như thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, đối tượng thị giác, v. v. thì đều là 
thế giới - /oka dhamưna. Thông thường khi ta nói đến 
thế giới, ta nghĩ về con người, vạn vật và cây cối. Thực 
chất, ở mỗi khoảnh khắc, có một thế giới xuất hiện. Ở 
khoảnh khắc cái thấy, chỉ có nhãn thức và đối tượng thị 
giác. Ở khoảnh khắc cái nghe, chỉ có nhĩ thức và âm 
thanh. Cái thấy ở trong một trường thiền hay ở đây, hay 
khi ta đang làm công việc hàng ngày của mình thì vẫn 
chỉ là cái thấy mà thôi. Ở khoảnh khắc của cái thấy, cái 
được thấy duy nhất vẫn chỉ là đối tượng thị giác. Bất kế 
chúng ta ở đâu vẫn không hề có sự khác biệt, cái được 
thấy vẫn chỉ là đối tượng thị giác. Dù chúng ta ở trong 
một khóa tu hay ở đây thì cái nghe vẫn là như vậy, nó 
chỉ nghe âm thanh. Dù ta có nói hay 1m lặng thì, ở trong 
thành phố hay trong khu rừng, ở khoảnh khắc của nhĩ 
thức vẫn chỉ có âm thanh được nghe. Đó là ý nghĩa thực 
sự của từ “thế giới”- loka, chỉ có một thế giới ở một thời 
điểm mà thôi. 

Những gì mà chúng ta học được từ Giáo lý của 
Đức Phật, đó là Ngài dạy để chúng ta có thể sống với 


324 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


một thế giới ở một thời điểm mà thôi. Dù chúng ta sống 
ở nơi thành thị, trong một trường thiền hay một nơi nào 
đó khác, nếu có khoảnh khắc hiểu biết thực sự về đối 
tượng thị giác khi nó xuất hiện thì nơi đó có sự độc cư. 
Bởi vì ở khoảnh khắc đó, không có sự dính mắc, khi đó 
có hiểu biết về đối tượng thị giác và vì vậy không có sự 
dính mắc vào cái được kinh nghiệm. Có hiểu biết đúng 
về cái được kinh nghiệm là ý nghĩa thực sự của từ độc 
cư - sông một mình. Chỉ bằng việc học hỏi để có thể có 
được hiểu biết đúng về khoảnh khắc hiện tại thì mới là 
độc cư thực sự, dù chúng ta ở một mình hay ở với người 
khác. Đó là một tiến trình rất dài, nhưng chỉ bằng cách 
hiểu ý nghĩathực sự của từ “thế giới”thì dần dần mới có 
thể có sự vun bồi trí tuệ đưa tới khoảnh khắc của siêu 
thế gian. 


Bắt cứ khi nào ta nghĩ đến một nơi khác, ở một môi 
trường khác, ở thời điểm khác, thì khi đó không có sự 
độc cư, vì ở khoảnh khắc đó không có sống một mình 
với pháp, mà ta gọi là “thế giới”. 


Jonothan: Tôi muốn kết nỗi giữa câu hỏi của 
Achaan Sujin về sự khác biệt giữa việc đi tới hay không 
đi tới trường thiền với bốn yếu tố của giác ngộ, hay bốn 
Dự lưu phần (1. Thân cận bậc thiện trí; 2. Nghe Chánh 
Pháp; 3. Suy xét chân chánh (như lý tác ý); 4. Thực 
hành tuỳ pháp - VDH). Một người đi tới trường thiền có 


Chương X: Thiên và thực hành 325 


thê có ý nghĩ rằng họ tới đó với ý định làm cái gì đó đặc 
biệt đề khiến cho tiến trình hiểu biết diễn ra nhanh hơn, 
hoặc ít ra là để tạo duyên cho tiễn trình của sự phát triển 
hiểu biết. Chính vì vậy, đối với người này, yếu tố thứ 
tư - thực hành tùy pháp, sẽ có nghĩa là “làm một cái gì 
đó để có sự hiểu biết”. Người không đi tới trường thiền 
thì nhận ra rằng hiểu biết sinh khởi do duyên, không 
phải do một tự ngã nào cả. Và người ấy cũng biết rằng 
nó sinh khởi do duyên của ba yếu tố đã nói tới trước đó. 
Đối với người này, ý nghĩa của cụm từ “thực hành tùy 
pháp” sẽ là: “khoảnh khắc của trí tuệ cùng chánh niệm 
sinh khởi”, và nó sinh khởi một cách tự nhiên. 


Pháp đàm tại Đà Lạt, sáng ngày 13/05⁄2015 


Cô £u nữ: Tôi đã tham dự pháp đàm được vài lần. 
Bà thường nhắc chúng tôi về cái thấy và cái nghe. Với 
tôi khi học về cái thấy và cái nghe, không có ai ở đó 
cả. Đôi khi tôi nhận được sự vô minh ở ngay tại đó. Vì 
thế, tôi vui vì nhận ra được cái vô minh, cái không hiểu 
biết của mình. Đó là lý do khi nghe nói đến pháp đàm 
của Bà thì tôi phải sắp xếp đề tham dự, mặc dù tôi chưa 
nhận ra được những thực tại, nhưng tôi cũng thấy được 
những vô minh của mình. Nhưng tôi thú thật là mặc dù 
nghe những lời giảng của bà, tôi vẫn thích đi tới các 


326 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


trung tâm thiền. Biết rằng đó là những dính mắc của 
mình, một thái độ chưa đúng, nhưng tôi vẫn thích tới 
đó, vì tôi thấy ở đó những lời dạy của Bà vẫn có thể áp 
dụng trong mắt thấy, tai nghe. 


Sarah: Tôi rât trân quý sự chân thực khi ai đó thừa 
nhận còn rất nhiều vô minh ở khoảnh khắc này. Như 
Achaan Sujin thường nhân mạnh, cần rất nhiều sự dũng 
cảm và trung thực để có thể nhận ra rằng còn rất nhiều 
vô minh. Chính do vô minh cho nên có rất nhiều dính 
mắc trong cuộc sống, và những sự chấp thủ đó tạo nên 
sự phức tạp, khó khăn trong cuộc đời của mình. 


Hôm qua chúng ta cũng nói đến chấp thủ. Có bốn 
loại thủ khác nhau: Loại thứ nhất, đục ¿li (kamupadana), 
đó là sự chấp thủ vào ngũ dục không kèm tà kiến. 
Chắng hạn hiện giờ có cái thấy, có đối tượng thị giác, 
và ngay lập tức có sự dính mắc vào cái được nhận biết, 
chăng hạn màu sắc hay hình dạng của bông hoa. Những 
khoảnh khắc dính mắc như vậy chỉ đơn thuần là sự dính 
mắc vào đối tượng ngũ dục mà không nhất thiết có tà 
kiến ở trong đó. Nhưng ba loại chấp thủ còn lại đều liên 
quan đến tà kiến. 


Loại thủ thứ hai là kiến thủ (dithupädäna), đó là sự 
chấp thủ vào những tà kiến, những hiểu biết sai lệch, ví 


dụ như “không có nghiệp và quả của nghiệp”, hay vàocái 
hiệu sai vê những khía cạnh khác nhau của Giáo lý. 


Chương X: Thiên và thực hành KV 


Loại thủ thứ ba là giới cấm thủ (silabbatipadäna), 
đó là sự chấp thủ vào những sự thực hành sai trái. Một 
vi dụ, chăng hạn khi ta cho rằng, bằng việc nhắm mắt 
và cô gắng tập trung vào một đối tượng nào đó - chăng 
hạn tập trung vào hơi thở, và chỉ cần như vậy có thê đưa 


tỚi trí tuệ. 


Cũng có những sự thực hành sa, rất vi tế ở ngay 
khoảnh khắc này. Chẳng hạn hiện giờ trong lúc chúng 
ta được nghe rằng, cái được thấy chỉ là đối tượng thị 
giác mà thôi, liệu có sự có ý hay biết đối tượng thị giác 
hay không? Hay trong lúc nghe rằng cái được xúc chạm 
chỉ là đặc tính cứng mà thôi, liệu ở khoảnh khắc đó có 
có tình nắm bắt đặc tính cứnghay không? Hoặc có thể 
sẽ đặt tên, gọi đó là đặc tính cứng, và nghĩ rằng bằng 
cách ấy chánh niệm sẽ sinh khởi. Tất cả những hình thái 
đó đều là những hình thái vi tế khác nhau của giới cắm 
thủ. Như vậy, mặc dù chúng ta nghĩ rằng có thê có một 
vài hiểu biết, thực chất vẫn có rất nhiều sự dính mắc 
và chấp thủ, liên tục xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, 
không nhất thiết là đến những nơi như trường thiền thì 
mới có giới cắm thủ. 

Loại thủ cuối cùng, ngã kiến thủ (aavädipadäna), 
là sự chấp thủ cho rằng có một tự ngã hay một chủ 
thể thực sự hiện hữu. Có những thứ ở bên ngoài thân 


328 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


như cái bàn chắng hạn, nếu có chấp thủ, cái được kinh 
nghiệm qua sự xúc chạm bị coi thực sự là một cái bàn, 
chứ không phải chỉ là đặc tính cứng. Hoặc cho rằng cái 
được nhận biết qua mắt vốn chỉ là đối tượng thị giác 
thực sự là một cái gì đó. 


Cách thức duy nhất để có thể hiểu được các loại 
chấp thủ khác nhau đó chính là những gì sinh khởi ở 
khoảnh khắc hiện tại. Như chúng ta đã nói, cái thấy Ở 
đây hay cái thấy ở trường thiền là như nhau, nó chỉ thấy 
đối tượng thị giác mà thôi. Những gì có thể được biết 
hiện giờ, chăng hạn như tham ái hay sân hận, hay bất 
cứ trạng thái hay tính chất nào đó hiện khởi, cũng có thể 
được nhận biết khi chúng ta trở về với cuộc sống của 
mình, đi làm, hay bên gia đình, hay khi chúng ta ở trong 
trường thiền, vậy thì bất cứ những gì chúng ta đọc đều 
phải hiểu rằng đó chỉ là lời mô tả về những pháp sinh 
khởi trong khoảnh khắc hiện tại có thê được nhận biết, 
chứ không phải ở nơi nào khác hay lúc nào khác. 


Cô fu nữ: Con cũng đã nghe nhiều lần rồi và biết 
rằng cách của Bà là không chọn lựa nơi chốn, thực tại 
xảy ra mọi lúc mọi nơi, ngay lúc này. Mỗi lần nghe 
Pháp đàm của bà, tôi về đều nghe để hay biết về thực 
tại đang diễn ra nơi mình, nhưng hay biết chút rồi nó lại 
mắt đi. Vìtrong cuộc sống thường ngày mình vẫn chưa 
tập để thành thói quen, nên nó cứ bị gián đoạn nhiều 


Chương X: Thiên và thực hành 329 


hơn là mình nghe biết trong thực tại. Khi đến một trung 
tâm thiền, thì việc duy nhất tôi phải làm là hay biết cái 
thực tại đó thôi, không có gì phải bị chi phối hết. Ở 
những trung tâm thiền, ngày xưa tôi không hiểu về vô 
thường thay đổi của thực tại. Tôi hiểu về sự thay đôi vô 
thường cho nên bớt đi những dính mắc và ràng buộc, 
những dính mắc đó giảm dần trong sự quan sát các thực 
tại đó. Từ những trung tâm thiền thì tôi mới hiểu ra. 
Tôi đến đó chỉ duy nhất việc là hay biết thực tại thôi, 
tôi thấy, sau khi học ở các buổi pháp đàm của Bà về, thì 
việc đi đến trung tâm thiền thì đã khác hơn, đề hay biết 
về thực tại không giống như những lần trước tôi đi đến 
trường thiền. 

Khi tôi đến trường thiền, việc duy nhất tôi phải làm 
ở đó là hay biết về thực tại, do vậy ở đó có những hiểu 
biết về vô thường và hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi, 
chúng ta không thể điều khiển gì cả, vì thế mà sự dính 
mắc được giảm bớt. Tôi thấy rằng thái độ sinh khởi để 
đi đến trung tâm thiền đã trở nên tự nhiên hơn trước đây. 


Achaan Sujin: Thê còn những nơi khác thì sao? 
Khi đến những nơi khác thì bớt đi đính mắc hay là 
nhiều dính mắc hơn? 


Cô tu nữ: Những nơi khác thì tôi không nghĩ đến, 
mà tôi nghĩ đến trường thiền để hay biết về thực tại, thì 
khi đó có sự dính mắc. Nhưng sự dính mắc đó đã sanh 


330 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


và diệt mât rôi, cho nên không nhât thiệt là lúc nào sự 


dính mắc (vào việc đi đên trường thiên) cũng có ở đó. 


Achaan Sujin: Như vậy vần có ý niệm về “tôi”ở 


đó, có đúng không? 
Cô fu nữ: Đúng vậy 


Achaan Sujin: Giáo lý của Đức Phật thì có thể làm 
duyên cho sự dính mắc không? 


Cô tu nữ: Không 


Achaan Sujin: Vậy thì những gì làm duyên cho sự 
dính mắc thì không phải là Giáo lý của Đức Phật. 


Cô fu nữ: Vì tôi vẫn là người phàm phu, nên không 
thê tránh khỏi những dính mắc, nhưng nó có sanh thì 
nó sẽ diệt, chứ không phải sự dính mắc đó có thì sẽ có 
hoài, khi đã có ở khoảnh khắc đó, khi mình quan sát và 
nhận ra thì nó đã xảy ra lúc đó. Mình vẫn hành động và 
hay biết theo tự nhiên, tuy nhiên có sự vô minh ở đó thì 
bất cứ ở đâu cũng vậy, với ý niệm và mình muốn hay 
không muốn đi đến trường thiền, thì cái vô minh, cái ý 


niệm về tôi cũng có ở đó. 


Achaan Sujim: Thê còn vêdính mắc muôn đi tới 


trường thiền thì sao? 


Chương X: Thiên và thực hành 331 


Cô fu nữ: Dính mắc đó sinh và diệt, những tâm sau 
đó cũng sinh khởi bởi duyên, thì sao? 


Achaan Sujin Nếu chỉ có tác ý đi đơn thuần mà 
thôi, thì nó có thể đi bất cứ đâu, chứ không phải chỉ đi 
tới trường thiền, đúng không? 


Cô tu nữ: Con hiểu ý Bà, vậy là sự dính mắc vẫn 


còn ở đó, vì sao mà tôi lại tiêp tục muôn tới đó. 


Jonothan: Ngày hôm qua Achaan SuJincó đặt câu 
hỏi về sự khác biệt giữa người muốn đi tới trường thiền 
và người không muốn đi tới trường thiền, và chúng ta có 
thảo luận về những ý niệm khác nhau về thực hành và 
về việc muốn đạt tới một kết quả nào đó. Chúng ta nói 
rằng những người muốn đi tới trường thiền có ý nghĩ 
rằng đó là những nơi cho họ kỹ thuật và những điều 
kiện để giúp họ đạt được kết quả nhanh chóng hơn. Tôi 
rất trân quý việc cô nói rằng, việc đi đến trường thiền 
rất tự nhiên đối với cô. Tuy nhiên, chúng ta cần cảnh 
giác với những điều mà Achaan Sujin thường nhắc nhở: 
đó là động cơ ấn giấu. Bởi vì, mặc dù chúng ta có thê tự 
bảo với mình rằng, mình làm thế này là tự nhiên thôi, 
nhưng chúng ta không nhận thấy được động cơ bị ân 
giấu ở đằng sau, hoặc chúng ta không muốn thừa nhận. 
Và có thê chúng ta cảm thấy hơi nản chí bởi diễn tiễn 
chậm chạp của những tiến bộ của mình. Chúng ta nghĩ 


332 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


răng, nêu mình không làm thêm vài bước tích cực nào 
đó, sự tiên bộ trong tu tập sẽ rât chậm chạp. 


Trong Kinh điển, Đức Phật nói rằng kham nhẫn là 
hình thức khổ hạnh tối thượng nhất, ãpati. Ý của câu đó 
nghĩa là, cách tốt nhất để thực hành khô hạnh, hay bất 
cứ sự thực hành nảo đó, là kham nhẫn, và có một niềm 
tin vững vàng rằng, nhân đúng sẽ đưa tới quả đúng 
trong dài hạn. 


Sarah: Hoàng hậu Malika, khi được hỏi cái gì 
là thân thương nhất trong cuộc đời của mình, đã Trả 
lời: đó chính là bản thân mình. Từ khi chúng ta thức 
dậy, luôn luôn có sự dính mắc với những gì được kinh 
nghiệm, với những cảm thọ, và luôn tìm kiếm những gì 
mình muốn thấy, muốn nghe, muốn kinh nghiệm, kế cả 
khi chúng ta đã có tất cả những gì mình muốn có rồi. 
Cũng vậy, khi chúng ta có gắng hay biết, có gắng chánh 
niệm thì khi đó vẫn còn sự dính mắc vào bản thân mình. 
Bởi nó bị thúc đây bởi ý nghĩ“không biết chánh niệm 
của mình có ít quá so với người khác không”, hay bởi 
mong muốn có thêm chánh niệm và hiểu biết cho bản 
thân. Chính vì sự dính mắc rất mạnh mẽ vào bản thân 
mà ta tìm những phương thức khác nhau để đạt tới kết 
quả, và trên thực tế, nó chính là ba hình thái của chấp 
thủ - kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. 


Chương X: Thiên và thực hành 333 


Do dính mắc và tà kiến, kết quả sẽ trái ngược với 
những gì mà ta mong muốn, vì dính mắc thì không thể 
mang tới kết quả đúng. Tất cả những nỗ lực đề hay biết, 
có găng chánh niệm.... , sẽ làm duyên cho càng thêm sự 
thực hành sai và thêm sự dính mắc. Chánh niệm cùng 
với trí tuệ phải được phát triển với sự xả ly chứ không 
phải với sự dính mắc. Một khi hiểu biết đã bắt đầu được 
phát triển thì một cách tự nhiên nó sẽ càng được tăng 
trưởng, chứ không phải do nỗ lực cố gắng có thêm nó. 
Có gắng đề có thêm chánh niệm, cô gắng đề có thêm trí 
tuệ sẽ tạo hiệu ứng ngược lại. 


Trong cuộc sông hàng ngày, có rất nhiều phiền não, 
sân hận, dính mắc, những khoảnh khắc của vô minh, 
nhưng tất cả những khoảnh khắc đó, những trạng thái 
đó đều có thể trở thành đối tượng của hiểu biết. Chúng 
có thể trở thành đối tượng của hiểu biết một cách tự 
nhiên, nhưng nếu ta cố đi theo một phương pháp thực 
hành cụ thể nào đó, nó sẽ đễ dàng dẫn tới một sự thực 
hành sai trái, giới cấm thủ, và đưa chúng ta xa con 
đường Chánh Đạo. 


Cô tu nữ: Hôm nay tôi muốn trình bày thực sự mọi 
điều. Đôi khi tôi nghĩ, có thể Bà hay cô Sarah không 
đến các trường thiền, cho nên quý vị có thể không biết 
được các vị thiền sư dạy như thế nào. Ban đầu, những 


334 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


thiền sinh mới tới thường có thái độ không đúng, có 
những vô minh và chấp thủ rất nhiều. Nhưng do được 
các vị thầy ở đó chỉ dạy phương pháp, từ từ đến lúc họ 
cũng có được trạng thái tâm quân bình thực sự, chứ 
không phải lúc nào cũng là chấp thủ và dính mắc. Theo 
tôi hiểu, trí tuệ khởi sanh trong những trạng thái mà 
ngũ căn hay ngũ lực quân bình. Tôi cảm nhận, những 
lời Bà dạy không khác gì những điều tôi đã được học 
trong các trung tâm thiền. Cho nên giờ đây được nghe 
thêm những điều Bà giảng thì tôi càng thắm thêm nữa, 


hiêu thêm nữa. 


Tôi không nghĩ mình tìm kiếm cái gì khi tới trường 
thiền, nhưng cuộc sống thường ngày khiến tâm tôi luôn 
bận rộn. Nhưng khi ở trung tâm thiền, tôi thấy mình 
quân bình hơn và dễ dàng thấy các đối tượng mà không 
có trông chờ đề đạt được hay xả bỏ cái gì. Tuy nhiên, 
ở các trường thiền có dạy về chánh kiến nhưng không 
mở rộng và sâu sắc như Bà dạy. Họ cũng chỉ cho thiền 
sinh bỏ cái tôi, cái ta, do đó có thê nhận ra và giảm bớt, 
không dính mắc vào những ràng buộc đó. Còn Bà thì 
chỉ rõ, chánh niệm - sz/¡ là phải đi kèm với trí tuệ mới 
được gọi là chánh, và không thê nào có chánh niệm sinh 
khởi liên tục được. Tôi hiểu điều đó nhưng đề làm theo 
lời Bà dạy thì quả thật là khó và mênh mông quá. 


Chương X: Thiên và thực hành 335 


Sarah: Như Achaan SuJnn đã nói, khi những ý 
niệm về ngã, về tôi chắn ngang thì mọi thứ sẽ trở nên 
khó khăn. 


Jonothan: Điều tôi được nghe từ cô, có vẻ ý cô nói 
rằng, ở trường thiền thì có sự cân bằng hơn và chánh 
niệm sẽ được liên tục hơn? Vậy thì dù chúng ta không 
thừa nhận, thì ở đó vẫn có sự mong đợi kết quả. 


Cô fu nữ: Tôi đồng ý như vậy, nhưng dù ở trường 
thiền với (cái ngã) mong đợi kết quả nào đó, thì vẫn hơn 
là trong đời sống bình thường cũng có đầy rẫy vô minh 
và những cái ngã nằm ở đó. 

Jonothan: Chúng ta hãy quay về với câu hỏi của 
Achaan SujJinngày hôm qua, đâu là sự khác biệt giữa hai 
nơi, và nơi nào sẽ mang lại kết quả hơn. Bởi vì chúng ta 
đã nói rằng đối tượng thực sự của chánh niệm cùng với 
trí tuệphải là pháp chân đề sinh khởi trong khoảnh khắc 
hiện tại. Khi chánh niệm thực sự sinh khởi, ở khoảnh 
khắc đó đã có sự cân bằng, chứ không phải theo cái 
ngược lại, là tạo ra sự cân bằng trước rồi sau đó mới có 
chánh niệm. Hiện giờ có cái thấy và đối tượng thị giác 
xuất hiện, cái nghe và âm thanh, nếu một trong những 
đối tượng đó được nhận biết với chánh niệm thì nơi đó 
đã có sự cân bằng ngũ căn. Không cần phải có cô để 
khiến điều đó xảy ra, mà nó xảy ra một cách tự nhiên. 


336 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Chánh niệm tự nhiên này sẽ không thể sinh khởi khi ta 
cứ cô gắng tạo ra một bối cảnh, hay một nỗ lực nào đó 
đề làm cho nó sinh khởi. 


Achaan Sujin: Thê nào là sự cân băng, thê nào là 
hiểu biết? 


Cô tu nữ: Khi có sự hiệu biệt thì có sự cân băng 


Achaan Sujin: Nếu như vậy thì không ai có thể 
dạy người khác tạo sự cân bằng, đúng không? Nếu 
không có hiểu biết thì sẽ không có sự cân bằng. Liệu có 
ai có thể đạy người khác cân bằng các ngũ căn, hay khi 
hiểu biết đúng sinh khởi thì nó sẽ làm cho ngũ căn cân 
bằng? Chính vì vậy, Đức Phật đã dạy trong 45 năm một 
cách rất chỉ tiết. Những điều Ngài dạy đều đưa tới sự xả 
ly chứ không đưa tới sự dính mắc. Khi hiểu biết về các 
thực tại đã được tròn đủ, một cách rất tự nhiên nó sẽ tạo 
duyên cho chánh niệm sinh khởi, và ở khoảnh khắc của 
chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên như vậy, trí tuệ 
sẽ hiểu một cách rõ ràng rằng tất cả các pháp đều là vô 
ngã. Ta vẫn chưa biết được mình đã là nô lệ cho sự dính 
mắc và vô minh trong suốt bao nhiêu a tăng kỳ kiếp TỒi. 
Nếu không có sự lắng nghe và suy xét Giáo lý một cách 
cần thận, kỹ lưỡng, sẽ không thêcó được chánh niệm 
cùng với trí tuệ sinh khởi hiểu được đặc tính của chánh 


niệm và trí tuệ. 


Chương X: Thiên và thực hành 337 


Trước khi được nghe Giáo lý của Đức Phật, có aI 
biết được rằng mình đang ở trong bóng tôi của vô minh 
và dính mắc? Phải nhắc lại để chúng ta đừng quên rằng, 
ngay sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài không hề nghĩ 
đến việc giáo hóa chúng sinh mà chỉ chiêm nghiệm 
sự thâm sâu của những pháp mà Ngài đã chứng ngộ. 
Những pháp mà Ngài đã chứng ngộ đó hiện giờ đang 
là gì? Tất cá đều là pháp, nhưng ai biết được điều đó? 
Nếu không có ánh sáng của Giáo lý thì hoàn toàn là 
bóng tối. Trước khi mặt trăng hay mặt trời chiếu rọi, 
đầu tiên phải có những ánh sáng rất mờ nhạt. Vậy làm 
sao ai có thể khiến trí tuệ soi sáng ngay lập tức thực tại 
một cách rõ ràng được, để hiểu rằng đó không phải là 
tôi, không phải là một thứ gì cả, mà chỉ là các pháp mà 
thôi. Pháp vô cùng đa dạng và không ai có thê mong đợi 
cái gì sẽ trở thành đối tượng của trí tuệ. Vì vậy, ta cần 
phải nghiên cứu từng từ một của Giáo lý. Sự sâu sắc 
cũng như vi tế của mỗi một thực tại, mỗi pháp ở ngay 
trong chính khoảnh khắc này. Chúng ta chỉ có một đức 
Bồn sư, duy nhất một vị thầy, đó là Đức Phật. Chúng ta 
sẽ không bao giờ thấy được Đức Phật nếu không hiểu 
rõ từng từ của Ngài, và mỗi một từ thì thống nhất với 


toàn bộ những từ còn lại trong Giáo lý, vô ngã phải là 


A 6€. 


vô ngã. Ở môi thời điêm có một ý niệm vê “tôi”làm một 


cái gì đó, khi đó không có vô ngã. 


338 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Chúng ta cần phải nói rằng, một số điểm trong Giáo 
lý cần thời gian rất dài để có thê hiểu rõ hơn, chăng hạn, 
chỉ một từ thôi, từ thủ - pãđZna. Thủ hay sự dính mắc 
có nghĩa là gì? Nó sâu tới mức nào, nó dầy tới mức nảo, 
nó to lớn chừng nào? Như hiện giờ đang có cái thấy và 
có ai biết rằng đang có sự chấp thủ vào cái thấy không? 
Chừng nào không có cái hiểu về cái thấy thì chắc chắn 
sẽ có sự chấp thủ vào cái thấy. Liệu ai có thể ngăn sự 
dính mắc ấy sinh khởi không? Vì không có sự hiểu biết, 
mà vô minh thì làm sao có thê ngăn chặn sự sinh khởi 
của nó được. Mặc dù nó đang có ở đó nhưng chẳng ai 
biết được về nó. Hiện giờ có phải chỉ có một khoảnh 
khắc của cái thấy không? Có rất nhiều khoảnh khắc của 
cải thấy, mặc dù dường như chỉ có một sự thấy liên tục 
mà thôi, nhưng có vô số khoảnh khắc của cái thấy liên 
tục tiếp nối nhau, cái này diệt đi thì có cái khác sinh 
khởi. Có biết bao nhiêu vô minh đã sinh khởi từ bấy 
giờ, không chỉ vô minh tại khoảnh khắc của cái thấy, 
mà đó là vô minh của sự tích lũy từ vô thủy cho tới g1ờ, 
nếu không có hiểu biết đúng thì không ai biết được. 
Ai có thể tạo nên sự cân bằng ngũ căn để có thể kinh 
nghiệm điều đó? Nếu không có những lời dạy của Đức 
Phật, ta không thể nhận được ra răng ta hoàn toàn sông 


trong thê giới của vô minh và tham ái. 


Chương X: Thiên và thực hành 339 


Pháp dàm tại Nha Trang, sáng ngày 20/05/2015 


Người hỏi: Câu hỏi của con liên quan đến việc 
ngồi thiền. Con biết rằng Sự Suy Xét về các thực tại thì 
dù ở đây hay ở trong trường thiền hay trong rừng đều 
như nhau. Nhưng với thực tế của con,... 


Sarah: Trước tiên tôi muôn hiệu rõ hơn ý của anh 
khi anh nói đên thiên. 


Người hỏi: Thiền là sự phát triển hiểu biết. Còn 
việc ngôi chỉ là một trong những tư thế và giúp mình 


tránh buồn ngủ. 


Sarah: Nêu ta suy xét về “bhãyanã”mà Đức Phật 
đã dạy, thực chất nó không giống với những gì mà ngày 
nay chúng ta vẫn hay nghĩ về nó, ví dụ như ngồi ở một 
tư thế, tập trung vào một đề mục hay đến một nơi nảo 
đó tham gia khóa tu tích cực. Từ bhayvana, mà ta dịch là 
thiền, thực chất là sự phát triển tâm trí. Sự phát triển tâm 
trí hay phát triển hiểu biết mà Đức Phật đã dạy bao gồm 
hai loại: samatha - phát triển sự an tịnh và vipassanä 
- phát triển hiểu biết thực tại như nó là. Các bạn chắc 
đã đọc nhiều trong Kinh điển, bạn cũng biết rằng chỉ 
ở khoảnh khắc của thiện tâm cùng với trí mới gọi là 
bhãvana. Như chúng ta vừa nói, những tình huống như 


đi đên chùa, đi ra biên đêu là những câu chuyện dài mà 


340 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


trong đó có nhiều loại tâm khác nhau: có tâm quả, tâm 
thiện, tâm bất thiện... Không thể khăng định trong một 
tình huống như thế luôn luôn là thiện hay bắt thiện. 


Jonothan: Khi ai đó hành thiền, dù ở nhà hay ở 
trung tâm thiền, thông thường việc ấy được tiễn hành 
với mục tiêu là để có thêm thiện pháp. Như vậy ở đó có 
mong cầu đạt được kết quả và cũng có cả sự mong chờ 
kết quả xảy ra. Động cơ đó sẽ chỉ phối tất cả những gì 
xảy ra trong cả quá trình thực hành. Sẽ có cố gắng đề có 
thiện pháp, cố xem liệu đã có thiện pháp hay chưa, có sự 
đánh giá phán xét nhiều về điều ấy. .. Hiện giờ chúng ta 
có biết có thiện pháp đang sinh khởi hay không? Hiện 
Ø1Ờ ta có thể phân biệt được khoảnh khắc của tâm thiện 
và khoảnh khắc có sự dính mắc vi tế hay không? Nếu 
không phân biệt đâu là khoảnh khắc của thiện pháp, đâu 
là khoảnh khắc bất thiện pháp trong cuộc sống hang 
ngày, chắc chắn chúng ta cũng sẽ không thê phát triển 
được chánh niệm trong trường thiền hay khóa thiền tích 
cực. Một điều quan trọng hơn nữa là, luôn có các pháp 
làm đối tượng cho sự phát triển hiểu biết, đặc biệt là 
hiểu biết về đặc tính vô ngã của các pháp. Chúng ta nên 
nhận thức răng, sẽ không thể có kết quả khi ta cô đạt 
được điều gì đó một cách nhanh chóng. 


Người hỏi: Tiếp nội sự phân tích này, việc mọi 
người ngồi thư giãn trên ghế hay ngồi thiền nhắm mắt, 


Chương X: Thiên và thực hành 341 


mà xét về thực tại đều là tâm và sắc do tâm sinh - hay 
thân biểu tri, cũng đều do tích lũy từ rất nhiều kiếp, vì 
thế người này muốn ngồi theo cách này và người khác 
ngồi theo cách kia. Qua sự truyền tải của quý vị thì con 
hiểu rằng, quý vị muốn làm rõ động cơ ở đằng sau mỗi 
hành động, về thiện và bất thiện. Nhờ quý vị giải thích 
thêm về sắc là thân biểu tri do tâm sinh, vì việc ngồi thế 


này hay thế kia là do tích lũy của mỗi người. 


Achaan Sujin: Với tôi, từng lời của Đức Phật cần 
phải được tìm hiểu rất thận trọng. Vì Ngài là Đức Phật, 
là bậc giác ngộ. Và chúng ta là ai? Chúng ta mới nghe 
vài lời thôi mà đã nghĩ rằng mình hiểu hết rồi. Mỗi lời 
dạy trong Giáo lý của Ngài đều chỉ tới thực tại hiện 
giờ. Ngài dạy mọi người hiểu về cái đang xuất hiện ở 
khoảnh khắc này. Đừng quên rằng quá khứ đã qua và 
tương lai chưa tới. Vậy ở khoảnh khắc này, có hiểu biết 
nào về pháp? Chúng ta đã ở trong thế giới của sự suy 
đoán từ lâu rồi. Khi nghe từ “pháp”, chúng ta đã lập tức 
suy đoán việc về phát triển hiểu biết về pháp trong khi 
không hiểu ý nghĩa thực sự của pháp hiện giờ đang có 
mặt. Nếu không hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện, 
làm sao có sự phát triển cao hơn, chăng hạn cái mà bạn 
gọi là thiền. Khi đó chỉ là sự mong đợi có được hiểu biết 
ở nơi nào khác, lúc nào khác chứ không phải bây giờ. 
Điều ấy có thể xảy ra không? 


342 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Chắng phải từng lời Giáo lý đều là sự thật về những 
gì đang xuất hiện? Vậy sự thật của cái hiện giờ đang xuất 
hiện là gì? Nếu không ta sẽ đi tìm Tứ Thánh Đề ở nơi 
khác mà không hiểu sự thật ở khoảnh khắc này. Khoảnh 
khắc này chính là sự thật, là Thánh đế mà Đức Phật đã 
dạy. Dù chúng ta không dùng từ “pháp” thì hiện giờ vẫn 
đang có các tính chất, các thực tại, đù được diễn tả ở bất 
cứ ngôn ngữ nào. Kê cả những người không biết được 
nghĩa của những từ Pa]i - là ngôn ngữ cô mà Đức Phật 
đã dùng, nhưng khi có cái hiểu về tính chất của cái hiện 
giờ đang xuất hiện, dù được gọi là “pháp hay không, 
thì nó vẫn đang có ở đó, có thực và hiện hữu. Bất cứ 
cái gì là thực hiện giờ, dù diễn tả bằng tiếng Việt, tiếng 
Thái, tiếng Pali... thì đều là pháp - đhamma. Ở Thái 
Lan có nhiều người đi các tỉnh tây bắc, đông bắc đề tìm 
kiếm pháp. Vì họ không hiểu được ý nghĩa thực sự của 
từ “4hamưna”mà Đức Phật đã dạy trong tiếng Ma kiệt 
đà, nó có nghĩa là: bất cứ cái gì đang xuất hiện hiện giờ. 
Hiện giờ đang có cái thấy, nêu không hiểu tính chất của 
cái thấy hiện giờ thì nghe Giáo lý của Đức Phậthữu ích 
gì đây? Bắt kế bạn cố đi tìm nơi nào đó thì sự thực vẫn 
chỉ là pháp hiện giờ đang xuất hiện. 


Ngôn từ trong Giáo lý sẽ không được hiểu nếu 
không hiểu về pháp hiện giờ đang xuất hiện. Vậy hãy 
quên các ngôn từ đi và thấy rằng lúc này có các tính 


Chương X: Thiên và thực hành 343 


chất, các pháp đang hiện khởi. Thường chúng ta có thể 
nói hiện giờ có cái thấy, cái nghe, nhưng đó chỉ là ngôn 
từ thôi, còn hiểu biết về các pháp đang xuất hiện thì 
sao đây? Hiện giờ cái thấy đang sinh khởi để thấy, ai 
là người khiến cho cái thấy sinh khởi? Đối tượng được 
thấy sẽ không thê xuất hiện nếu nhãn thức hay cái thấy 
không sinh khởi. Liệu điều này có thể dần đưa đến hiểu 
biết rằng cái thấy là vô ngã, không phải là ai cả, ở ngay 
khoảnh khắc cái thấy sinh khởi không? Đây chính là 
điểm mấu chốt về ơn đức của Đức Phật, về sự thanh 
cao, trí tuệ và lòng từ bi của Ngài dành cho tất cả những 
người chưa hiểu được về sự thật hiện giờ đang xuất 


hiện, không riêng một ai trên toàn cõinhân gian. 


Khi đã thực sự hiểu được cốt tuỷ Giáo lý của Đức 
Phật, ta sẽ không còn nghĩ đến việc phải đến một nơi 
đặc biệt nào đó, ở một thời điểm nào và làm việc cụ thê 
gì đề phát triển hiểu biết. 


$arah: Quay trở về với câu hỏi của một bạn, ngay 
hiện giờ trong lúc chúng ta đang ngồi vẫn có những 
khoảnh khắc thiện và bắt thiện. Bắt cứ khi nào có thiện 
tâm đều có sự an tịnh. Như vậy phát triển tâm trí không 
phải là việc đi đến nơi nào đó, ở trong tư thế ngồi thiền. 
Nếu ta nghĩ đến việc đi đến một nơi nào khác thay cho 
hiểu biết về pháp hiện giờ đang xuất hiện, khi đó đang 
là sự dính mắc, mong cầu. 


344 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Jonofhan: Vừa nãy tôi có trả lời cầu hỏi trước, 
rằng mục đích của mọi người khi ngồi thiền là để có 
được thiện pháp, nếu không thì ngồi để làm gì? Mọi 
người có thể nghĩ rằng có quyết định có thiện pháp thì 
cũng là thiện rồi. Ở Đà Lạt, chúng ta đã nói về sự khác 
biệt giữa việc có ý định có thiện pháp và khoảnh khắc 
thực sự có thiện pháp sinh khởi. Và chúng ta đã làm rõ 
rằng, chúng là những khoảnh khắc khác nhau. Trong 
những loại thiện pháp mà Đức Phật đã mô tả thì không 
có “ý định có thiện pháp”. Mỗi khoảnh khắc chỉ có thể 
là thiện hoặc bất thiện. Như chúng ta đã nói rất nhiều, 
có vô sô bất thiện pháp sinh khởi trong ngày mà không 
hề được nhận biết. 


Achaan Sujin: Các bạn đã hiểu đủ về lời của Đức 
Phật chưa, dù chỉ một từ thôi? Như từ “thiện”và “tâm”, 


^e~.?3 


“tâm thiện”. Bạn đã hiểu về cái gọi là tâm hiện giờ 
chưa? Hãy nói về từng từ một, nếu không ta sẽ bị lẫn 
lộn mà không thê hiểu về từng từ ấy một cách sâu sắc. 
Trước khi nói về tâm thiện, ta hãy nói về tâm đã. Nếu 
bạn nghĩ về nhiều loại tâm khác nhau trong khi không 
hiểu gì về tâm, điều đó có thể đúng không? Đức Phật 
đã sử dụng từ “c/⁄a”(tâm) cho những người nghe Giáo 
pháp bằng ngôn ngữ của họ. Tuy nhiên, từ này biểu đạt 
một thực tại hiện khởi, bất kế quốc tịch nào. Nó không 
phải là Thái Lan, Việt nam mà là tính chất của thực tại 


Chương X: Thiên và thực hành 345 


hiện giờ, ở bất cứ thời điểm nào. Vậy ta có hiểu tâm 
hiện giờ không, để có thể hiểu được các thực tại khác 
mà Đức Phật đã dạy? Tại sao chúng ta ổi tới trường 
thiền, để làm gì? Chúng ta mong đợi, mong cầu có được 
cái gì? Không hè có hiểu biết vì ngay ở khoảnh khắc 
này, dù ở bất cứ nơi đâu, đều có pháp. Trước khi chuyển 
sang các từ khác, hãy làm rõ về từ “tâm”. Hiện giờ có 
“tâm không? Nếu bạn nói “có”, tức là bạn đã hiểu về 


tâm rồi. Vậy tâm là gì? 


Người hỏi: Tầm là cải đang kinh nghiệm một 
đối tượng. 


Achaan Sujin: Hiện giờ đang là tâm gì? 
Vị sự: Nếu là đang nghe thì là tâm quả. 


Achaan Sujin: Chúng ta đã biết đủ về tâm quả 
chưa? Nếu tính chất của tâm hiện giờ vẫn chưa được 
hiểu thì làm sao ta có thể hiểu về tâm quả? Dù là thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm. .. thì bản chất của tâm vẫn 
là “yếu tố kinh nghiệm đối tượng”qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân. Đề có thể hiểu được cái thấy không phải 
là ta, không phải là của ta, thì cần phải hiểu được tính 
chất của pháp đang sinh khởi để kinh nghiệm, nhận biết 
đối tượng. Không sai và rất dễ để nói rằng, “cái thấy 
không phải là tôi”, “nó sinh khởi chỉ để thấy đối tượng 


346 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


mà thôi”. Nhưng ở khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ, 
hiểu biết ấy đã có chưa? Không hề có! Khi nghe Giáo 
lý của Đức Phật, ta chưa thể hiểu ngay lập tức, nhưng 
nếu có một chút hiểu biết được Ø1eO trồng, mầm ươm 
đó sẽ được nuôi dưỡng và phát triển hơn. Chúng ta sẽ 
biết được những mức độ trí tuệ khác nhau. 


Nếu không nghe Giáo lý của Đức Phật, ta sẽ không 
biết được cái thấy sinh khởi do duyên chỉ để thấy. Ai 
biết được sự thật ấy trước khi được nghe Giáo lý? Vậy 
ta bắt đầu thấy sự khác biệt giữa Đức Phật và người 
khác. Hiểu được thực tại hiện giờ, ta sẽ thấy và tri ân 
công đức lớn lao của Đức Phật. Chỉ nghe và hiểu Giáo 
lý ở mức độ tư duy thôi thì chưa đủ. Như khi nói “cái 
thấy sinh khởi là một thực tại, nó diệt đi”, hiện giờ có 
hiểu biết ấy không? Dù ta đã nghe điều đó hàng trăm, 
hàng ngàn lần thì vẫn chưa đủ để trí tuệ có thể kinh 
nghiệm được nó, vì trí tuệ cần được vun bồi từ từ, từng 
chút một, bắt đầu từ việc được nghe. Hiểu biết đó sẽ 
phát triển dần dần, từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác, cho đến khi có được niềm tin rất kiên có. 
Người nhận ra sự thật đó cũng biết rằng đây chính là 
con đường của sự xả ly. Nếu hiểu biết đó không trở 
thành hiểu biết tự thân của mỗi người thì sẽ có thêm vô 
minh, khi nghĩ rằng “tôi có thể làm”. Vô minh vô cùng 
lớn, làm sao có thể tận diệt được nó đây, làm sao có thể 


Chương X: Thiên và thực hành 347 


thanh lọc nó nếu không phải là nhờ hiểu biết phát triển 
nơi tự thân của mỗi người, về từng từ một? 


Hiện giờ ai thấy được giá trị từng lời dạy của 
Đức Phật? 


Pháp đàm tại Sài Gòn, sáng ngày 05⁄01/2016 


Người hỏi: Trong một cuốn sách giảng về bài kinh 
Chuyên pháp luân, có chỉ tiết Đức Phật thuyết bài kinh 
chuyền pháp luân thì ngài Kondaññađã đắc Thánh Dự 
Lưu, và các ngài còn lại chỉ chứng đắc trong các ngày 
tiếp theo. Trong cuốn sách có đoạn nói: “Hơn nữa phải 
lưu ý đặc biệt ở đây rằng: trong suốt thời gian này đức 
Thế tôn đã ở tại tự viện không đi ra ngoài khất thực 
đề sẵn sàng trợ giúp cho 4 vị tỳ kheo để có thể loại trừ 
chướng ngại có thê phát sanh với các vị ấy trong quá 
trình hành thiền. Mỗi khi có những chướng ngại phát 
sinh với các vị tỳ kheo, đức Thế tôn bằng đường hư 
không liền đến giúp họ loại trừ chúng” 


Tiếp theo có đoạn: “Chỉ nghe Pháp thôi không đủ, 
thực hành là cần thiết, không chỉ do nghe bài pháp mà 
chỉ sau thực hành thực sự các vị mới đắc quả Dự lưu, 
các vị không đi ra ngoài mà thực hành cả ngày lẫn đêm, 
chính Đức Phật cũng không đi ra ngoài tự viện mà giúp 
đỡ cho các vị tỳ kheo” 


348 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Trích đoạn trên đây đề cập đến những cụm từ như 
“sự thực hành thực sự”, “làm việc cả ngày lẫn đêm”..... 
Những cụm từ này có thể dẫn tới cái hiểu của nhiều 
người là các vị tỳ kheo đã theo một phương pháp hành 
thiền nào đó, mà người ta có thê cho rằng cần phải làm 
điều gì đó để giác ngộ, Achaan Sujin có thể cho chúng 
con được rõ, trong Kinh điển và Chú giải có nói về tiễn 
trình chứng đắc của 4 vị tỳ kheo này như thế nào? 


Jonothan: Đây là bài kinh đầu tiên, Kinh chuyên 
pháp luân, như vậy đến cuối bài kinh này, Giáo Pháp đã 
được thuyết giảng trọn vẹn. Nếu Đức Phật đã dạy một 
phương pháp hành thiền nào đó, hay một sự thực hành 
nào đó, thì phương pháp đó cũng sẽ phải nằm trong bài 
kinh này chứ, đúng không? 


Nếu nói rằng sau đó các vị đi hành thiền, vậy tại 
sao phương pháp mà các vị thực hành đó lại không có 
trong bài kinh này? 


Người hỏi: Vì thế mà tôi phân vân 
Jonothan: Tôi cũng phần vân 


$undara: Tôi muôn nhắc lại lời Bà Nina ngày hôm 


é 
c ĐC 


trước, chúng ta cần phải rất thận trọng với từ “thiền”, vì 
Đức Phật thì dạy cho chúng ta về bhãyanã, sự phát triển 
tâm trí, và đó là phương thuốc chữa lành, từ “thiền ”sẽ làm 


Chương X: Thiên và thực hành 349 


cho chúng ta lẫn lộn về ý nghĩa của bhãvanã. Từ bhãvanã 
mà Đức Phật sử dụng có nghĩa là “làm cho trở thành”. 


Ngài Kondañña là người đầu tiên đã giác ngộ trong 
năm vị tỳ kheo nghe Đức Phật thuyết giảng. Sau đó 
ngài ra ngoài khát thực và Đức Phật đã ở lại để tiếp tục 
thuyết về điều mà ngài Kondañña đã hiểu. Theo hiểu 
biết của tôi, Đức Phật không chỉ dạy một phương pháp 
thực hành nào cả, mà Ngài chỉ giúp các vị tỳ kheo đó 
hiểu về các thực tại. Tôi nghĩ rằng chúng ta dễ bị nhằm 


é 
ch Ho) 


lẫn do những hàm ý mà từ “thiên ”mang lại. 

$arah: Với những gì mà tôi nhớ về bài kinh và 
chú giải, đó là bài kinh thuyết về Tứ Thánh Đề và con 
đường Bát Chánh Đạo. Trong phần chú giải cho bài 
kinh (về đoạn: “Hỡi này các Tỳ Khưu, ngày nào mà trỉ 
kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh 
để, dưới ba sắc thái và mười hai phương thức (10) 
chưa được hoàn toàn sảng tỏ thì, cho đến chừng ấy, 
Như Lai không xác nhận trước thế gian gồm Chư thiên, 
Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng Sa môn, 
Bà la môn, Trời và Người rằng Như Lai đã chứng 
ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác” - VDH), 
chúng ta được đọc về ba mức độ của trí tuệ, saccañãna, 


kiccañana, và katañana. 


Trước hêt nói vê saccañana, sacca có nghĩa là sự 
thật, chân thật. Trong sô mười ba la mật có chân thật 


350 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


ba la mật. Còn ZZ„a có nghĩa là trí tuệ. Saccañana 
là trí hiểu rõTứ thánh đếở mức độ tư duy. Thực chất, 
$accañana tương ứng với pháp học, nhưng nó là mức 
độ hiểu biếtkiên cố, vững vàng. Ở mức độ ấy, dù đọc 
bất cứ Kinh điển, tài liệu hay thuật ngữ nào, sẽ không 
bao giờ bị tưởng lầm rằng có một tự ngã làm một cái gì 
đó, mà luôn hiểu tất cả chỉ là các pháp do duyên sinh 


làm nhiệm vụ của nó. 


Kiccañäna là hiểu biết về phận sự của Tứ thánh 
đế, đó là khoảnh khắc trí tuệ kinh nghiệm trực tiếp các 
thực tại, các pháp chân để. Như chúng ta đã đề cập 
đến nhiều lần, khi nói đến mức độ hiểu biết trực tiếp 
về thực tại, đó không còn là suy nghĩ đúng đắn về các 
thực tại hiện giờ - chăng hạn như cái thấy, mà ở đó có 
khoảnh khắc liễu ngộ trực tiếp bản chất của các pháp, 
ở đó có khoảnh khắc pháp hành. Một số người dịch từ 
saccañäna là hiểu biết lÿ thuyết, dẫn đến sự /hực hành 
thực sự - kiccafñana, nhưng đó không phải là lý giải 
đúng đắn về những thuật ngữ ấy. 


Katañäna là trí hiểu sự hoàn thành của Tứ Thánh 
Đế, tương đương với Pháp thành. Như vậy nói đến 
katañãnalà nói đến sự liễu ngộ trọn vẹn Tứ Thánh Đế. 


Saccañana, hiệu biệt ở mức độ tư duy, dù rât kiên 
cô thì vẫn chưa đủ, mà cần phải có sự kinh nghiệm trực 


Chương X: Thiên và thực hành 351 


tiếp về các thực tại - &iccañãna. Nếu có kinh nghiệm 
trực tiếp về các thực tại mà chưa dẫn đến sự chứng ngộ 
niết bàn thì vẫn chưa đủ. Cần phải dẫn đến sự hoàn tất 
nhiệm vụ của Tứ Thánh Đề, có nghĩa là các tầng tuệ 
minh sát và kinh nghiệm niết bàn - &¿ccañãna. Đó là 
những gì được đề cập đến trong bài Kinh này và Chú giải 
cho bài kinh ấy (Ba sắc thái là saccañana, kiccañäna, 
katañãna; Mỗi sắc thái liên hệ lần lượt đến cả bốn đế 
trong Tứ Thánh Đế, nên tổng cộng là 2 phương thức - 
VDH]). Tuy nhiên, tùy sự hiểu biết của mỗi người, ở vai 
trò người dịch hoặc người đọc, mà những thuật ngữ đó 
có thể hiểu theo cách này hay cách khác. Và đó chính 
là ý của Achaan Sujin khi ngay đầu tiên Bà trả lời rằng, 
đó là cuộc sống hàng ngày. Bởi vì dù chúng ta đọc bất 
cứ điều gì đi nữa, thì đều là về các pháp đang xuất hiện 
trong cuộc sông hàng ngày của chúng ta. 


Người hỏi: Đó cũng là điều con mong được nghe 
giải thích rõ hơn. 


Sarah: Đây là cầu hỏi bô ích cho tât cả mọi người, 
cảm ơn bạn. 


Nina: Mọi người thường tìm một phương pháp, 
cách thức để đạt đến trí tuệ. Nhưng thực chất không 
có phương pháp nào ngoài việc được nghe và suy xét 
về bản chất của pháp đang xuất hiện. Nhiều người thắc 


352 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


mắc về việc trong Kinh có nói đến những người đến xin 
Đức Phật đề mục thiền. Bản chất đề mục thiền là các 
giới (dhãtu), các thực tại khác nhau, kế cả khi Đức Phật 
nói về các đề mục chế định như thân bắt tịnh, v. v. Thực 
chất phải hiểu rằng, nói đến thân không phải là nói đến 
thân từ đầu đến chân, mà là nói đến các thực tại sinh và 
diệt, là vô thường, khổ, vô ngã. Không có gì thuộc về 
mình, đó chỉ là các giới - đhãu, các yếu tô là vô ngã. 
Như Achaan Sujin vẫn nhắc, không có ai, không có con 
người nào, chỉ có các pháp khác nhau mà thôi. Vấn đề 
duy nhất là: chúng ta quên về sự thực ấy trong cuộc 
sống hàng ngày và cứ tiếp tục dính mắc. Hiện giờ trong 
những ngày này, chúng ta luôn nói về các thực tại. Đó 
tưởng như là một phương pháp, nhưng không thực sự là 
một phương pháp, đó là con đường duy nhất đề có thể 
hiểu về cái là thực, phương pháp thực sự là không có 
phương pháp nào cả. 


Người hỏi: Chúng ta đều biết rằng bốn vị đệ tử này 
đã cùng với Đức Phật theo học nhiều vị thầy, và việc 
xuất nhập smafha đã rất thành thục. Cuộc sống hàng 
ngày của các vị là thiền. Các vị sẽ phát triển hiểu biết 
trong khi tâm thiền đang sinh khởi. Lúc có vướng mắc 
khi Đức Phật ở đó có thể sẵn sàng hỗ trợ. Họ khác với 
chúng ta mà cuộc sống hàng ngày chỉ là ăn và ngủ. Họ 
phát triển hiểu biết của họ qua szarha. 


Chương X: Thiên và thực hành kh 


Aechaan Sujin: Liệu chúng ta có thể nói rằng mỗi 
khoảnh khắc của thiện đều có sự an tịnh và cũng là 
samafha? Mọi người ở thời điểm trước khi Đức Phật 
giác ngộ vẫn chưa được nghe Giáo Pháp của Ngài, 
nhưng họ thấy được hiểm họa của bắt thiện mỗi ngày, 
càng ngày càng nhiều hơn, đủ đến mức để trí tuệ có thể 
làm thiện pháp tăng trưởng. Nhưng họ vẫn chưa có hiểu 
biết về Tứ Thánh Đế. Mỗi từ cần phải được nghiên cứu 
và suy xét một cách cân thận để có thể hiểu được Giáo 
lý của Đức Phật. Khi có hiểu biết đúng thì có sự an tịnh 
hay không? Chúng ta có nên phát triển sự an tịnh tách 
biệt với hiểu biết đúng về các pháp hiện giờ hay không? 
Trong tám chi của Bát Thánh Đạo thì yếu tố chánh kiến 
và chánh tư duy đều liên quan đến trí tuệ minh sát. 
Những chỉ còn lại liên quan đếnsamztha. Vì vậy, khi có 
sự phát triển hiểu biết đúng về các pháp trong cuộc sống 
hàng ngày thì có song song cả vi2assana (mình sáf) và 
samatha (an tịnh). Không cần nghĩ đến việc phải phát 
triển samatha trước khi phát triển hiểu biết về những gì 
đang xuất hiện. Dù mức độ thiện pháp nào cao tới đâu, 
nếu không có hiểu biết đúng về các thực tại sẽ không 
thể tận diệt được phiền não. 


Ở khoảnh khắc nói về thiền - làm một cái gì đó 
khác bình thường - liệu có saccañanahay không? Chính 


vì thê ta nói vê ba mức độ saccañana - hiêu biệt vê Tứ 


354 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Thánh Đề ở mức độ tư duy, kiccafñana - hiểu biết về 
phận sự của Tứ thánh đế, và ka/zñãna là hiểu biết về sự 
hoàn thành của Tứ Thánh Đề. Sẽ không thẻ tận diệt ý 
niệm về ngã nếu cả ba mức độ trí hiểu về Tứ Thánh Đề 
chưa được trọn vẹn. Khi chúng ta nói về các pháp sinh 
và diệt, chăng phải chúng là Khổ Đề hay sao? Nhưng 
hiểu biết về khổ đề hiện giờ đã đủ vững vàng để được 
gọi là saccañana hay chưa? Vì vậy, chỉ nghe và nghĩ 
về các thực tại sinh và diệt thì vẫn chưa đủ. Sự sinh và 
diệt của các thực tại hiện giờ có thể được tìm hiểu, nhận 
biết? Hiểu biết đó phải được phát triển đến mức độ kiên 
có của saccañäna, rằng không có gì khác ngoài việc tìm 
hiểu về khoảnh khắc hiện tại, đủ vững vàng để không 
còn thay đổi nữa. 


Đó là saccañãna về Thánh Đề thứ nhất, thế còn 
saccañäna và Thánh Đề thứ hai, thứ ba và thứ tư thì 
sao? Nếu không có một mức độ tích lũy ba la mật rất lớn 
thì đại đức Kondaññakhông thể nghe Pháp và giác ngộ 
ngay lập tức, và cũng như vậy với tất cả những người 
khác. Nếu không có sccañZna sẽ không thể tận diệt 
được ý niệm về ngã. Sẽ không chỉ có saccañäna, bởi 
vì khi có sưccañãna, nó sẽ làm duyên cho hiểu biết về 
phận sự của Tứ Thánh Đế, kiccañãna. Đó không phải là 
một hệ thống hay một phương pháp thiền nào cả. Người 


đi thiên liệu có biệt được vê saccañana, hiệu biệt kiên 


Chương X: Thiên và thực hành 355 


có về Tứ thánh đề, kiccañäna và kafañãnahay không? 
Ở khoảnh khắc này khi chúng ta nói về các pháp, đó là 
sự khởi đầu của pariyafi và saccañäna. Nếu ai đó cho 
rằng khoảnh khắc hiện tại không thể là khoảnh khắc 
cho giác ngộ thì đó là hiểu biết sai lầm. Nếu không phải 
là ngay bây giờ thì khoảnh khắc nào có thể là Khổ Đế? 


Người hói: Điều này khiến chúng con mông lung. 
Con muốn biết khái niệm về “//»”là như thế nào, 
chúng con mỗi người có hiểu biết về thiền khác nhau, 
riêng con thiền có nghĩa là ghi nhận những gì đang diễn 
ra trong thực tại này. Nhiều vị thiền sư cũng hướng dẫn 
cho chúng con về vấn đề này như những gì mà con 
đang cảm nhận. Ví dụ: khái niệm thiền của Bà có thể là 
ngồi một tư thế, quan sát một đối tượng hoặc theo một 
phương pháp cụ thể nào đó. Con muốn biết chính xác 
khái niệm thiền của Bà? 


Achaan Sujin: Hiện giờ các thực tại đang sinh và 
diệt, cái gì có thể mang tới sự xuyên thấu tính sinh và 
diệt của các thực tại ấy đây, sự xả ly hay dính mắc? Khi 
có ý niệm về “thiền”thì ở đó là sự xả ly hay dính mắc? 
Khi được nghe Giáo lý, chúng ta hiểu được rằng, cái có 
thể liễu ngộ được sự sinh và diệt của các pháp là một 
mức độ trí tuệ rất cao, vì thế cũng hiểu rằng không có 
con đường nào khác ngoài hiểu Giáo lý, hiểu về khoảnh 


356 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


khắc hiện giờ, cho tới mức độ của saccañäna. Vậy chỉ 
nghe Giáo Pháp thôi thì chưa đủ, mà cần phải đến mức 
độ của saccafñäna, niềm tin vững vàng kiên cô rằng, 
pháp ở ngay khoảnh khắc này có thể được hiểu. Cần 
bao nhiêu thời gian cho các vị Thanh văn đệ tử của Đức 
Phật tích lũy trí tuệ để có thể giác ngộ? 


Sarah: Khi nói về cái xảy ra trong khoảnh khắc hiện 
tại, ta cần rất chỉ tiết. Chăng hạn ai đó có thê nghĩ rằng 
cầm một cái ly hay ghi chép là cái đang xảy ra tại khoảnh 
khắc hiện giờ. Hoặc ăn uống, vận y phục, quàng khăn là 
cái đang xảy ra tại khoảnh khắc hiện giờ. Nhưng đó là 
cách hiểu thông thường về cái đang diễn ra hiện giờ, là 
loại nhận biết mà bắt cứ ai, kế cả người chưa từng nghe 
Giáo Lý của Đức Phật có thể có. Chắng hạn, đứa trẻ có 
thể hay biết khi đang quàng khăn. Chính vì vậy, chúng ta 
cần phải đi vào chì tiết, bởi vì cái thực sự xảy ra ở khoảnh 
khắc này chỉ là cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác, 
cái nghe nhận biết âm thanh, suy nghĩ... 


Về mặt chân đế, không có ly, không có khăn. Không 
có thân từ đầu đến chân, không có oai nghi, không có 
tự ngã nào cả. Chỉ có các tâm, tâm sở và sắc sinh khởi 
do duyên ở khoảnh khắc này. Như vậy, nếu trí tuệ sinh 
khởi ở khoảnh khắc này, nó phải hiểu về thực tại đang 
xuất hiện. Chính vì lẽ đó, chúng ta nói rất nhiều về cái 


Chương X: Thiên và thực hành 357 


thấy, về đối tượng thị giác, về cái nghe và âm thanh, về 
sự xúc chạm,... Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ không 
bao giờ dứt bỏ được những ý niệm về ngã, về những 
con người hay những đồ vật xung quanh mình. 


Bắt kế chúng ta gọi thuật ngữ mô tả tiến trình phát 
triển hiểu biết đó là gì thì ngôn từ không quan trọng, cái 
quan trọng là cái hiểu đúng về nó, đó là sự phát triển 
hiểu biết về các pháp chân đề sinh khởi trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. Một cách chân thật, hiện giờ 
mọi người đang không có trí tuệ để kinh nghiệm được 
sự sinh và diệt của các thực tại. Sự thật đó đang không 
được chứng nghiệm một cách thực sự, nhưng khi có 
hiểu biết nhiều hơn thì hiểu biết đó được phát triển và 
sẽ không có gì có thể ngăn cản được sự chứng nghiệm 
trực tiếp bản chất của thực tại. 


Người hỏi: Con khởi đầu từ một thiền sinh, xuyên 
suốt quá trình thực hành của mình để phát triển hiểu 
biết. Nhiều lúc con đánh giá những cái của mình là sai, 
nhưng xuyên suốt thời gian, những cái được tiếp nhận 
từ người khác hay từ sự thực hành, kể cả hiểu biết lệch 
lạc, là những yếu tô không thể thiếu để có được sự hiểu 
biết đúng đắn. Con nghĩ mình không nên trồn tránh hay 
sợ hãi bất kỳ hiểu biết sai lầm nào cả, mà chỉ lấy nó làm 


nên tảng, như vậy đúng không ạ? 


358 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


$arah: Chúng ta cần phải rất rõ ràng về đâu là nhân 
và đâu là quả. Những sự dính mắc hiện giờ như dính 
mắc vào cảnh sắc hay âm thanh, sẽ làm duyên thêm cho 
dính mắc. Nếu hiện giờ có sân thì sẽ dẫn đến thêm sân 
nữa. Nếu có hiểu biết đúng hiện giờ sẽ dẫn đến thêm 
hiểu biết đúng. Tắt cả đều được tích lũy. Nếu có tà kiến 
hiện giờ, nó cũng sẽ được tích lũy, và đây là loại phiền 
não nguy hiểm nhất trong các loại phiền não, vì nó sẽ 
khiến cho người ta xa rời con đường đúng. Chúng ta 
có thể có cảm tưởng rằng nhờ cái hiểu sai đã có trước 
đây mà giờ mình có thê tới đây và nghe được lời giảng 
về Chánh Pháp. Tuy nhiên, nếu không có một mức độ 
suy xét đúng nhất định đã từng có được, thì chắc chắn 
không thê có cái hiểu về những gì đã được thuyết giảng. 
Dù ở nơi đây hay ở một trường thiền hay bất cứ nơi 
nào, luôn luôn xen kẽ những khoảnh khắc khác nhau. 
Khoảnh khắc của tà kiến là khoảnh khắc của tà kiến, 
khoảnh khắc của thiện và bất thiện là những khoảnh 
khắc riêng rẽ không trộn lẫn. 


Achaan Sujin: Thiền có phải là cuộc sông hàng 
ngày không? 


Người hỏi: Chắc chắn là thế ạ. 


Sarah: Đó là cuộc sống hàng ngày một cách tự 
nhiên ư? 


Chương X: Thiên và thực hành 359 


Người hói: Vâng ạ 


Aechaan Sujin: Chăng hạn, hiện giờ đang có các 
thực tại, đó có phải là thiền không? 


Người hói: Việc ghi nhận thực tại đó là thiền, kèm 
theo cả hiểu biết đúng đắn. 


Achaan Sujin: Sự ghi nhận về thực tại trong 
khoảnh khắc này với hiểu biết đúng được thực hiện bởi 
aI đó, hay chỉ là chánh niệm sinh khởi do duyên? Cái 
hiểu về chánh niệm ở khoảnh khắc ấy là gì, khiluôn có 
ý niệm“tôi thiền”, “tôi ghi nhận”? 

Người hỏi: SatI chỉ sinh khởi do duyên, không tự 
nhiên mà có. 

Achaan Sujin: Chánh niệm sinh khởi do duyên, 
đúng vậy. Hiện giờ nó có thê sinh khởi do duyên không? 
Ở khoảnh khắc chánh niệm sinh khởi do duyên, ta có gọi 
đó là “thiền”không? Khi thực sự hiểu rằng nó sinh khởi 
do duyên, sẽ không thể có ý niệm “tôi thiền”, hay “tôi sẽ 
thiền”. Khi có ý nghĩ như vậy thì bản thân ý nghĩ đó cũng 
là do duyên sinh, nhưng đó là cái hiểu sai. Không có hiểu 
biết đúng về saccañäna, kiccafñäna và katañãna. 

Người hỏi: Như Bà nói, có nghĩa giống như khi 
mình uống nước trực tiếp thì không bao giờ mình nghĩ 
đến khái niệm uống nước đó? 


360 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


$arah: Chúng tôi không có ý nói như thế. Khi có 
hiểu biết đúng về các thực tại, điều đó không có nghĩa 
rằng không còn có sự nhận biết về khái niệm về những 
thứ đang diễn ra, Đức Phật uống nước và Ngài vẫn biết 
là Ngài đang uống nước nhưng không có cái hiểu sai về 
khoảnh khắc đó. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 06/01/2016 


Người hỏi: Mỗi người đều có khái niệm riêng về 
thiền. Bà có hỏi thiền có phải là cuộc sống không? Con 
đã trả lời rằng thiền là cuộc sống. Ngay lúc đó, con 
nhận ra được sự dính mắc của mình. Nếu không có các 
câu hỏi trực tiếp như vậy thì con không nhận ra được. 
Bà hãy phân tích thêm các sự phản ứng của tâm. Nếu 
qua các câu hỏi chuẩn bị trước thì có nhiều sự suy diễn 
ở đó rồi. Do đó con xin được nghe tiếp và nếu có câu 
hỏi gì bộc phát thì con sẽ hỏi ngay. 

Achaan Sujin: Đề có thê trả lời câu hỏi về thiền 
trong Giáo lý của Đức Phật, chúng ta nên bắt đầu với 
bài Kinh Chuyên Pháp Luân. Bởi vì chúng ta không 
phải là những người đương thời với Đức Phật, chúng 
ta sẽ phải tập tìm hiểu một cách cần thận những lời 
dạy của Đức Phật ở trong đó. Chuyển Pháp Luân là 
bài kinh đầu tiên của Đức Phật, chuyên động bánh xe 


Chương X: Thiên và thực hành 361 


Chánh Pháp một lần nữa. Trước đó không ai biết gì về 
Giáo lý ấy. Trước khi được nghe Giáo lý của Đức Phật, 
không ai biết về bản chất của những gì hiện giờ đang 
xuất hiện. Chính vì vậy, lời dạy của Đức Phật hắn phải 
hoàn toàn khác với lời dạy của những người khác. Đó 
là lời dạy mang tới hiểu biết về sự thật của những gì 
đang xuất hiện ngay khoảnh khắc này. Sự thật ấy luôn 
đúng, không phải chỉ ở thời kỳ của Đức Phật mà kê cả 
trước đó và ngay bây giờ cũng vậy. Như vậy, chúng ta 
không chỉ đơn thuần đọc bài Kinh Chuyển Pháp Luân 
mà cần phải tìm hiểu, nghiên cứu nó một cách kỹ càng. 
Chúng ta không giống như năm vị đệ tử đầu tiên của 
Đức Phật, và điều này nhắc nhở chúng ta rằng, không ai 
có thê hiểu ngay được những lời dạy của Đức Phật như 
họ. Vì vậy, chúng ta không nên lấy từ “thiền”và hình 
dung mặc định về nó theo một cách nào đó mà không 


tìm hiểu kỹ càng Giáo lý. Những ý niệm về “thiền ”mà 
chúng ta tưởng tượng không phải là ý mà Đức Phật đã 


thuyết giảng trong bài Kinh Chuyển pháp luân. 


Jonothan: (bắt đầu đọc bài Kinh): Đây là bài pháp 
đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều 
Trần Như sau khi Ngài đắc đạo 


Achaan Sujin: Chúng ta biết rằng trước tiên là 
một vị, rồi sau đó là tất cả những vị khác sẽ đắc đạo 
sau khi nghe Đức Phật thuyết Pháp. Như vậy, chúng 


362 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


ta thấy sự khác biệt rất lớn giữa chúng ta ngày nay và 
những vị đệ tử này. 


Jonofhan: “Này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà 
hàng xuất gia phải tránh. Thứ nhất, sự dễ duôi trong 
dục lạc là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng phẩm 
hạnh của bậc thánh nhân và vô ích. ” 


Achaan Sujin: Sự dễ duôi chắng phải chính là 
cuộc sống của chúng ta ngày nay hay sao? 


Jonothan: “Thứ hai, sự thiết tha gắn bó trong khổ 
hạnh là đau khô không xứng phẩm hạnh của bậc thánh 


nhân và vô ích. ” 


Achaan Sujin: Liên hệ đền việc cô ổi và ngôi với 
mong muôn đạt được một cái gì đó. Ở đoạn này đã có 
ai muôn hỏi gì chưa? 


Ở đây Đức Phật không khuyên phải làm khổ mình 
hay đi tới một nơi nào đó. 

Người hỏi: Nêu quan niệm đi và ngồi cũng giống 
như công việc hàng ngày của mình đang làm thì sẽ như 
thế nào ạ? 


Achaan Sujin: Nhưng khi một người, không phải 
như trong cuộc sống hàng ngày, đến một nơi nào đó, 
làm công việc nào đó với mục đích cụ thể đạt cái gì đó, 
thay cho việc nghe Pháp, như bài Kinh Chuyển pháp 


Chương X: Thiên và thực hành 363 


luân này, thì đó không phải là điều mà Đức Phật dạy. 
ĐI, đứng, năm, ngồi, nói... là hoạt động rất tự nhiên 
của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi chúng ta 
nhận ra được rằng mình không hiểu gì về bản chất thực 
sự của cuộc sống này, còn Đức Phật thì thuyết giảng về 
bản chất ấy, vì vậy, chúng ta lắng nghe những gì Ngài 
dạy đề biết được đâu là con đường sai. 


Ai biết về con đường phi đạo? 


Sarah: Hôm qua có một người bạn có tới nói với 
chúng tôi rằng, các quý vị không biết được thiền định 
sâu sắc là như thế nào. Bạn có muốn chia sẻ thêm về ý 
này không? 


Người hói: Con không thấy sự mâu thuẫn giữa lời 
nói theo cách tiếp cận của Bà với việc hành thiền với 
khái niệm không về ai đó hay cái gì đó. 

Achaan Sujimm: Bạn không thấy mâu thuẫn giữa 
việc nghe Giáo lý và thiền hay sao? 


Người hói: Trước đây con thây bỗi rối, nhưng giờ 
con không thấy mâu thuẫn. 


Achaan Sujin: Ai là người dạy về bản chất của 
thực tại hiện giờ, a1 là người dạy thiền? Việc được nghe 
về các thực tại hiện giờ đang xuất hiện đúng với bản 


chât của nó, và việc ai đó bảo ta làm một cái gì đó, chăng 


364 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


phải là hai việc khác nhau hay sao? Đức Phật không bảo 
năm vị đệ tử này làm một cái gì đó, nhưng họ lắng nghe 
những lời dạy của Ngài, để trí tuệ nơi Ngài trở thành 
hiểu biết nơi họ. Đây là điều quý báu nhất của cuộc sông 
- có trí tuệ. Không có điều gì quý báu hơn trên đời này là 
được nghe những lời về chân lý mà Đức Phật đã thuyết 
giảng. Chúng ta hãy thật chân thật, vì chân thật là một 
trong các Ba la mật. Pháp vô cùng vi tế và thâm sâu. Kế 
cả ngay hiện giờ, chúng ta được nghe rằng các thực tại 
là vô ngã, nhưngkhông có cái hiểu thực chứng về bất cứ 
thực tại nào ngay tại khoảnh khắc này, để có được niềm 
tin vào Giáo lý của Đức Phật ở mọi lúc, mọi thời điểm. 
Nếu bạn không tìm hiểu hay lắng nghe kỹ càng bài kinh 
Chuyên Pháp Luân này, mà chỉ làm theo lời của ai đó 
thì đó là đúng hay sai? Làm sao có thể liễu ngộ được sự 
sinh và diệt của các thực tại trong khi vẫn có quá nhiều 
vô minh về những thực tại đang xuất hiện, những thực 
tại xuất hiện rất nhanh. 


Như vậy là có sự mâu thuẫn hay không mâu thuẫn 
theo ý bạn, một cách chân thật? 


Người hỏi: VỊ thầy của con cũng nhắc về vân đê 
này, cũng nói qua Giáo lý của Đức Phật. Ngài nói vê 
cái thây, nghe, ngửi, nêm, xúc chạm chứ Ngài không 


nói về cái làm. 


Chương X: Thiên và thực hành 365 


$arah: Nếu chúng ta thực sự hiểu rằng ở khoảnh 
khắc này, cái thấy là vô ngã, cái nghe, suy nghĩ là vô 
ngã, vì chúng sinh khởi do duyên, tại sao lại còn có ý 
niệm phải chọn một đối tượng nào đó, ví dụ hơi thở, 
nếu như hiểu rằng mọi pháp sinh khởi là do duyên? 


Achaan SHJIH: Ở khoảnh khắc có sự lựa chọn một 
đối tượng cụ thể, đó không phải là chánh niệm của Bát 
Chánh Đạo, cái được tạo duyên bởi chánh kiến. Nếu 
không có chánh kiến thì không thể có chánh niệm của 
Bát Chánh Đạo sinh khởi. Vì vậy, có Bát Chánh Đạo và 
cũng có Bát Phi Đạo nữa, chính Đức Phật đã giảng về 
điều ấy. 

Sarah: có nghĩa là có tám chị của Chánh Đạo và 
tám chi của Phi Đạo 


Người hỏi: Nếu hành thiền một cách đúng đắn và sâu 
hơn thì cũng không có đối tượng và không có chủ thể. 


Sarah: Bạn nói răng trong thiền sâu thì không có 
chủ thê cũng không có đối tượng. Tuy nhiên, chúng ta 
biết rằng mỗi một khoảnh khắc luôn luôn có tâm kinh 
nghiệm một đối tượng, nếu bạn nói như vậy thì có phải 
bạn nói rằng không có tâm nữa? 

Người hỏi: Không có đối tượng ở đây, ý con muốn 
nói là nó không đưa tới khoảnh khắc nghĩ về khái niệm 
của đối tượng và chủ thể đang hành thiên. 


366 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Sarah: Ý bạn là khi đó không có những tiến trình 
của ngũ quan như hiện giờ hay sao? Bạn nghĩ rằng vẫn 
có cái thấy và nghe, nhưng sau khi thấy và nghe thì 
không có khái niệm về những gì được nghe, hay như 
thế nào? 


Người hỏi: Khi chánh niệm sâu và liên tục hơn, 
thì chừng mực nào đó nó chưa đi đến khoảnh khắc xuất 
hiện ý niệm về cái gì đó. 

Sarah: Có phải ý bạn đang nói là ngay sau tiến 
trình của căn tiêp xúc với cảnh, khi ây đã có tâm thiện 
cùng với trí tuệ sinh khởi ở thời điểm ấy? 

Người hỏi: Vẫn chưa được đến mức là có trí tuệ 
sinh khởi nhưng cũng không có tà kiên hay ý niệm gì đó. 

Achaan Sujin: Loại tâm khi đó là tâm gì? 


Người hỏi: Tại khoảnh khắc thân thức kinh nghiệm 
cái cứng hoặc cái nóng, sau đó điều đó được hay biết, 

Achaan Sujin: Khi nói đến “thiền”, tức là bạn làm gì? 

Người hỏi: Con chưa đủ hiểu biết để lý giải rõ ràng 
về tổng thể thiền là như thế nào. Nhưng con thấy kết 
quả là khi hành thiền thì con hiểu những điều Bà nói, 
nó sâu hơn và không chỉ hiểu ở bề mặt. 

Aechaan Sujin: Nhưng bạn làm gì từ sáng đến tối 
khi ở trung tâm thiền. Bạn hãy mô tả các bước? 


Chương X: Thiên và thực hành 367 


Người hỏi: Con cũng quan niệm .... 


Achaan Sujin: Lời dạy của Đức Phật thì đem tới 
hiểu biết về bất cứ cái gì xuất hiện trong cuộc sống. 
Hiện giờ chúng ta không ngồi thiền mà chúng ta đang 
nghe giảng về lời dạy của Đức Phật trong bài Kinh 
Chuyên Pháp Luân. Từng lời trong bài kinh này đều 
đưa cho chúng ta hiểu biết về những gì đang xuất hiện. 
Như vậy, khi bạn nói rằng “tôi thiền”, thì có nghĩa bạn 
đang không nghe lời dạy của Đức Phật như hiện giờ, 
đúng không? Vậy khi đó bạn làm gì? 


Người hỏi: Hoặc chúng ta có thể nói, bây giờ cũng 
đang là hành thiên. 


Jonofhan: Trong cuộc sống hàng ngày của chúng 
ta, cũng như ngay bây giờ, có những khoảnh khắc của 
thấy và nghe và được tiếp nối bởi khoảnh khắc của suy 
nghĩ. Nhưng dường như tất cả những điều ấy diễn ra rất 
nhanh, vì thế chúng ta có cảm giác tất cả những điều đó 
diễn ra cùng một lúc. Bản chất của tâm là như vậy, nó 
thay đổi đối tượng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc 
khác và xen kẽ những khoảnh khắc tâm bắt cảnh qua ngũ 
quan thì có những khoảnh khắc của suy nghĩ. Ân dụ mà 
Đức Phật đã sử dụng trong Kinh để mô tả về điều đó là 
ví dụ về con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác trong 
cánh rừng của nó, từ cành cây này sang cành khác. Có 


368 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


nghĩa là từ đối tượng ngũ quan này sang ngũ quan khác, 
và xen kẽ giữa những khoảnh khắc đó là nhiều khoảnh 
khắc của suy nghĩ, đó là bản chất của tâm. Đó là bản chất 
cho nên nó không thay đổi kế cả khi chúng ta nói chúng 
ta bắt đầu một sự thực hành, hay ngồi thiền. Không ai có 
thê thay đổi được bản chất của tâm. Với những bậc giác 
ngộ thì vẫn là như vậy, có rất nhiều đối tượng khác nhau 
qua ngũ quan và xen kẽ giữa chúng là nhiều khoảnh khắc 
của suy nghĩ. Nhưng điểm khác biệt giữa bậc giác ngộ và 
người phàm phu, đó là bậc giác ngộ không nhằm lẫn khái 
niệm là thực tại. Bởi bậc giác ngộ đã hiểu được bản chất 


thực sự của thực tại như chúng là. 


Chính vì vậy, con đường phát triển hiểu biết 
màĐức Phật đã dạy chính là con đường phát triển trí 
tuệ hiểu được đúng các pháp khi chúng sinh khởi. Đôi 
khi chúng ta nghĩ rằng con đường trí tuệ chính là sự 
giảm bớt phiền não, bớt bất thiện hay bớt đi suy nghĩ 
dưới hình thức tôi và bạn, mình và người kia. Hay bằng 
việc tập trung vào một số tiễn trình nào đó, hay một số 
pháp nào đó. Đó chính là cạm bẫy mà hôm qua chúng ta 
đã đề cập tới. Ngay khi chúng ta có ý niệm về làm một 
cái gì đó, chúng ta đã xa rời lời dạy của Đức Phật về sự 
phát triển hiểu biết về các thực tại khi chúng sinh khởi 


tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. 


Chương X: Thiên và thực hành 369 


Khi nói về hiểu biết bản chất của các pháp là nói 
tới sự xuyên thấu bản chất, ví dụ như của cái thấy, trước 
khi có ý niệm về cái được thấy. Bởi vì khi chánh niệm 
bắt một đối tượng, chỉ đối tượng đó được chánh niệm 
hay biết mà không bị sự xen vào của các pháp khác 
sinh khởi gần với pháp đó. Ở khoảnh khắc suy nghĩ là 
đối tượng của chánh niệm, chỉ có đặc tính của nó được 
hay biết chứ không có sự quay trở lại với những khoảnh 
khắc của thấy hay nghe đã có trước đó. 


Vì vậy, khi có niềm tin thực sự vào Giáo lý của 
Đức Phật thì sẽ thấy không cần đến một nơi nào đó cụ 
thê đề có thê phát triển hiểu biết. 


Sarah: Câu hỏi của Achaan SuJn là: khi bạn nói 
bạn thiền, có nghĩa là bạn làm gì, bạn nhắm mắt rồi bạn 
làm gì tiếp theo? 


Người hỏi: Ông lonothan nói như vậy, có nghĩa 
ông cho rằng hành thiền là chỉ với một đối tượng, mà 
trong khi hành thiền vipassanã là không phải với một 
đối tượng. 


Aechaan Sujin: Liệu tâm có thê kinh nghiệm hai 
đối tượng ở cùng một khoảnh khắc hay không? 

Người hỏi: Những người hành thiền đều được học 
và biết rằng tại một khoảnh khắc tâm chỉ kinh nghiệm 
một đối tượng mà thôi. 


370 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Jonothan: Khi tôi nói một sự thực hành cụ thể nào 
đó, là tôi nói đến hai ý: I. Làm theo phương pháp thực 
hành nào đó;2. Khi có sự cô ý để có chánh niệm, thì 
đằng sau đó đều có một động cơ thúc đây. 


Người hỏi: Nêu hành thiền với sự hiểu biết đúng, 
cũng không có ý niệm về nơi chốn hay đi đến đâu hay 
làm gì đó đặc biệt cả. Thứ hai, với hiểu biết đúng, có 
chánh niệm hay không có chánh niệm sinh khởi thì 
những điều đó cũng chỉ là những thực tại sinh khởi để 
kinh nghiệm mà thôi. 

Jonothan: Cụm từ “hành thiền với hiểu biết 
đúng ”chính là câu hỏi lớn đây. 

Sarah: Achaan SuJin đã hỏi bạn khi thiền bạn làm 
gì, thì bạn vẫn tránh trả lời, nhưng đó là vẫn đề chính 
yếu ở đây. 

Jonothan: Một câu hỏi nữa cũng đặt ra là, nếu 
không thể có chánh niệm về những đối tượng trong 
cuộc sông hàng ngày như đối tượng thị giác và cái thấy, 
tại sao lại có thể có chánh niệm về đối tượng ấy trong 
khuôn khổ cái mà ta gọi là “thực hành””? 

Người hỏi: Bà vẫn nói là không có ai đó làm cái 
gì đó? Vậy tại sao mọi người cứ cô tìm ra sự khác biệt 
giữa ai đó đi đến trường thiền và ai đó không đi đến 
trường thiền? 


Chương X: Thiên và thực hành 371 


Achaan Sujin: Hai thực tại vô minh và trí tuệ có khác 
nhau không? Đâu là sự khác biệt giữa hai thực tại đó? 


Người hỏi: Tất nhiên là nó khác nhau. 


Aechaan Sujin: Vô minh thì không hiểu được cái 
xuất hiện như nó là. Cái thấy chỉ kinh nghiệm đối tượng 
thị giác. Đối tượng thị giác là sắc sinh khởi cùng với tứ 
đại, nó có thể in dấu lên nhãn căn. Đối tượng thị giác 
chỉ sinh khởi để được thấy và lại diệt đi, đó là Giáo lý 
của Đức Phật. Liệu vô minh có thể kinh nghiệm được 
điều ấy không? Nếu không hiểu được điều đó ngay 
ở mức độ tư duy thì như vậy là có vô minh. Vậy có 
phương tiện hay cách thức nào đề hiểu được sự thực ấy 
như Đức Phật đã dạy không? Có phương pháp nào để 
chứng nghiệm được điều đó hay không? Có cách nào 
để thấy được rằng cái thấy sinh khởi chỉ để kinh nghiệm 
đối tượng thị giác, chỉ là đối tượng thị giác mà thôi và 
rồi diệt đi, không bao giờ tìm lại được nữa. Đó là sự 
thực của tất cả các pháp hữu vi. Đức Phật đã tích lũy 
các ba la mật trong vô lượng kiếp để có thể hiểu được 
sự thật ây. 


Sarah: Ta có thể có ý nghĩ rằng khi mình nhắm 
mắt hoặc ở trong một căn phòng kín thì có bớt sự phân 
tán hơn, vàvì vậy dễ có hiểu biết về các thực tại hơn, 
nhưng đây thực chất là sự trốn tránh các thực tại đang 


372 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


xuất hiện. Hiểu biết đúng luôn liên quan tới khoảnh 
khắc hiện tại, không có ý niệm lựa chọn một đối tượng 
hay nơi chốn đặc biệt nào, trí tuệ luôn luôn phải hiểu 
đối tượng sinh khởi ngay trong khoảnh khắc ấy. 


Achaan Sujin: Có ba mức độ hiểu biết về Giáo lý 
của Đức Phật. Nếu không có một mức độ hiểu biết nền 
tảng, sẽ không thể liễu ngộ được sự thật rằng cái thấy 
chỉ là cái thấy. Mức độ đầu tiên của sự phát triển hiểu 


biết có thể làm duyên cho mức độ trí tuệ cao hơn là gì? 
Người hỏi: Là mức độ pháp học, saccañana. 


Achaan Sujin: Mức độ hiểu biết đó liên quan đến 
hiểu biết nơi người nghe Pháp, chứ không phải là việc 


làm một cái gì đó. 


Sarah: Hôm qua, có một người bạn nói: sau khi 
chị ẫy đã được nghe về các thực tại, về vô ngã thì 
bây giờ khi tập trung vào hơi thở, chị ấy tập trung với 
hiểu biết về thực tại và vô ngã, chứ không giống như 
những người khác. Nếu ở khoảnh khắc này, khi chúng 
ta cô nhắm mắt lại, hay cô có chánh niệm, hay chọn 
đối tượng cụ thể để chánh niệm về nó, thì ý niệm nào 
đang ở đó? Có được cái hiểu đúng đắn về chánh niệm 
ở khoảnh khắc này không? Ai là người cố tập trung 
vào hơi thở? 


Chương X: Thiên và thực hành 373 


Jonothan: Tuy nhiên điểm Achaan Sujin muốn 
nhấn mạnh ở đây, đó là: trong Giáo lý của Đức Phật, 
pháp học làm duyên cho pháp hành. Vậy nếu ai đó có ý 
niệm thực hành đề khiến kinh nghiệm trực tiếp về thực 
tại sinh khởi, thì đó chính là sự mâu thuẫn với Giáo lý. 
Một bên nói rằng pháp học, hiểu đúng về các thực tại 
xuất hiện hiện giờ sẽ làm duyên cho hiểu biết trực tiếp 
sinh khởi về chúng, còn một bên khác cho rằng thực 
hành theo một phương pháp cụ thể nào đó sẽ khiến cho 
kinh nghiệm trực tiếp sinh khởi, đó là hai thứ khác nhau. 
Tâm ở khoảnh khắc có suy nghĩ “bây giờ mình sẽ tới 
một trường thiền”là tâm gì? Chỉ có các loại thực tại là 
tâm, tâm sở và sắc. Khi chúng ta nói về bất cứ thời điểm 
nào, chúng ta phải nói về cái vốn bản chất chỉ là tâm và 


tâm sở và sắc, bởi vì không có một tự ngã nào cả. 


Chúng ta đều ăn sáng, khi đó là tâm nào? Khi đó là 
tôi hay là tâm và các tâm sở? Với sự suy xét, chúng ta 
có thể thây được rằng không có một con người nào cả, ở 
bất cứ thời điểm nào, chỉ có tâm và các tâm sở, các thực 
tại có thể nhận biết mà thôi. Hay ở khoảnh khắc này 
tâm nào đang hiện hữu? Nếu chúng ta không biết được 
sự thật thì đó không phải là hiểu biết đúng. Từ sáng cho 
đến giờ có biết bao nhiêu khoảnh khắc của vô minh? 
Cái gì có thể tận diệt được vô minh cùng dính mắc với 
đối tượng, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác? 


374 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Phải có hiểu biết đúng về sự thật vô ngã thì mới hiểu 
đúng về bản chất của thực tại sinh khởi. Không có một 


phương tiện nào khác cả. 


Người hỏi: Mọi người đến đây nghe, thì cũng như 
đến một trường thiền, đến một nơi chốn, coi việc ở kia 
là hướng dẫn theo một phương pháp, thì ở đây thay vì 
thế mình sẽ lắng nghe. Nhưng con thắc mắc răng liệu 
mình đến nghe bao nhiêu lần hoặc suy xét bao nhiêu, để 
người không hiểu gì về Giáo pháp nắm bắt đúng được 
ý nghĩa của nó, về vô ngã chăng hạn? 


Aechaan Sujin: Tâm nào hiện hữu ở khoảnh khắc 
nghĩ cần bao nhiêu thời gian? 

Người hỏi: Khi con đặt câu hỏi đó là bị dính vào 
khái niệm vào thời gian. 

Achaan Sujin: Nhưng là loại tâm nào, tâm thiện 
hay bắt thiện? 


Người hỏi: Tâm tham, bắt thiện ạ. 


Achaan Sujim: Tham [kèm tà kiến]là bước cản 
cho sự sinh khởi của hiểu biết trực tiếp hiểu về thực tại 
trong khoảnh khắc hiện giờ. Làm thế nào đề suy giảm 
bớt mong muốn, tham cầu đó? Tham ái chính là Tứ 
Thánh Đề thứ hai, nó cần phải được biết và được suy 
giảm dần dần cho đến khi chấm dứt hoàn toàn. 


Chương X: Thiên và thực hành 375 


Người hỏi: Ngay ở giầy phút hiện tại, với một thiền 
sinh, họ ghi nhận ngay cảm thọ sinh khởi, ngay cảm thọ 
rõ ràng thì họ phân biệt tâm bất thiện. Với nĐØƯỜi mới, 
thì họ phải qua suy diễn, đó là khái niệm thời gian, rồi 
kết luận đó là tâm tham. Thông qua suy diễn, thì đó chỉ 
là suy nghĩ, còn với người thiền sinh thì họ có thể cảm 
nhận được rõ ràng sự rung động của tâm tham. 


Achaan Sujin: Thay cho việc nghĩ cần phải mất 
bao lâu, hãy thử xem hiện giờ có chừng nào hiểu biết, 
nhận ra rằng cái gọi là hiểu biết hiện giờ rất ít ỏi, không 
đáng kể. 


$arah: Mục tiêu của mọi người đến tham dự pháp 
đàm là để được nghe về các thực tại. Bởi vì đó là những 
thực tại sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày mà chúng 
ta vẫn thường chấp tưởng là tự ngã. Những gì chúng 
ta được nghe không phải là cái hiểu của Achaan Sujin 
hay của bất kỳ ai khác, mà đó là Giáo lý của Đức Phật, 
như chúng ta được đọc trong bài Kinh Chuyên Pháp 
Luân. Cần phải được nghe Pháp để có thể hiểu cặn kẽ 
về các thực tại một cách đúng đắn. Chắng hạn, lúc trước 
bạn có nói khi có tâm tham thì nó có thể nhận biết qua 
cảm thọ, qua sự rung động. Nhưng tất cả những thứ đó 
không phải là đặc tính của tâm tham. Tâm tham là tâm 
tham, là danh. Khi bạn hiểu biết cặn kẽ về đặc tính của 


376 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


các pháp sinh khởi thì đó chính là pháp học. Chính hiểu 
biết cặn kẽ về các pháp như vậy mới có thê làm duyên 
cho pháp hành sinh khởi. 


Jonothan: Vừa nãy, khi bạn trình bày, tôi hiểu ý 
bạn nói răng việc “nghe Pháp rồi suy xét về nó trong 
cuộc sống hàng ngày của mình để có thể có được kinh 
nghiệm thực chứng về nó”, và “đi đến một nơi nào 
đó, theo một sự thực hành nào đó để có được sự kinh 
nghiệm trực tiếp”, thì tương tự như nhau, nhưng dường 
như cách thứ hai “thực hành để có kinh nghiệm trực 
tiếp”thì có kết quả nhanh hơn? 


Người hỏi: Không nhanh hơn mà là tương đương. 


Jonothan: Nếu nó là như nhau thì tại sao lại đi 
thực hành, vì thực hành thì vất vả hơn? Điều tôi muốn 
nói ở đây là việc cho rằng có hai cách thức như vậy có 
được Đức Phật dạy, hay tới từ quan điểm bên ngoàải cho 
rằng đó là những gìĐức Phật dạy? Những gì chúng ta 
tìm hiểu trong Kinh điển cho thấy răng, Đức Phật luôn 
luôn khuyến khích các tỳ kheo, các đệ tử nghe Pháp, 
đàm đạo, thảo luận, chiêm nghiệm, suy tư để bồi bổ 
chánh kiến. Đức Phật cũng luôn luôn nhân mạnh đến 
việc thân cận bậc thiện trí, người có thể thuyết giảng 
Giáo lý một cách đúng đắn. Nếu thực sự có một cách 
thức nào khác thì sẽ không cần thiết phải nói về gặp gỡ 
bạn hữu, suy xét... mà chỉ thực hành thôi. 


Chương X: Thiên và thực hành 377 


$arah: Chúng ta sẽ đọc tiếp bài kinh này, phần nói 
về con đường Bát Chánh Đạo 


Jonothan: “Từ bỏ cả hai cực đoan ấy, Như Lai đã 
chứng ngộ con đường trung đạo là con đường đem lại 
nhãn quan và tri kiến và đưa đến an tịnh trí tuệ cao siêu, 


giác ngộ và niệt bản”. 


Achaan Sujin: Chúng ta sẽ nói một chút về niết 
bàn. Niết bàn là gì? Nếu chúng ta không biết niết bàn là 
gì thì tại sao chúng ta lại nỗ lực để đạt tới niết bàn? Niết 
bản có thực không? 


Người hỏi: Có ạ 


Achaan Sujin: Nó có khác với đời sống hàng ngày 
hay không? Nó có sinh khởi do một duyên nào đó hay 
không? Tại sao chúng ta cần phát triển hiểu biết để 
chứng được Diệt đề - niết bàn? Bởi vì mỗi khi niết bàn 
được chứng ngộ, nó sẽ tận diệt các phiền não theo từng 
giai đoạn. Phải có sự thấy rõ hiểm họa của vô minh cùng 
với các bất thiện. Một SỐ người tránh không sân, và họ 
cho rằng khi không sân là có sự an tịnh, nhưng đó không 
phải là sự an tịnh. Khi ta ngồi một mình, có sự an tịnh 
hay không, một cách trung thực? Không có sự an tịnh. 
Chỉ có khoảnh khắc của thiện tâm mới có sự an tịnh, khi 
đó nó ly phiền não, ly bất thiện. Đôi khi mọi người tiếp 
cận Giáo lý một cách rất đơn giản và không đúng. Ví dụ, 


378 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


họ nghĩ chỉ cần tránh tham và sân. Nhưng cái gì có thể 
làm cái công việc đó? Bởi vì không có con người nào 
cả, chỉ trí tuệ mới có thể làm công việc đó. Khi tâm là 
bất thiện thì sẽ có vô minh và có những lúc có dính mắc. 
Thiện không phải chỉ là một ngôn từ mà đó là một đặc 
tính có thể sinh khởi. Ở những khoảnh khắc không có trí 
tuệ thì không thể tận diệt được tham ái. 


Trong cuộc đời này chúng ta dính mắc vảo cái gì 
nhiêu nhât? 


Người hỏi: Đó chính là bản thân mình. 


Achaan Sujin: Đúng rồi. Vậy làm thế nào để có 
thể tận diệt được dính mắc này, mặc dù không có tự ngã 
nào cả? Kê cả bớt đi sự dính mắc vào các đối tượng ngũ 
dục cũng đã rất khó khăn rồi. Lúc ăn, chúng ta thích thú 
với những gì mình ưa thích. Khi nghe, chúng ta vui thú 
với những âm thanh du dương. Chúng ta thích mùi dễ 
chịu hay vị ngon của thức ăn. Chúng ta chạy theo tham 
ái, vì vậy tham ái luôn luôn là ông chủ của chúng ta, 
từng khoảnh khắc là như vậy. Chúng ta tìm kiếm lạc thú 
từ bất cứ thứ gì, từ sắc. 


Chừng nào còn có sự dính mắc với ngũ dục thì 
chừng ấy còn có duyên cho sự tái sinh trở lại trong cõi 
dục giới. Nhưng không ai có thể ngăn sự dính mắc sinh 
khởi. Đối với những người có nhiều vô minh và tham ái, 


Chương X: Thiên và thực hành 379 


Đức Phật đã dạy cho họ về bất thiện để họ nhận ra rằng 
có rất nhiều bất thiện sinh khởi. Nếu không có sự tận 
diệt ý niệm về ngã thì tất cả các loại bất thiện pháp sẽ 
không thể được tận diệt. Đừng nghĩ đến sự chứng ngộ 
niết bàn mà hãy nghĩ đến vô minh và bắt thiện đã được 
tích lũy từ vô lượng kiếp rồi. Khi có tham, bạn nghĩ thế 
nào? Ta nên làm gì? Ta có thể không muốn có nó, tránh 
nó và đi tới một nơi khác để xa rời nó, nhưng đó không 
phải là con đường, con đường là hiểu đúng bản chất của 
nó như nó là, nó không phải là tôi, là tự ngã. Nếu bạn 
tìm cách bớt đi sự dính mắc theo những cách nào khác, 
thì đó không phải là con đường Đạo, vì vẫn có cái tôi ở 
trong đó. Cách thức duy nhất là nghe và suy xét Giáo lý 
để có thê phát triển hiểu biết đến một mức độ trí tuệ cao 
hơn, cho đến khi hiểu biết về bản chất của các thực tại 
có thê dẫn đến sự tận diệt hoàn toàn ý niệm về ngã khi 
đạo quả thứ nhất được chứng ngộ. Sự tận diệt vô minh 
và tham ái bắt đầu với việc được nghe Pháp. Nếu không 
được nghe về các pháp là vô ngã hiện giờ thì sẽ càng 
dày thêm ý niệm và sự dính mắc vào tự ngã. 


Về câu hỏi “mất bao nhiêu lâu? ”, chính tham cầu 
đã làm duyên cho câu hỏi như vậy. Tôi có gặp một cậu 
bé 16 tuổi là người theo đạo Sikh của Ấn độ, mẹ cậu bé 
theo đạo Sikh rất nghiêm khắc và không cho cậu nghe 
Pháp. Cậu ấy đã nghe Pháp qua kênh Youtube, trong 


380 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


khi bà mẹ lại tưởng cậu bé đó chơi game. Hiểu biết của 
cậu bé ấy rất sâu sắc. Khi em gái tôi hỏi: “Cháu sẽ còn 
tiếp tục nghe Pháp đến bao giờ? ”, thì câu trả lời của cậu 
ấy là: “Cho tới khi giác ngộ”. Không có ý nghĩ về việc 
cần bao nhiêu lâu. Một người không có sự chân thật sẽ 
không có được lợi lạc gì từ Giáo Pháp do bởi sự dính 


mắc quá nhiêu vào tự ngã. 


Vậy chúng ta sẽ nghe Pháp trong bao lâu? Nếu vẫn 
chưa hiểu đủ thì hãy tiếp tục nghe, không có con đường 
nào khác. Chính vì vậy Đức Phật đã phải thuyết giảng 


trong suốt 45 năm. 


Người hỏi: Con thích cầu hỏi: Tại sao bạn lại có 
câu hỏi “bao lâu? ”. Con quan tâm đến thực tại, mong 
biết được lý do vì sao mà những sự việc đó xảy ra, nên 
muốn đặt những câu hỏi cho việc mình quan sát được 
sâu sắc hơn và mình hiểu rõ hơn. Câu hỏi “bao lâu? 
“thực ra nhiều người hỏi lắm, nhưng mỗi thời điểm câu 
hỏi đó xuất hiện với một suy nghĩ khác nhau, sự hiểu 
biết khác nhau. Việc của mình nên là đặt câu hỏi “lý do 


vì sao câu hỏi xuât hiện? ”. 


Achaan Sujin: Vậy loại tâm nào đặt câu hỏi “bao 
lâu? ”Đây không phải là bạn mà là một tâm, đúng không? 


Người hỏi: Đê hiệu vân đề này, con cân quan sát 
nhiêu hơn. 


Chương X: Thiên và thực hành 381 


Achaan SHJIH: Điều đó được thực hiện bởi vô ngã 
hay bởi ngã? 

Người hỏi: Nếu có cái hiểu đúng thì đó là quan sát 
bởi vô ngã. 

$arah: Khi chúng ta đặt câu hỏi “mất bao nhiêu 
lâu? ”, cũng giống như hôm trước, câu hỏi về kiếp trước 
kiếp sau, tất cả những câu hỏi đó đều bị thúc đây là ý 
nghĩ “cho bản thân mình”. 


Achaan Sujin: Vô mình và tham ái đã được tích 
lũy bao lâu rồi? 


Người hỏi: Rất sâu dày ạ 
Aehaam: Và ta nghe Giáo lý được bao lâu rồi? 
Người hỏi: Quá Ít ạ 


Nina: Khi mọi người đặt câu hỏi “bao nhiêu lâu? ”, 
chúng ta cũng biết có những vị thầy nói với mọi người 
nếu theo phương pháp này thì sẽ đạt được kết quả trong 
một thời gian nào đó. Nhưng thực chất chỉ có việc nghe 
giảng Pháp. Khi ta hiểu được bản chất của các pháp là 
vô ngã, sẽ không còn sự thắc mắc mắt bao nhiêu lâu thì 
mới đạt được kết quả cuối cùng. Đức Phật có giảng về 
cira kala bhãvang, tức là sự phát triển tâm trí trong một 


khoảng thời gian dài. Vì thế ta không cần nghĩ là sẽ phải 


382 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


cần bao lâu, mà phải hiểu từng chút một bắt cứ thực tại 
hiện giờ đang xuất hiện. Mỗi cánh cửa giác quan chỉ có 
một đối tượng mà thôi. Sẽ chắng còn sự phân vân về 
việc cần bao nhiêu kiếp sống nữa. Bao nhiêu lâu sẽ phụ 
thuộc vào duyên bởi vì các pháp là vô ngã. Khi chúng 
ta hỏi bao nhiêu lâu thì khi ấy chúng ta quên về vô ngã, 
có cái tôi ở đó muốn một cái gì đó. 

Sarah: Khi bạn nói đến “quan sát”, thì quan sát 
không phải là chánh niệm, bởi chánh niệm chỉ hay biết, 
nó cũng không phải là trí tuệ, vì trí tuệ thì hiểu. Vì thế, 
khi ta nói đến sự hay biết cái đang diễn ra, thường ta 
không nói chính xác bản chất của các pháp. Cái đang 
diễn ra thường là một câu chuyện, còn chánh niệm thì 
có đối tượng là thực tại chân đế, ví dụ như cái thấy, cái 
nghe. Cái thấy sinh và diệt rất nhanh chóng, khi nói đến 
“quan sát”thì cái thấy đó diệt đi từ lâu rồi. Với tất cả các 
thực tại thì đều như vậy. Sự quan sát thực chất chỉ là cố 
năm bắt các thực tại, nó là suy nghĩ về cái đã qua, và 


suy nghĩ với sự dính mắc, suy nghĩ với ý niệm vê mình. 


Tôi nghĩ việc muốn phát triển trí tuệ nhanh chóng 
thì khá tự nhiên đối với tất cả mọi người. Nhưng khi 
hiểu rõ hơn về thực chất của mỗi khoảnh khắc, như 
thế nào là thiện và như thế nào là bắt thiện, thì chúng 
ta sẽ nhận ra được rằng những ý nghĩ như vậy là thiện 


Chương X: Thiên và thực hành 383 


hay bất thiện. CJứng fa để có ý nghĩ rằng vì mục tiêu 
là thiện nên tâm hướng tới mục /iêu đó cũng là thiện. 
Tuy nhiên, dính mắc cũng như tà kiến thì vô cùng nham 
hiểm. 7à kiến và sự thực hành sai dường như trở thành 
chánh kiến và chánh tư duy. Rất tự nhiên, tà kiến sẽ 
cho những ý nghĩ sai là chánh kiến. Nhưng khi suy xét 
nhiều hơn về Giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ nhận ra 
rằng những ý niệm như vậy sẽ không thể là chánh kiến 
được. Chúng ta nhận ra rằng có rất nhiều tích lũy về 
tham ái và tà kiến. Chính vì lẽ đó, những dính mắc và 
tà kiến xuất hiện trong tâm một cách rất thường xuyên. 
Như Achaan SuJin đã nói, chúng ta đã tích lũy vô minh 
và tham ái trong bao nhiêu lâu rồi? Từ vô lượng kiếp. 
Do vậy, chúng ta cần nghe đi nghe lại lời dạy của Đức 
Phật. Nghe Pháp thường xuyên làm duyên cho sự suy 
xét về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. 
Nó làm duyên cho việc thấy được các khoảnh khắc của 
bất thiện trong cuộc sống hàng ngày. Ta sẽ biết rằng 
phải cần thiết có thêm hiểu biết đúng về các pháp xuất 
hiện Có thể chúng ta đã đọc rằng, bất thiện thì nguy 
hiểm. Đúng thế, nhưng mà bất thiện là để được hiểu 
chứ không phải là để đè nén. 


Người tham dự: Có một vị sư đã chia sẻ với con 
điều này: Trong khoảnh khắc muốn ngồi thiền thì rõ 


ràng ở đó có ý niệm tôi muôn ngôi thiên và đông thời 


384 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


có sự dính mắc đạt được kết quả gì đó. Còn khi mình 
ngôi và nhận ra đây là cái cứng và không có bản ngã, 
lúc đó có cái hiểu sanh, cái hiểu này được duyên bởi 
việc đã được nghe về cái đúng, không phải là đuyên do 
việc ngồi thiền, đó là hai khoảnh khắc khác nhau nhưng 
chúng ta đều nhầm lẫn cho rằng chúng ta có được cái 


hiêu là do việc ngôi thiên này. 


$arah: Tôi cũng muốn chia sẻ điều hôm qua Achaan 
Sujin nói với một bạn: Cô ấy nói, trong lúc ngồi thiền thì 
cô ấy biết được đây là cứng, nóng.... Achaan Sujin nhận 
xét rằng, một đứa trẻ cũng biết được đây có cứng, đây 
có nóng. Chúng ta không cần phải nghe lời dạy của Đức 
Phật đề có thê biết cái này cứng, mềm, hay mát. Giáo lý 
của Đức Phật thâm sâu và vi tế hơn thế rất nhiều. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 06/01/2016 


Người hỏi: Sáng nay chúng ta đã đề cập đến một 
chủ đề mà tất cả mọi người đều quan tâm, đó là chủ đề về 
thiền. Khi một thính giả nói về một trạng thái không phải 
là hiểu biết nhưng cũng không có suy nghĩ hay ý niệm cụ 
thê về một ai đó hay cái gì đó, Achaan Sujin có đặt câu 
hỏi rằng: “tâm khi đó là loại tâm nào? ”. Vậy chúng ta 
hãy làm rõ tiếp chủ đề này, để mọi người được rõ hơn. 


Chương X: Thiên và thực hành 385 


$arah: Như chúng ta đã thảo luận mấy ngày nay, 
con đường phát triển hiểu biết là con đường nhận ra rằng 
có rất nhiều vô minh trong cuộc sông của mình. Sau cái 
thấy và cái nghe, có vẻ dường như không có tham và 
không có sân, nhưng có gì được hiểu hay không? Chính 
vì lẽ đó, Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta về /âu 
hoặc (ãsava), đó là những bất thiện sinh ra từ sự tiếp 
xúc giữa các căn và các cảnh trong suốt cả ngày. Đó là 
những phiền não hoàn toàn không được nhận biết, ta 
không có khái niệm gì về chúng. 


Ngay sau khi các căn tiếp xúc với năm cảnh của 
chúng, có đục lậu hoặc (kãmasava)sinh khởi, nó dính 
mắc với đối tượng được kinh nghiệm. Ngay khi chúng 
ta thức dậy, lập tức có sự dính mắc sinh khởi và sự dính 
mắc đó hoàn toàn không được nhận biết. 


Một loại lậu hoặc khác là hu lậu hoặc(bhavasava), 


đó là loại lậu hoặc dính mắc vào hữu (bhava). 


Một loại lậu hoặc nữa là kiến lậu hoặc(đif†thasava), 
nó sinh khởi ngay sau khoảnh khắc của các căn tiếp xúc 
với các cảnh và cũng vô cùng vi tế nên khó được nhận 
biết. Nhiều người có thể cho rằng bây giờ đã được nghe 
Pháp, mình đã hiểu được về vô ngã. Tuy nhiên những 
khoảnh khắc kiến lậu hoặc tiết ra sau khi căn tiếp XÚC VỚI 
cảnh thì sao? Chúng vô cùng vi tế nên rất khó nhận biết. 


386 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Loại lậu hoặc cuối cùng là vô minh lậu hoặc 
(avjjäsava). Chúng ta đã nói về vô minh rất nhiều: nó 
không hiểu được bản chất thực sự của pháp đang xuất 
hiện, kế cả khi không có tham và sân thì vẫn có vô minh 
không hiểu được pháp đúng với bản chất của nó. Vô 
minh lậu hoặc cũng sinh khởi ngay sau khi các căn tiếp 


xúc với các cảnh. 


Vậy chúng ta không nên cho rằng, sau khi có cái 
thấy hoặc cái nghe, nếu không có tham hay sân gì đó, 
như vậy có nghĩa là không có vô minh ở đó. Đặc biệt, 
khi ta không biết rõ tâm nào là tâm sinh khởi ở khoảnh 
khắc đó, thì điều đó có nghĩa rằng vô minh đã ở đó rồi. 


Chỉ có bậc A la hán mới hoàn toàn tận diệtvô minh 
lậu hoặc, tất cả các bậc Hữu học khác đều còn vô minh 
lậu hoặc sinh khởi sau những khoảnh khắc của căn tiếp 
xúc với cảnh. Chính vì vậy, khi càng có thêm hiểu biết 
đúng, ta càng nhận ra mức độ vô minh lớn đến chừng 
nào, có những khoảnh khắc mà chúng ta vẫn dễ cho 
rằng không có bất thiện hay có sự an tịnh, thực chất chỉ 
là những khoảnh khắc của vô minh mà thôi. 

Jonothan: Với tôi, từ những gì được nghe, mô tả 
về trạng thái nơi đó không có ý niệm về mình hay ai 
đó được dựa trên cách tiếp cận là không nên có sự dính 
mắc, hay không nên có ý niệm về mình. Với những gì 


Chương X: Thiên và thực hành 387 


mà tôi hiểu, cốt lõi của Giáo lý là hiểu đúng về pháp 
sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Trong bối cảnh 
ấy, không quan trọng là có tham hay không có tham. 
Bởi vì theo tinh thần của Kinh Tứ niệm xứ thì tâm tham 
hay tâm sân cũng đều làđối tượng của Tứ niệm xứ. Như 
vậy trạng thái tâm nào sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc 
không phải là một vấn đề. Không cần thiết phải hạn 
chế hay lựa chọn đối tượng của chánh niệm. Đối tượng 
có thể là đối tượng thị giác hay là một trạng thái tâm. 
Không có sự lựa chọn. 


Người dịch: Đôi khi chúng ta không lựa chọn đối 
tượng cụ thể, nhưng vẫn có ý niệm cố găng nắm bắt 
thực tại hiện giờ đang sinh khởi, các vị nghĩ như thế 


nào về điêu đó? 


Sarah: Ngay khi có ý niệm về sự quan sát đã là có 
sự lựa chọn, vì ta vẫn lựa chọn một thứ cụ thể để hay 
biết, như vậy thì không phải là sự sinh khởi tự nhiên của 
chánh niệm. Như chúng ta đã nói về các thực tại, chẳng 
hạn về cái thấy: cái thấy sinh khởi hoàn toàn do duyên 
của nó, không có ai tạo nên, không có ai bảo nó dừng 
lại, nhưng nó tự diễn tiến. Cũng như thế, sau cái thấy 
có sự dính mắc với cái được kinh nghiệm, sau cái nghe 
có sự dính mắc với âm thanh, tất cả sự dính mắc đó 
hoàn toàn tự nhiên, không có con người nảo có thể làm 


388 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


cho dính mắc đó sinh khởi. Cũng như vậy với chánh 
niệm, chánh niệm sinh khởi tự nhiên do duyên của nó, 
không có ai có thể có làm cho chánh niệm sinh khởi. 
Khi chúng ta có ý niệm rằng cần đề ý quan sát tâm tham 
hay tâm sân, khi ấy có sự lựa chọn rồi. Cách thức duy 
nhất để chánh niệm có thể sinh khởi một cách tự nhiên 
như chúng ta đã đề cập, đó là nghe và hiểu một cách 
thấu đáo răng tất cả các pháp sinh khởi đều do duyên, 
không có một tự ngã nào cả. 


Như chúng ta đã nói, hiểu biết và niềm tin vảo sự 
thật vô ngã của các pháp cần phải vô cùng vững vàng 
và kiên có để chánh niệm thực sự có thể sinh khởi trực 
tiếp kinh nghiệm chúng. Nếu chỉ biết rằng, cái này là đặc 
tính cứng, mềm, hay cái được nghe chỉ là âm thanh ... thì 
chừng đó vẫn chưa đủ. Bởi vì vẫn có ý niệm răng “tôi”có 
thể nghe âm thanh hay “tôi”nhận biết đặc tính cứng, 
mềm ... Hiểu biết này phải sâu sắc hơn rất nhiều những 
øì mà con người có thể nhận biết được về cái đang diễn 
ra khi chưa từng được nghe Giáo lý của Đức Phật. Chính 
vì vậy, chúng ta cần được nghe Giáo lý, được giảng giải 
một cách kỹ lưỡng dưới nhiều góc độ khác nhau, được 
nghe về uân, ĐIỚI, XỨ, về các căn, các pháp khác nhau, để 
thực sự thấy được rằng không có tự ngã nảo cả, các pháp 
đều sinh khởi do duyên, và không có một con người nào 
ở đó đề can thiệp vào tiến trình đó. 


Chương X: Thiên và thực hành 389 


Người hói: Nếu ý niệm và sự dính mắc trở thành 
đối tượng đề ghi nhận thì như thế nào? 


Achaan Sujin: Liệu nó có thể trở thành đối tượng 
của chánh niệm hay không chính là câu hỏi đặt ra, bởi 
vì chúng ta nói về những khái niệm khác nhau, nhưng 
còn thực tại thì sao? Khi chúng ta nói đến việc một ai đó 
nghĩ đến việc đi thiền hay ngồi thiền, thực hành thiền, 
về mặt bản chất vẫn không có con người nào cả, vì vậy 
nó phải là một thực tại. Làm thế nào để thực tại đó - tâm 
tham chẳng hạn - có thể trở thành đối tượng của chánh 
niệm? Chúng ta đã nói về nhiều loại tâm sở khác nhau: 
chúng ta nói về tâm thấy, tâm nghe, tâm suy nghĩ, và 
chúng ta cũng nói về tâm sở tham, sân, sỉ, nhưng câu 
hỏiđặt ra là làm thế nào để những thực tại ấy có thể trở 
thành đối tượng của chánh niệm? Ở khoảnh khắc của sự 
xúc chạm, thân thức kinh nghiệm đặc tính cứng hay đặc 
tính mềm một cách tự nhiên. Liệu thân thức có thê trở 
thành đối tượng của chánh niệm, và đặc tính cứng/mềm 
đó trở thành đối tượng của chánh niệm hay không? Nếu 
ta không làm rõ về điều này thì sẽ chỉ là nói suông về 
chúng mà thôi, không hiểu được chúng là vô ngã mà 
cho rằng đó là một cái gì đó tồn tại kéo dài. Đây là một 
điểm rất vi tế và quan trọng, bởi vì chúng ta đang nói về 
Tứ niệm xứ, trong đó đề cập đến các loại tâm khác nhau 
và các thực tại khác nhau. 


390 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Câu hỏi đặt ra: liệu những thực tại ấy có thể trở 
thành đối tượng của chánh niệm của khoảnh khắc này 
hay không? Hiện giờ chúng chỉ là đối tượng của vô 
minh: đặc tính cứng là đối tượng của vô minh; cái thấy 
hiện giờ là đối tượng của vô minh, vì không có hiểu biết 
về đặc tính của thực tại sinh khởi để thấy. Không tồn 
tại một phương pháp nảo đề có thể hiểu đúng được thực 
tại ấy. Chỉ bằng việc nghe Giáo lý và suy xét mới giúp 
chúng ta có thể phân biệt được khoảnh khắc nàocác đối 
tượng ấy là đối tượng của chánh niệm cùng hiểu biết 
đúng, và khoảnh khắc nào chúng là đối tượng của vô 
minh và dính mắc. Chúng ta không thể nhảy cóc từ vô 
mình sang trí tuệ kinh nghiệm trực tiếp đối tượng là 
thực tại chân đế. S¡ là sĩ, trí tuệ là trí tuệ. Chừng nào 
chưa có hiểu biết về mặt tư duy về các thực tại ấy thì 
không thê nào có được kinh nghiệm trực tiếp về chúng. 
Có ai khi đọc bài Kinh Tứ niệm xứ mà ngay lập tức các 
pháp đề cập trong đó trở thành đối tượng của chánh 
niệm và trí tuệ hay không? 


Giáo lý của Đức Phật vô cùng thâm sâu và vi tế, có 
rất nhiều mức độ hiểu biết khác nhau. Mỗi từ đều cần 
phải được nghiên cứu tìm hiểu một cách từ từ, cân thận. 
Chắng hạn từ “pháp”, pháp là một thực tại. Có nghĩa là 
không ai có thê khiến nó sinh khởi bằng ý chí của mình. 
Ta có thê có lấy một đối tượng nào đó làm đề mục cho 


Chương X: Thiên và thực hành 39] 


sự quan sát của mình, thế còn những thực tại hiện giờ 
đang xuất hiện thì sao? Không có hiểu biết gì về chúng 
một chút nào! Chúng đã do duyên mà sinh khởi và hiện 
giờ chúng đang xuất hiện. Nếu không hiểu đúng về cái 
hiện giờ đang xuất hiện thì trí tuệ hiểu cái gì đây? Vì 
vậy, ta phải quay về với khoảnh khắc hiện tại, khi các 
thực tại đang xuất hiện, để thực sự hiểu rằng không có 
ai tạo ra chúng, chúng đã sinh khởi do duyên rồi. Cái 
hiện giờ đang xuất hiện đã sinh khởi do duyên. Cái thây 
sinh khởi để thấy, không phải là tôi thấy. Tất cả những 
øì mà chúng ta được nghe về Giáo lý đều phải được suy 
xét dưới góc độ vô ngã, là tâm và tâm sở. Nếu không 
sẽ luôn có ý niệm “tôi biết, “tôi”tìm hiểu, “tôi”nghe. 
Nhưng cái “tôi”đó là gì? Bất cứ lúc nào cũng phải đặt 
câu hỏi đó. Hiện giờ có cái “tôi ?không? Bắt cứ khi nào 
không có hiểu biết về thực tại đang xuất hiện như chúng 
là thì sẽ là vô minh và dính mắc, chấp tưởng vào cái 
xuất hiện là một cái gì đó, luôn luôn là như vậy. Bởi vì 
sự tiếp nối của các thực tại khác nhau sinh và diệt tạo 
nên những ý niệm về hình và dạng. 


Từ sự giác ngộ của mình, Đức Phật đã chỉ ra từng 
pháp một, mỗi pháp sinh khởi một mình ở một thời 
điểm. Những pháp ấy được chỉ ra để giúp mọi người có 
được hiểu biết đúng về chúng và để hiểu biết ấy phát 
triển dần dần cho đến những khoảnh khắc thực sự kinh 


392 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


nghiệm về chúng một cách trực tiếp, và tiễn trình đó là 
tự động, không có ai ở đó để làm công việc đó. Đây là 
những lời dạy của Đức Phật về chân lý. Dễ hay khó? 
Chấp tưởng những thực tại đó là ta thì không khó chút 
nào. Cố tìm một con đường để đạt tới Tà Giải Thoát 
cũng không khó, bởi vì vô minh và dính mắc sẵn có 
ở đó rồi. Tham ái là Thánh Đề thứ hai - tập đề, nó cần 
phải được suy giảm và tận diệt. Nếu nó không được làm 
cho suy giảm từng chút một bởi hiểu biết đúng, làm sao 
có thê có được sự xả ly với những gì xuất hiện trong 
cuộc sông hàng ngày của mình? Đó vẫn là chưa nói đến 
sự chứng ngộ chân lý, mà mới chỉ là những ngôn từ mà 
chúng ta đã tìm hiểu và ghi nhớ. Ở mỗi một khoảnh 
khắc đều không phải là mình hay cái gì đó, mà chỉ là 
một pháp sinh khởi, nhưng tùy thuộc nó xuất hiện đối 
với trí tuệ hay với vô minh. 

Việc phát triển trí tuệ từng chút một để dần dần suy 
giảm vô minh và tham ái cần một quãng thời gian rất 
dài. Liệu sự dính mắc vào ý niệm về ngã và vô minh 
có thể được tận diệt ngay trong kiếp này không? Hay 
trong kiếp tới, hay trong một trăm kiếp tới? Khi chúng 
ta chân thật, chúng ta sẽ không thể nói được điều gì về 
câu hỏi đó, câu trả lời tùy thuộc vào mức độ hiểu biết 
đã tích luỹ về những pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, 
vô cùng vi tế. Nếu không hiểu chúng, chúng ta không 


Chương X: Thiên và thực hành 393 


thực sự hiểu được Đức Phật. Cách thức duy nhất để có 
thê thực sự thấy được Đức Phật đó là hiểu được đúng 
những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Ngài 
phải hoàn toàn khác với những lời dạy của những vị 
khác. Bởi vì chừng nào còn Giáo lý của Đức Phật, sẽ 
không ai có thể là một vị Phật khác. Chúng ta có thực sự 
tôn kính Đức Phật và Giáo lý của Ngài hay không? Đức 
Phật đã nói rằng tắt cả những lời dạy chân lý đều là Phật 
ngôn. Cái thấy hiện giờ sinh và diệt, nó không phải là tự 
ngã. Đức Phật đã dạy như vậy, lời dạy đó dù là ai nói ra 
thì vẫn là lời dạy của Đức Phật. Từ “thiền”không hề rõ 
ràng, vì nó không cho chúng ta biết chút nào về những 
thực tại hiện giờ đang xuất hiện để được nhận biết. 


Pháp đàm tại Sài Gòn, chiều ngày 07/01/2016 


Aechaan Sujin: Tôi đã tìm hiểu Giáo lý của Đức 
Phật một cách cần thận. Tôi nghiên cứu từng từ một 
và suy xét về từng từ ấy để hiểu về bản chất thực sự 
của những pháp hiện giờ đang sinh khởi. Tuy nhiên, tôi 
không biết được ở các trường thiền thì như thế nào, đâu 
là sự thực hành ở đó, sự thực hành đó mang lại hiểu biết 
øÌì, có tương ứng với Giáo lý của Đức Phật hay không? 
Tôi không có tích lũy đi theo những gì mà tôi chưa 
hiểu. Liệu có ích gì không khi cố đến một nơi nào khác, 


394 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


có làm cái gì đó mà không hiểu đúng về khoảnh khắc 
hiện tại? Đức Phật có dạy chúng ta đi đến một nơi khác, 
hay dạy chúng ta nghe những gì Ngài thuyết giảng về 
những gì xuất hiện? Nếu không phải là bây giờ ở đây 
thì ở nơi nào khác có thê có cái hiểu về sự thật của các 
pháp đây? Vì vậy, tôi muốn nghe thêm ai đó nói về 
thiền, và các trung tâm thiền. Bạn nghĩ gì trước khi đi 
đến trường thiền? 


Cô £u nữ: Như Bà đã giảng “điều Đức Phật giác ngộ 
là về các pháp sinh diệt, đang xuất hiện trong khoảnh 
khắc hiện tại”. Con nhận thấy, không chỉ ở bên Phật 
giáo Bắc tông mà ngay cả Phật giáo Nam tông, hầu hết 
nội dung các buôi thuyết giảng đều không nói về những 
pháp đang hiện khởi mà chủ yêu khuyên bảo mọi người 
đối xử với nhau tốt đẹp, nên có từ tâm, không sân hận.... 
Những buổi nói chuyện như vậy người ta đều gọi chung 
là “thuyết pháp”. Nhưng theo con, các buổi đó chỉ nên 
gọi là giảng về những lời hay ý đẹp, về đạo đức con 
người, nếu cứ nói chung chung là thuyết pháp thì đã vô 
tình làm giảm giá trị cao quý về sự giác ngộ của một vị 
Phật Chánh đăng Chánh giác. 


Tương tự đôi với việc hành thiên. Mọi người có 
thê từng nghe Achaan Sujin giảng nhiều lần, nhưng mỗi 
người có một xu hướng và tích lũy riêng nên vẫn đi 


Chương X: Thiên và thực hành 395 


theo những chiều hướng suy nghĩ và hành động theo 
ý kiến riêng của mình. Con có trao đôi với bạn bè, các 
bạn có hỏi con: “đã thấy sự sanh diệt chưa? ”. Con trả 


z 
ˆ Là) 


lời “chưa thây”. Họ lại nói: “Hãy đi theo vị thiền sư 
này thì sẽ có được kinh nghiệm trực tiếp về vô ngã vì 
lúc đó không còn cái thân mà chỉ là các hạt kalapa sinh 
diệt”Con hỏi họ: “Hiện giờ bạn đang thấy cái gì? ”Họ 
đều Trả lời: “Thấy một lọ hoa. “Con nhận ra nêu không 
có việc nghe lời giảng chỉ tiết của Đức Phật thì làm sao 
có thê biết được bản chất của thực tại, và nếu vẫn chưa 
thê hiểu về cái thấy đang xuất hiện hiện giờ thì làm thế 
nào có thể kinh nghiệm trực tiếp được sự sinh diệt của 
các hạt kalapa? Do kiến thức của con còn ít ỏi nên con 
không thể chia sẻ giúp đỡ gì thêm cho các bạn ấy. Mong 
nhờ Achaan SuJinchi dạy thêm. 


$arah: Tôi nghĩ những điều cô chia sẻ rất hay. Như 
cô đã nói, có những người nghe Pháp, họ thấy những 
điều đó rất hữu ích và họ hiểu các pháp là vô ngã, nhưng 
rồi lại đi đến một nơi khác đề thực hành. Mọi người 
có thê nghĩ rằng những người ở đây đang đi theo lời 
dạy của Achaan SuJimn, nhưng thực sự những gì Achaan 
Sujinmô tả là lời dạy của Đức Phật. Tất cả những gì mà 
chúng ta đọc trong Kinh điển hay những ai nói những 
lời tương ứng với những gìĐức Phật đã thuyết giảng thì 
đều là Phật ngôn. Bữa trước, chúng ta đã đọc phần đầu 


396 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


của bài Kinh Chuyên Pháp Luân. Nếu chúng ta đọc kỹ 
bài kinh này đến cuối, chúng ta sẽ thấy rằng trong toàn 
bộ bài kinh, không đâu nói đến bất kỳ phương pháp 
hành thiền nào mà chỉ nói về những thực tại đang xuất 
hiện. Trừ khi có được hiểu biết rõ ràng, tường tận về 
những gì là thật ở khoảnh khắc này, sẽ không thể có 
chánh niệm - samna sai sinh khởi. Tuy nhiên chúng 
ta có thể sốt ruột và cảm thấy muốn đạt được kết quả 
một cách nhanh chóng, vì cuộc sống rất ngắn ngủi. Vì 
vậy, khi ai đó nói rằng: “bạn không cần phải nghe quá 
nhiều chỉ tiết về các thực tại khác nhau trong VI Diệu 
Pháp, không cần đọc quá nhiều kinh sách làm gì, mà chỉ 
cần đến một nơi ngồi và quan sát là có thể kinh nghiệm 
được khoảnh khắc thực tại”, thì điều đó trở nên rất hấp 
dẫn. Nhưng nếu không có hiểu biết một cách cụ thể, 
chắc chắn về những gì hiện giờ là thực, rằng âm thanh 
là cái duy nhất được nghe, đối tượng thị giác là cái duy 
nhất được thây là chứ không phải con người được thấy, 
thì làm sao có thê chứng nghiệm được những thực tại 
ấy? Khi chúng ta cho rằng, cái được thấy là cái ly, hay 
bông hoa, điều đó chứng tỏ rằng thậm chí mức độ hiểu 
biết về mặt tư duy vẫn chưa có. Nếu không có hiểu biết 
ở mức độ tư duy một cách vững vàng, sẽ không thể nào 
có được chánh niệm trực tiếp về thực tại. Những điều 
này không phải là lời dạy của Achaan SuJnn hay của tôi, 


Chương X: Thiên và thực hành 397 


mà là những lời dạy của Đức Phật, vì Ngài đã giảng về 
các thực tại. Pháp chân đề là những pháp thực sự tồn 
tại, là bản chất cuộc sống tại khoảnh khắc này và chúng 
có thể được hiểu. 


Như đã đề cập đến trong bài Kinh Chuyên Pháp 
Luân, trước tiên phải có niềm tin vững vàng, hay hiểu 
biết chắc chăn, kiên cố ở mức độ tư duy về Tứ Thánh 
Đế, søccañãna. Chỉ khi hiểu biết tư duy đạt đến mức 
độ kiên cố đó, nó mới làm duyên cho k/ccañaãna, hay 
kinh nghiệm trực tiếp, cũng còn gọi là pháp hành. Trí 
tuệ cùng chánh niệm thực chứng được rằng, ở khoảnh 
khắc thấy, cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác, chưa 
có bông hoa hay cái ly. Hiểu biết đó chỉ có thể xảy ra 
sau khi có những sự suy xét rất kỹ càng. Cần có hiểu 
biết về nhiều loại thực tại khác nhau: thực tại là danh - 
thực tại kinh nghiệm đối tượng, và thực tại là sắc - thực 
tại không kinh nghiệm đối tượng, chẳng hạn như âm 
thanh. Chánh niệm cùng trí tuệ sinh khởi có thê kinh 
nghiệm trực tiếp đặc tính của pháp xuất hiện một cách 
tự nhiên, không bằng cách có đề chánh niệm và quan 
sát. Khoảnh khắc đó không giống như khoảnh khắc chỉ 
hiểu ở mức độ tư duy. Chỉ khi có hiểu biết trực tiếp, 
hay kinh nghiệm thực chứng, về những thực tại Ấy, lặp 
đi lặp lại nhiều lần thì mới có thể kinh nghiệm sự sinh 
diệt của các thực tại. Trí tuệ hiểu được sự sinh và diệt 


398 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


của cái thấy ở khoảnh khắc nó sinh khởi và xuất hiện 
chỉ là cái thấy mà thôi. Vì vậy, chừng nào vẫn chưa 
hiểu được một cách ngọn ngành, mà vẫn cho rằng bông 
hoa là cái được thấy qua mắt, sẽ không thể có được sự 
chứng nghiệm về sự sinh diệt của các thực tại, mà chỉ là 


ý niệm của chúng ta về sự sinh và diệt mà thôi. 


Trước khi Đức Phật ra đời và giác ngộ, tất cả mọi 
người đều biết cuộc đời này là vô thường, ai cũng sẽ 
có lúc phải chết, cảm thọ đau hiện giờ luôn luôn thay 
đổi... Chúng ta không cần Đức Phật đề nói cho chúng ta 
những điều ấy. Mức độ trí tuệ chứng ngộ được sự sinh 
diệt các thực tại là một mức độ trí tuệ rất cao. Chúng ta 
đã được nghe từ mấy ngày nay rằng, khi đối tượng thị 
giác sinh khởi, nó sinh khởi trong cùng một nhóm sắc 
gọi là nhóm sắc bắt ly, hay còn được gọi là tổ hợp sắc 
- kalapa. Hiện giờ, chúng ta có thê nghĩ rằng đối tượng 
thị giác không thê sinh khởi tách rời khỏi tứ đại, cùng 
những sắc khác trong cùng nhóm với nó, nhưng đó vẫn 
chỉ là suy nghĩ về các pháp mà thôi. Mỗi đối tượng thị 
giác đều khác biệt tùy thuộc vào các thực tại khác sinh 
khởi cùng tô hợp sắc với nó. Nếu tất cả các đối tượng 
thị giác đều giống hệt nhau, thì không thể có ý niệm 
sau đó về những bông hoa khác nhau hay cái ly, cái 
khăn trải bàn,... Việc biết rằng tứ đại sinh khởi cùng đối 
tượng thị giác giúp ta hiểu được tại sao mỗi đối tượng 
thị giác lại khác nhau. 7y nhiên, nếu chúng ta cho rằng 


Chương X: Thiên và thực hành 399 


ngay bây giờ có thể kinh nghiệm được cáckalapa hay sự 
sinh khởi cùng nhau của các pháp trong cùng một nhóm 
trước khi kinh nghiệm trực tiếp từng pháp một một cách 
riêng rẽ, thì đó là một do tưởng. Như ta đã nói, nếu 
không có phát triển hiểu biết từ từ về từng pháp một, sẽ 
không thể biết được các tổ hợp sắc thực sự là gì. 


Như vậy, con đường của sự phát triển hiểu biết chính 
là con đường nhận ra mức độ vô minh và tham ái nhiều 
tới chừng nào. Nhưng khi vô minh không được nhận 
diện, chúng ta sẽ muốn tìm một con đường tắt để kiếm 
tìm kết quả một cách nhanh chóng. Vì lẽ đó, chân thật ba 
la mật rất quan trọng, sự chân thật này sẽ cho chúng ta 
biết cái gì có thê thực sự được nhận biết ở ngay khoảnh 
khắc này. Nếu không có chân thật ba la mật, thì sẽ không 
thê nào xả ly khỏi cái được kinh nghiệm tại khoảnh khắc 
hiện giờ, vì ta sẽ dính mắc vào ý niệm muốn kinh nghiệm 
những pháp ấy. Vì vậy, chúng ta đừng mong cầu có trí 
tuệ, mong muốn có tuệ giác wi2zssanasinh khởi nhanh 
chóng, nó sẽ khiến chúng ta quay lưng với những thực tại 
hiện giờ đang xuất hiện. Tôi rất đồng ý với cô rằng, đôi 
khi thật khó để có thể giải thích chia sẻ cho người khác, 
với tôi cũng vậy, tôi thấy điều đó không dễ dàng. 


Sư cô: Bởi vì sự tích lũy vô minh và tà kiên quá sâu 
dây cho nên mặc dù đã được nghe về các thực tại nhưng 


400 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


chúng ta vẫn thường quên lãng các thực tại đang hiện 
hữu. Hầu hết thời gian mọi người hướng tâm đến công 
việc, đến con người, và không nhớ ra được rằng đó 
chỉ là các thực tại. Hôm trước, một vị sư thỉnh Achaan 
Sujin dạy về 24 duyên hệ, Achaan Sujin đã nhắc một 
lời làm con rất chấn động là “Sư học về 24 duyên hệ đề 
biết thêm kiến thức, phân tích chia chẻ các ngôn từ, hay 
là đề hiểu sâu thêm về thực tại? ”. Con nhận ra rằng khi 
nghe Pháp, đúng là thường có xu hướng ghi nhớ thuật 
ngữ, động cơ là nhớ về ngôn từ, chứ không phải đề hiểu 
tính chất của thực tại đang hiện hữu. 


Sau đó Achaan Sujin cũng nói thêm “Muốn học về 
24 duyên hệ, hiện giờ có cảnh duyên xuất hiện đối với 
cái thấy, vậy sư có biết được chăng? Hay vô gián duyên 
sinh khởi liên tục cái này tiếp nối cái kia, những duyên 
ngay trước mắt thì có thể biết được chăng? ”Con thấy 
đây đúng là một cách học tuyệt vời, học để hiểu thêm 
về pháp chứ không phải là học để thêm kiến thức. Rồi 
con suy nghĩ “mình phải làm thế nào để xu hướng tích 
lũy khác đi”. Liền ngay đó con nhận ra đó lại là một sai 
lầm. Khi Achaan SujJinn kê về câu chuyện của cậu bé đạo 
Sikh, cậu đã nói rằng: “sẽ nghe Pháp để hiểu về thực tại 
cho đến khi nào giác ngộ”. Bởi lẽ quá trình được lắng 
nghe Giáo Pháp chân chánh, nghe về khoảnh khắc hiện 


tại nhiêu lần thì mới có thê làm duyên cho mình có sự 


Chương X: Thiên và thực hành 401 


suy xét một cách chân chánh hơn, đó là một tích lũy tốt, 
để hiểu đúng hơn về thực tại, về các pháp. 


$arah: Thứ khó khăn nhất để từ bỏ chính là ý niệm 


về ngã. 


Pháp đàm tại Nha Trang, chiều ngày 06/04/2016 


$arah: Liên quan đến ý “quay trở về với khoảnh 
khắc hiện tại”, thực chất là chỉ có khoảnh khắc này thôi, 
không có gì khác cả. Khi Đức Phật thuyết giảng, cho 
dù Ngài sử dụng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, thì về mặt 
thực chất là chỉ có các pháp sinh khởi do duyên mà thôi. 
Khi tôi nói bây giờ hay Đức Phật nói trước đây rằng hãy 
hiểu về cái thấy hiện giờ, vẫn không có một con người 
có thê làm công việc ấy. Đó chỉ là một lời nhắc nhở 
để nếu có sự tích luỹ trí tuệ, trí tuệ có thể sinh khởi và 
hiểu. Vì vậy, chúng ta có nói rằng bản thân Tam Tạng 
Kinh điễn có thể bị hiểu sai khi ta đọc với ý niệm cho 
rằng có ai đó làm một cái gì đó. Vì vậy, rất quan trọng 
để ta hiểu được rằng, dù chúng ta đọc gì đi nữa thì về 
mặt bản chất, ở khoảnh khắc này chỉ có các pháp hữu vi 
sinh khởi mà thôi. 

Jonothan: Kê cả khi chúng ta nghĩ về quá khứ và 
tương lai và không chú ý đến những gì diễn ra trong 


402 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


hiện tại thì ở khoảnh khắc ây vẫn chỉ có thực tại trong 
khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Và thực tại ở khoảnh 
khắc đó chính là suy nghĩ, thông thường là với dính 
mắc về quá khứ hay tương lai. Đức Phật đã nói rằng 
chỉ có thê hiểu về thực tại đang sinh khởi trong khoảnh 
khắc hiện giờ. Như vậy, Đức Phật không bảo mọi người 
không được phép nghĩ về tương lai hay quá khứ, mà 
Ngài nhân mạnh rằng, nhiệm vụ của hiểu biết chỉ liên 
quan đến khoảnh khắc hiện giờ mà thôi, cái đang thực 
sự hiện hữu. Như vậy thì chúng ta không cần phải nghĩ, 
dưới góc độ “cố gắng ở trong hiện tại”, hay “quay trở 
về khoảnh khắc hiện tại”. Nhưng hãy nhớ rằng ở mỗi 
khoảnh khắc có một số thực tại sinh và diệt, và điều 
ấy diễn ra suốt cả ngày. Cái thấy luôn xảy ra ở khoảnh 
khắc hiện tại, và cái nghe cũng thế. Các pháp này, cũng 
như suy nghĩ về những thứ đã qua, kế cả khi sinh kèm 
với rất nhiều tham hay sân, cũng vẫn là đối tượng của 
trí tuệ. 


Pháp dàm tại Nha Trang, chiều ngày 05⁄04/2016 
Achaan Sujin: Vậy thiền là gì? 
Người hỏi: Thiền là sự dừng lại. 


Achaan Sujin: Dùng lại cái gì? 


Chương X: Thiên và thực hành 403 


Người hồi: Ví dụ mình dừng lại ở cái thấy và nhận 
diện nó. 


Sarah: Có ai có thê dừng lại cái thấy được không? 
Người hỏi: Ý không phải là dừng lại cái thấy mà là 
mình trực nhận nó. 


$arah: Cái thấy sinh khởi do duyên, không ai có 
thể chặn được cái thấy. Khi cỗ nhận diện hay năm bắt 
cái thấy thì khi đó là ý niệm về ngã có nắm bắt thực tại. 


Achaan Sujin: Nêu cho rằng việc dừng lại đó là 
thiền, thì thiền không phải là trí tuệ đúng không? Bởi vì 
điều ấy là không thể, mà nó lại cho rằng điều ấy là có 
thể. Như vậy thì thiền không liên quan gì đến trí tuệ cả. 


Vị sự 2: Theo như sư hiểu về những lời của quý 
vị là: từ bhãvanã - phát triển tâm trí có nghĩa là hiểu rõ 
được đặc tính nảo của sắc, và sắc do nguồn nảo sanh, 
do duyên nảo, vật thực nào, tâm nảo và thời tiết nào 
sanh? Hay từng trạng thái của sắc, chẳng hạn như cái 
cứng, cái mềm nó thuộc về căn nào? Hay màu của sắc 
nó thuộc về căn nào để nhận biết? Ví dụ, tâm nhãn thức, 
nó nhận biết màu sắc của tứ đại đó và hiểu sắc bất ly nó 
phải xuyên qua các căn, mới được hiểu cái bất ly. Hay 
ví dụ như cái vị của sắc phải qua lưỡi mới biết được vị 
này ở trong tứ đại đó là cái gì. Còn tâm cũng phải biết 


404 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


từng loại tâm một, ví dụ như tâm thì có các loại như tâm 
tố, tâm duy tác, tâm bắt thiện. Tâm bắt thiện thì tâm nào 
thuộc tham, tâm nào thuộc sân, tâm nào thuộc tà kiến,... 
hay tâm thiện thì cũng phải biết rằng tâm nào là tâm 
thiện dục giới, tâm nào là thiện sắc giới. Đó là những 
gì mà sư hiểu, phát triển tâm trí là phát triển như vậy. 
Có nghĩa là hiểu biết về từng thực tại khi nó sinh khởi. 


Sarah: Khi tìm hiểu về những chi tiết trong lời dạy 
của Đức Phật, chẳng hạn như về duyên, có rất nhiều 
khoảnh khắc của suy nghĩ sinh khởi. Việc tìm hiểu những 
chỉ tiết ấy có thể sinh khởi với như lý tác ý hay với phi như 
lý tác ý. Nếu chỉ nói mình đang tìm hiểu Vi Diệu Pháp, 
hay đang nghiên cứu Giáo lý, điều đó không có nghĩa là 
tâm sinh khởi luôn luôn là tâm hợp trí. Nếu ta cho việc 
tìm hiểu là để nắm thêm kiến thức thì sẽ không khác gì 
với việc ta tìm hiểu những môn khoa học khác như môn 
triết học, môn vật lý. Việc cô gắng thu thập thêm thông 
tin chỉ tiết không nhất thiết dẫn đến sự phát triển trí tuệ. 
Chính vì lẽ đó, Achaan Sujinluôn nhắc chúng ta quay về 
với khoảnh khắc hiện tại. Ở khoảnh khắc hiện tại có cái 
thấy không? Liệu có tâm từ không, hay đó là sự dính mắc 
khi ta đang nói chuyện với bạn bẻ? 

Sáng nay chúng ta có nói đến một bài Kinh mà 
Đức Phật đã giảng cho ngài Cấp Cô Độc về việc hiểu 
bản chất của pháp, và rằng một khoảnh khắc hiểu về vô 


Chương X: Thiên và thực hành 405 


thường là vô cùng quý báu, quý báu hơn tất cả phước 
thiện mà ta đã tạo trong cuộc đời. Hiểu vô thường là 
nói tới sự xuyên thấu bản chất thật của các pháp như là 
thấy, nghe,... ở khoảnh khắc hiện tại. Khi có hiểu biết 
về các pháp xuất hiện hiện giờ thì cũng có hiểu biết về 
các duyên như là thường cận y duyên, hỗ tương duyên, 
đồng sinh duyên, cảnh trưởng duyên.... Dù chúng ta đọc 
phần nào trong Tam tạng, tất cả đều nói về khoảnh khắc 
hiện tại. Dù chúng ta đọc sách về Bộ Pháp Tụ, đọc trong 
lúc ăn trưa hay đọc trong khi dạo chơi,... Dù trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn luôn có các thực tại, luôn 
luôn có cái thấy, cái nghe, âm thanh,... Và phép thử của 
hiểu biết luôn luôn ở khoảnh khắc hiện tại. 


Như vậy không có một quy tắc nào cho phát triển 
hiểu biết, chăng hạn như là cần phải đọc Bộ Pháp Tụ, 
Bộ Duyên Hệ, hay cần phải gặp gỡ ít người hoặc nhiều 
người. Xét về mặt chân đề, luôn luôn chỉ có các thực tại 
mà thôi. Khi chúng ta được nghe về các thực tại khác 
nhau ở khoảnh khắc này, trí tuệ sẽ tự nó dần dần được 
phát trin. 


Achaan Sujim: Vào thời của Đức Phật có các 


trường thiền hay không? 


Vị sự 2: Thưa không, ví dụ khi ngài Xá Lợi Phất 
nghe ngài AsajI thuyết pháp, chỉ có một câu kệ thì ngài 
đã đắc quả thánh rồi. 


406 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 


Achaan Sujin: Như vậy sư có hàm ý rằng không 
cần phải thiền? 


Vị sự 2: Theo sư nếu nói thiền thôi thì không đủ. Nó 
phải có đầy đủ 10 ba - la - mật, phải đầy đủ nhân duyên 
và quan trọng là phải hiểu được các thực tại ngay từ ban 
đầu để phân biệt được đâu là danh, đâu là sắc nữa. 


Aechaan Sujin: Khi sư nói “chỉ thiền thôi thì không 
đủ”, thì theo ý của sư, “thiền”ở đây có nghĩa là gì? 


Vị sự 2: Ở trong Kinh thì Đức Phật có dạy, có 
những xu hướng của những vị hành thiền định rồi qua 
thiền quán thì mình không nên chấp trước vào đó rằng 
phải có thiền chứng mới đắc đạo. 


Achaan Sujin: Nếu như nói đến thiền theo nghĩa 
như vậy thì không phải là cái hiểu về khoảnh khắc hiện 
tại. Nó có phải là Giáo lý của Đức Phật không? 

Vị sự 2: Cái thiền đó thì không phải là Giáo lý của 
Đức Phật, bởi Giáo lý của Đức Phật luôn luôn phải về 
các pháp thực tại. 


Aechaan Sujin: Vậy thì cái gì là thiền? 


V† sự 2: Theo như được biết, và như Bà đã dạy thì 
vipassanä phải là hiểu biết về thực tại. Theo sư dùng từ 
đó nó hay hơn là dùng từ thiền. 


Chương X: Thiên và thực hành 407 


Achaan Sujin: Vậy thì vipassana có nghĩa là gì? 
Vị sự 2: Có nghĩa là thấy một cách trực tiếp. 


Aehaan Sujin: Đây là một điểm rất quan trọng mà 
ta phải làm rõ ngay từ đầu, nếu không ta sẽ đi sai con 
đường mà Đức Phật đã dạy. 


Sarah: Vậy Đức Phật đã dạy về việc thấy các thực 
tại một cách rõ ràng trong khoảnh khắc hiện giờ, bất kế 
Ngài đang thuyết giảng cho ai. Kế cả đối với những vị 
đệ tử đã đắc được những tầng thiền cao nhất thì mẫu 
chốt vẫn là thấy được rõ ràng bản chất các pháp xuất 
hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Vậy chỉ có một con 
đường duy nhất là con đường Bát Chánh Đạo, mà điểm 
khởi đầu của nó là hiểu rõ ràng về các thực tại. Như vậy 
Đức Phật không nói về trường thiền hay dạy về một 
phương pháp thiền nào cả. 


Achaan Sujïin: Những lời dạy của Đức Phật hoàn 
toàn khác với những lời dạy của những vị thầy khác, vì 
thế khi chúng ta tìm hiểu Giáo lý của Đức Phật, chúng ta 
cần phải hết sức trung thực với bản thân. Vì nếu không 
tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, đối chiếu với những gì 
xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta sẽ không 
bao giờ hiểu được đúng con đường mà Ngài đã dạy. 


TUYỂN TẬP CÁC PHÁP ĐÀM VỚI 
ACHAAN SUJIN BORIHARNWANAKET 
Tập II 


Vietnam Dhamma Home 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 
nhaxuatbanhongduc65(@gmail.com 
Điện thoại: 04.39260024 Fax: 04.39260031 
+ 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập: Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Bìa: Thanh Mai 
Trình bày: Hồng Sương 


In 1.000 cuốn, khổ 13.5x20.5cm, tại Xí nghiệp in Fahasa. 774 
Trường Chỉnh, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM. Số XNKHXB:1851-2017/ 
CXBIPH/44-28/HĐ. Số QĐXB của NXB: 0176/QĐ-NXBHĐ cấp 
ngày 23/6/2017. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604- 
89-0038-0. In xong và nộp lưu chiểu năm 2017. 


